Nước Úc Trong Tâm Tôi 


Phật lịch: 2560 - Việt lịch: 4895 - Nông lịch: Bính Thân 


NƯỚC ÚC 


Tác giả: Thích Như Điền 


Chùa Viên Giác, Hannover 
Chùa Pháp Bảo, Sydney 
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne 
Án hành Mùa An Cư 2016 


Thích Như Điển 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 


Mục Lục 


® Lời nói đầu 
® Nhân duyên với nước Úc 
® Những ngôi Chùa Việt Nam đầu tiên trên xứ Úc 
® Nói và viết về nước Úc: 
* VỊ trí của nước Úc đối với bản đồ thế giới 
* Khí hậu, con người, thiên nhiên, cây cỏ, 
chim thú v.v... 
* Những thành phố lớn của nước Úc 
* Thổ dân trên xứ Úc 
* Uluru, vùng Thánh địa của Thổ dân 
® Tôn giáo, Văn Hóa, Nghệ Thuật, Kiến trúc của 
Úc 
® Các vị Tăng sĩ Phật Giáo Việt Nam có mặt 
trên xứ Úc 
® Nước Úc dưới cái nhìn của du khách từ 
phương Tây 
® Nền giáo dục của Úc 
® Nền chính trị và kinh tế của Úc 


® Tương lai của người Việt Nam và Phật Giáo 
Việt Nam tại nước Uc 


® Lời cuôi sách 


313 
15 - 32 
33-46 
47 - 112 
57-62 
63 - 94 


95 - 101 


105 - 108 
109 - 112 


113 - 120 


121- 154 


155- 170 


171 - 182 


183 - 192 
193 - 212 


214 - 226 


Thích Như Điển 






TASV 


Bản đồ quốc gia Úc 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 5 
LỜI NÓI ĐẦU 


Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2015, tại thư phòng 
chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, tôi bắt đầu viết tác phẩm 
thứ 6Š của mình với tựa đề là “Nước Úc trong tâm tôi” để sang 
năm 2016 sẽ xuất bản và ấn tống. Tác phẩm nây được viết trong 
mùa An Cư Kiết Hạ lần thứ 3] của năm Ất Mùi, nghĩa là từ 
năm 1984 đến nay (2015) cứ mỗi năm ba tháng như vậy, Thầy 
trò chúng tôi có trọn vẹn 3 tháng an cư tại chùa Viên Giác thật 
là an lạc. 


Chương trình mỗi ngày được bắt đâu từ 5 giờ 45 sáng. Đại 
Chúng vân tập nơi Tổ Đường để xá Tổ, sau đó lên Chánh Điện, 
hô canh và tọa thiền 15 phút. Sau khi xả thiền, Đại Chúng bắt 
đầu trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, phần giữa của thời 
khóa có kinh hành niệm Phật ba vòng, tiếp đó lạy danh hiệu của 
chư Phật, Bồ Tát và Thánh Chúng độ 35 lạy. Sau thời công phu 
khuya ai về phòng nấy để nghỉ ngơi hay hành trì tiếp, hoặc tập 
thê dục. Đúng § giờ sáng là giờ điểm tâm của Đại Chúng, ai nây 
đều tỉnh thức trong lúc dùng sáng, không nói chuyện, mà câu 
chuyện hăng ngày chỉ được bắt đầu khi mọi người đã điểm tâm 
xong. Từ 9 đến 11 giờ sáng là giờ tu tập riêng của mỗi người. 
Vào lúc 11 giờ trưa là giờ quá đường, kinh hành nhiễu Phật và 
tụng kinh. Độ 12 giờ trưa thì nghi thức cúng quá đường xong, 
mọi người về phòng mình để nghỉ trưa. 


Từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều theo thông lệ hằng năm là giờ 
học Kinh Bộ của Đại Chúng; nhưng năm nay tôi chủ trương san 
định lại toàn bộ quyền số 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn của Đại 
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh mà tôi có nhân duyên đã dịch bộ 


6 Thích Như Điển 


nây từ năm 2004 tại Úc, nhân những lần tịnh tu nhập thất tại đó. 
Nguyên văn bằng chữ Hán cổ và tôi đã dịch sang Việt ngữ, 
nhưng câu văn và ý tứ chưa rõ ràng lắm; nên năm nay (2015) 
Thầy Hạnh Bồn có đề nghị tôi nên thỉnh Thây Trí Học từ Đài 
Loan qua chùa Viên Giác trú tại đây 3 tháng để giúp cho việc 
hiệu đính nhanh hơn. Vì lẽ Thầy ấy là người Hoa nên sẽ dễ hiểu 
ý nghĩa tiếng Hoa hơn chúng ta là người Việt. Ngoài ra Thây 
còn giỏi tiếng Nhật và tiếng Anh nữa; nên tôi đã an tâm để bắt 
đầu công việc nầy vào mùa hạ năm nay. Ngày đầu có Thây 
Hạnh Bảo tham gia và sau đó thường xuyên hơn thì có tôi, Thầy 
Trí Học, Thầy Hạnh Giới, Thầy Hạnh Nhẫn và Thầy Hạnh Bổn 
lo công việc san định mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ như vậy. 


Đầu tiên Thầy Hạnh Bồn đọc lên câu văn tiếng Việt mà tôi 
đã dịch sang Việt ngữ từ máy computer, sau đó Thầy Hạnh 
Nhẫn đọc âm Hán Việt cũng như dịch lại ý câu văn một lần 
nữa, trong khi Thầy Hạnh Giới vẫn theo dõi cách chấm câu bên 
bản tiếng Hán của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thì Thầy 
Trí Học nghe tiếng Việt và chỗ nào chúng tôi không rõ nghĩa 
thì nhờ Thầy ấy cắt nghĩa bằng tiếng Phố Thông qua cách hành 
văn của Càn Long Đại Tạng. Từ đó chúng tôi có một điểm 
chung và Thầy Hạnh Bồn sửa vào bản điện tử tiếng Việt mà tôi 
đã dịch sẵn rồi. Làm việc thận trọng từ câu văn dịch chữ Hán 
sang tiếng Việt và cuối cùng cả 5Š người, trong đó có cả tôi là 
người chịu trách nhiệm chính cho công việc nây cũng có mặt để 
sửa đổi lần cuối. Hy vọng là anh Nguyễn Minh Tiên chủ biên 
trang nhà “Rộng mở tâm hồn” và các trang điện tử khác có thể 
xử dụng những bản dịch của chúng tôi mà độ tin cậy có thể 
nhiều hơn của lần dịch trước. Thây trò cặm cụi làm việc, thời 
gian 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày qua rất nhanh trong ba tháng hạ, 
nhiều lúc cũng rất căng thắng vì “tánh không” của Ngài Long 
Thọ chủ trương trong luận này, khi chúng tôi chưa rõ hết ý của 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 7 


Ngài. Tuy nhiên mọi việc rôi cũng đã qua đi với sự kiên nhẫn, 
trì chí của những người làm văn hóa miệt mài trong vân đê dịch 
thuật nây. 


Đến 5 giờ chiều là thời khóa công phu tại Chánh Điện do 
Thầy Hạnh Lý hướng dẫn, đôi khi có quý Sư Cô và các Phật Tử 
đi cùng Thây ấy để tụng kinh A Di Đà cùng nghi Mông Sơn Thí 
Thực. Vào lúc 6 giờ 30 chiều là giờ Tiểu Thực. Trong mùa An 
Cư Kiết Hạ tôi hay dùng cháo, vì lẽ để dễ tiêu hóa và tối đó còn 
lễ Phật cũng như tọa thiền mà không ảnh hưởng. 


Trước 8 giờ tối các Thây có phiên lạy Phật cũng như 
những vị khác vân tập nơi Tổ Đường đề đảnh lễ Tổ, tiếp đến lên 
chánh điện và bắt đầu lễ Phật mỗi chữ mỗi lạy trong kinh Đại 
Bát Niết Bàn. Thông thường mỗi tối chúng tôi lạy được 300 đến 
350 lạy tùy theo Thầy Duy Na thủ khánh nhanh hay chậm. Tiếp 
đến ngôi Thiền và xả Thiền sau 15 phút. Nhìn đồng hồ, bây giờ 
là 10 giờ kém, tức gần 22 giờ đêm. Chúng tôi về lại phòng nghỉ 
ngơi cho đến sáng hôm sau. Trong 90 ngày an cư kiết hạ của 
mỗi năm đều như vậy, chỉ trừ tối chủ nhật, hay những lần tôi đi 
Phật sự ra ngoài thì không lạy; nhưng Đại Chúng ở chùa vẫn trì 
tụng các bộ kinh khác. 


Tiện đây cũng xin bày tỏ một vài nỗi niềm và những điều 
cần hiểu biết để quý độc giả lãm tường. Trong luật dạy rằng: 
“Ngũ hạ dĩ hậu thị A Xà Lê vị, Thập hạ dĩ thượng thị Hòa 
Thượng vị”. Nghĩa là: “Năm Hạ trở đi, ở ngôi vị A Xà Lê; 
Mười hạ hay hơn, ở ngôi vị Hòa Thượng”. Thông thường ở 
những Đàn Giới hay có những phẩm vị này để cung an chức sự 
vào ngôi vị của Tam Sư Thất Chứng. Đó là vị Hòa Thượng Đàn 
Đầu ngôi Ở giữa, hai vị Yết Ma và Giáo Thọ A Xà Lê ngôi hai 
bên, kế tiếp là 7 vị Tôn Chứng. Do vậy một giới đàn đầy đủ 
theo luật, gọi là “Tam Sư Thất Chứng”. Từ đó mà nhìn, vị Hòa 
Thượng khi truyền giới, nếu không an cư kiết hạ mỗi năm 3 


8 Thích Như Điển 


tháng, thì dẫu cho tuôi đời có 50, 60 hay 70 đi nữa, mà tuôi đạo 
chưa có ngày nào, thì ít được cung thỉnh vào ngôi vị Đàn Đầu 
và A Xà Lê này. Ngược lại có những vị tuổi trẻ, sau 20 tuổi thọ 
Tỳ Kheo và An cư liên tục trong 5 hay 10 năm thì cũng có lắm 
giới đàn cung thỉnh những vị ấy làm Đàn Đầu Hòa Thượng hay 
A Xà Lê cũng là chuyện bình thường. 


Riêng tôi, thọ Tỳ Kheo từ năm 1971 tại Tu Viện Quảng 
Đức ở Thủ Đức Việt Nam, khi cố Hòa Thượng Thích Quảng 
Liên còn trụ thế, mãi cho đến năm 1984, trong khoảng thời gian 
hơn 10 năm ấy tôi miệt mài học tập tại Nhật Bản cho đến năm 
1977 và khi qua Đức mãi cho đến năm 1984 túc số Tăng mới 
đủ 4 vị Tỳ Kheo, nên bắt đầu kiết giới an cư từ đó đến nay, thế 
mà đã 3l năm liên tục như thế rồi. Do vậy, ở các Đàn Giới quan 
trọng tại Hoa Kỷ, Úc Châu hay Âu Châu tôi vẫn được cung 
thỉnh vào ngôi vị Tuyên Luật Sư, hay Đàn Đầu Hòa Thượng 
(cho những giới đàn Sa Di và Bồ Tát) cũng như Yết Ma, Giáo 
Thọ và Tôn Chứng trong nhiều nơi khác nhau. 


Năm 1984, tôi ở tuổi 35, lúc ấy còn mạnh khỏe, khi thấy 
các Cụ Bà, Cụ Ông đi chùa muốn lễ Phật, nhưng rất khó khăn, 
khi đứng lên ngồi xuống. Do vậy tôi phát nguyện rằng: Cứ mỗi 
năm nhân mùa An Cư Kiết Hạ con xin phát nguyện lạy kinh, 
cho đến khi nào không còn đứng lên ngồi xuông được nữa để 
lạy Phật mới thôi và lời phát nguyện chân thành ây đã trải qua 
3] năm tròn tôi. Nếu lúc ấy không phát nguyện thì thời gian 
trong 3l năm rồi cũng sẽ trôi qua một cách nhanh chóng mà 
thôi. Đầu tiên tôi phát nguyện lạy 500 danh hiệu của Đức Quan 
Thế Âm Bồ Tát cùng Đại Chúng, mỗi lần chỉ lạy 100 lạy thôi. 
Sau đó tiễn lên Tam Thiên Phật Danh. Nghĩa là lạy trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai mỗi một khoảng thời gian như thế 1.000 
lạy. Cộng lại 3 thời thành 3.000 lạy. Tiếp những mùa An Cư 
Kiết Hạ sau, chúng tôi lạy kinh Vạn Phật (trên 11.000 lạy) và 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 9 


sau khi lạy kinh Vạn Phật, tôi thấy sức khỏe còn cho phép; nên 
tiếp tục phát nguyện lạy Kinh Pháp Hoa (mỗi chữ mỗi lạy). Tuy 
trong kinh chữ Hán nói rằng: “Kinh nầy có trên 6.000 lời, do 
Đức Phật Thích Ca Mâu NI nói ra”; nhưng Hòa Thượng Trí 
Tịnh dịch ra tiếng Việt có tới 75.802 chữ tất cả và chúng tôi từ 
năm 1990 đến năm 1995 lạy xong bộ kinh này. Tiếp đó tôi cảm 
thấy vẫn còn có khả năng để lạy kinh bộ tiếp, nên tôi phát 
nguyện lạy Kinh Đại Bát Niết Bàn cũng mỗi chữ mỗi lạy gồm 2 
quyên dày, mỗi quyền hơn 700 trang. Mới đầu ai nghe cũng 
kinh hồn khiếp vía, vì lâu nay chưa có vị nảo thực hiện việc nây 
ở ngoại quôc. Bởi thời gian không có nhiều cho việc tu tập như 
thế; nhưng tôi đã bắt đầu hạ thủ công phu từ đó. Nghĩa là ngày 
10 tháng 6 năm 1995 chúng tôi đã bắt đầu lạy quyền một, đến 
ngày L7 tháng § năm 2005 là xong gồm 776 trang và tông cộng 
trong l1 năm ấy là 158.777 chữ. Có năm lạy 38 ngày (1998) và 
hầu hết 10 năm còn lại đều lạy từ 47 ngày đến 52 ngày. Điều ầy 
cũng đúng với luật An Cư Kiên Độ, nghĩa là các hành giả an cư 
phải ở ít nhất trong giới trường là 45 ngày. Dưới 45 ngày thì 
pháp an cư ấy không trọn vẹn. Ngày nay ở ngoại quốc nhiều nơi 
chỉ tổ chức An Cư Kiết Hạ trong 10 ngày hay I tháng. Như vậy 
theo tính thần luật tạng vẫn chưa đúng: nhưng ngoải ra quý 
Ngài vẫn còn có An Cư Kiết Đông nữa. Nếu tổng cộng số ngày 
an cư trên 45 ngày của một hành giả thì khi mãn hạ tự tứ mới 
nhận được Kathina y; nghĩa là y áo cho người có tuổi hạ. 


Từ năm 2006 đến nay (2015) cũng đã I0 năm TỒi chúng 
tôi lạy quyền 2 của kinh Đại Bát Niết Bàn; cho đến nay vẫn còn 
gần 200 trang nữa. Có lẽ cần phải gần 4 năm Hạ như thế mới 
xong và lúc ấy tôi cũng đã hoàn nguyện của mình trong cuộc 
đời tu học và hành Phật sự tại xứ người. Nên nay theo tuổi ta, 
tôi đã 67; đến khi lạy xong bộ kinh nây tuổi cũng sẽ trên 70 rồi. 
Lúc ây tôi sẽ thực hành pháp môn niệm Phật miên mật hơn là 


10 Thích Như Điển 


lạy bộ kinh mỗi chữ mỗi lạy như thế nây. Đó là chưa kế đến sự 
vô thường; nhưng trong tâm mình, tôi mãi mong mỏi rằng: Có 
gì đó, sau khi lạy xong bộ Kinh nây, có ra sao cũng đã mãn 
nguyện rồi. “Ngưỡng mong chư Phật và chư vị Bồ Tát chứng 
minh cho lời phát nguyện của con vậy”. Quyền 2 chưa tính tổng 
số chữ, tuy mỗi đêm sau khi lễ Phật tôi đã đếm lại và có chú 
thích bên bìa của trang kinh để sau này quý Thầy đệ tử dễ thống 
kê hơn. Đây không phải là sự khoe khoang, mà là công hạnh 
của tôi đã lập nguyện. Tôi mong đời sau sẽ có những người nhớ 
nghĩ về sự hành trì của người ổi trước mà noi theo, để Phật 
Pháp còn mãi trụ lại nơi thê gian này. 

Ngoài ra việc hành trì Lăng Nghiêm của tôi cũng miên 
mật từ khi đi xuất gia cho đến bây giờ, hơn 50 năm (1964-2015) 
hầu như không bao giờ gián đoạn trong suốt một chặng đường 
dài hơn nửa thế kỷ như thế. Nghĩa là bất cứ khi nảo, tôi hiện 
diện tại chùa Viên Giác, Viên Đức hay các chùa khác nơi tôi 
đến, hoặc tại tư gia, tôi vẫn thường hay trì kinh Lăng Nghiêm 
vào mỗi buổi sáng như thế. Nếu đi trên máy bay hay xe lửa, 
trên những chuyên du hành xa thì tôi chỉ tụng Đại Bi Thập Chú; 
hoặc giả ngắn lắm thì cũng tụng thầm câu: “Án A Na Lệ... Ung 
Phấn Ta Bà Ha” ba lần. Ai hành trì ra sao tôi không rõ, nhưng 
VỚI riêng tôi suốt cả một đặm đăng trình như thế, Thần Chú Thủ 
Lăng Nghiêm và phương pháp lễ bái đã giúp tôi có thể tự làm 
chủ mình trong sinh hoạt hăng ngày đối với nội tâm cũng như 
ngoại cảnh. Giỏi, dở, tốt, xấu chưa nói ở đây. Vì trên đời nây 
nếu có ai giỏi về phương diện nầy thì người kia lại giỏi về 
phương diện khác. Cho nên chúng ta chỉ nên tự nhìn vào mình 
là “đã làm được gì cho chính mình” thì đó mới là điều quan 
trọng. 


Từ năm 2003, khi tôi đã về ngôi Phương Trượng của chùa 
Viên Giác, việc Trụ Trì đã có Thây Hạnh Tân lo, đên năm 2008 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 11 


thì Thầy Hạnh Giới lo; nên mỗi năm 3 tháng như thế vào mùa 
Đông, tôi đã rời nước Đức đi về Á Châu (Thái Lan và Ấn Ðộ) 
một tháng. Còn lại 2 tháng tôi đã đến Sydney Úc Châu thăm 
chùa Pháp Bảo của bào huynh tôi, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, 
rồi lên núi đồi Đa Bảo để tĩnh tu nhập thất trong suốt 2 tháng 
liền, cho đến 2012 là đúng 10 năm. Trong 10 năm ấy, những lần 
ở trên vùng núi đổi Đa Bảo tại Campbelltown hay Blue 
Moutain, đều là những ngày tháng an lạc lạ thường. Nhờ vậy tôi 
đã hoàn thành trong 10 năm ấy đến 20 tác phẩm cũng như dịch 
phẩm và cũng đã trì tụng kinh Kim Cang hằng đêm trong suốt 
thời gian 10 năm ấy (mỗi năm 2 tháng). Có một điều tôi phải 
niệm ân Thầy Tổ, Cha Mẹ, Huynh Đệ, Bạn bè, Đệ Tử. Vì nếu 
không có họ thì tôi sẽ không thành tựu được những việc nầy. 
Tôi vốn sinh ra từ miền quê của xứ Quảng Nam, cái gì cũng 
chăng có, ngoài năng cháy vào Hè và lụt lội vào Đông. Nhưng 
có được một tắm lòng quả cảm, biết chịu khó để vươn lên và 
chính ý chí cũng như nghị lực nầy đã giúp cho tôi con đường tu 
học có được thăng tiến như ngày hôm nay. Thân phụ tôi sinh 
năm 1898; nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ 19. Tôi sinh ra vào tiền 
bán thế kỷ thứ 20 (1949) và từ đó đến nay 67 năm dài, trải qua 
thế kỷ thứ 21. Cả một thời gian dài, nhưng sức khỏe rất tốt, hầu 
như chưa có khi nảo tôi cảm hay bịnh mà phải nằm trên giường 
bịnh từ 3 cho đến 7 ngày; nhiều lắm là một hai ngày; nhưng 
những thời gian bịnh ấy rất hiếm. Thân phụ tôi mắt năm 1986, 
thọ đến 89 tuổi. Do vậy tôi phải cảm ơn cha mẹ đã cho mình 
một tấm thân hoàn hảo này với đầy đủ sáu căn, minh mẫn, 
không bịnh tật, là một hạnh phúc quá tuyệt vời TÔI. 


Thầy tôi là người nghiêm nghị, đa tài; nhưng Thầy cũng 
chỉ sống được đến 73 tuôi, chưa thi thổ hết tài năng để giúp đời 
giúp đạo; nhưng tôi cũng đã học được từ người rất nhiều ở mọi 
lãnh vực, mặc dầu thời gian tôi ở với người tại chùa Viên Giác 


12 Thích Như Điển 


Hội An không lâu, chỉ 2 năm hơn thôi (1966-1969); thế mà 
những quyết định và tư tưởng mà tôi có được của ngày hôm 
nay, không phải là ít. Từ 1964 đến 1966 tôi tu học tại Tổ Đình 
Phước Lâm Hội An. Từ 1969 đến 1971 tu học tại chùa Hưng 
Long ở Sảigòn. Năm 1972 đến 1977 tu học tại Nhật Bản. Từ 
1977 đến 2015, gần 40 năm tôi đã có nhân duyên ở tại xứ Đức 
nây. Nơi không hẹn mà đến, không mong mà được cư trú vĩnh 
viễn tại đây. Quả là “nhân duyên” khó tính trước được. Cha mẹ, 
con cái, Thầy trò, huynh đệ, vợ chồng, bè bạn v.v... Tất cả 
cũng đều do nhân duyên mà thành tựu và cũng do nhân duyên 
mà tan vỡ. Hãy hiểu như vậy chúng ta mới có thể can đảm hơn 
lên để cuộc sống này có nhiều ý nghĩa hơn. Thật ra cuộc đời 
nây chăng có ý nghĩa gì, ngoài cái “Không” to tướng; nhưng ở 
trong cuộc đời tương đối, chúng ta phải thê hiện trọn vẹn vai trò 
của một con người trên cõi thế khi ta còn hiện hữu mà thôi. Khi 
tứ đại giả hợp không còn tồn tại nữa, thì nghiệp lực sẽ làm chủ 
chúng ta và lúc ấy đi đâu hay về đâu, ấy chỉ là kết quả; còn cái 
nhân của quá khứ ấy sẽ quyết định tất cả tương lai của mỗi 
người trên hành tinh này. 


Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, bào huynh của tôi, năm nay 
đã ở tuổi 74 và gần 60 năm sống nơi cửa Thiền và vừa rồi nhân 
Đại Hội Khoáng Đại lần thứ V tại Úc Châu, Đại Hội đã cung 
thỉnh Thầy làm Hội Chủ, một vai trò hàng đầu của Phật Giáo 
Việt Nam tại Úc Châu. Tôi mừng cho Thầy, nhưng vai Thầy 
cũng thêm nhiều gánh nặng hơn nữa. Cầu mong Thầy có đủ 
nghị lực để lèo lái con thuyền của Giáo Hội lướt sóng của Đại 
Dương để có thể đưa mọi hành giả trên chiếc thuyền Bát Nhã 
đến được bến bờ an vui, giải thoát. 

Giờ đây ngồi làm việc chung với các Thầy Đệ Tử, thấy họ 


khá trưởng thảnh, nên tôi rất vui và niềm vui này ít ai chia xẻ 
được với mình. Chỉ có cái niệm an nhiên tự tại, khiến tôi chỉ 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 13 


nhớ đến hai chữ “như thị” để mà tự an lòng mình răng: “Hãy 
đừng vui mà cũng chắng phải buồn, khi việc được, mất, hơn, 
thua trong cuộc đời nây vốn chỉ là những giả tướng huyễn 
mộng mà thôi”. 

Với muôn người và muôn loàải, tôi xin niệm ân tất cả. 
Chính quý vị đã trợ duyên cho tôi trong mọi cuộc hành trình 
của nội tâm cũng như ngoại cảnh và vân luôn mong rằng quý vị 
sẽ là những thiện hữu tri thức, dẫu cho ở cõi nây hay cõi khác, 
dẫu cho có xa hay gần trong muôn vạn dặm đi nữa, thì tâm nầy 
cũng như vậy mà thôi. 


Thích Như Điển 


14 Thích Như Điển 





Kangaroo, động vật biêu tượng của nước Ùc 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 15 


NHÂN DUYÊN 
VỚI NƯỚC ÚC 


Nhân duyên quả thật trùng trùng điệp điệp, khó rõ biết 
được đầu mối hay kết quả của một chuỗi sự kiện. Cho nên trong 
kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy rằng: “Trùng trùng duyên khởi và 
trùng trùng biến hiện” là vậy. Chỉ có chư Phật và chư vị Bồ Tát 
mới rõ thấu hết tất cả cội nguồn của sinh tử, còn chúng ta vốn 
đang bị sự sanh tử chi phối cũng như hoàn cảnh chung quanh 
đổi thay, mà chính ta không nắm bắt hết được. Cũng như thế ấy, 
ngày xưa khi tôi xa đất nước (1972) tôi nghĩ rằng chỉ đi Nhật 
Bản học năm ba năm rồi về, chứ đâu có biết rằng, tại sao phải ở 
Đức từ ấy cho đến nay, mà điều khiến cho nhiều người thắc 
mắc là: Tại sao tôi không ở Canada, ở Úc, hay ở Mỹ mà là ở 
Đức? Câu hỏi được đặt ra như vậy, bây giờ phải trả lời ra sao 
đây? Chính tôi còn không trả lời được, thì quý vị, những người 
đứng bên ngoài làm sao hiểu rõ hết được ngọn ngành. Nhiều 
khi tôi chỉ trả lời đơn giản là “Do Phật bổ xứ” vậy thôi! Có lẽ 
Phật rõ biết tánh tình của từng chúng sanh một và hoàn cảnh 
của mỗi con người; nên đã sắp đặt cho tôi đến Đức, mà không 
là Hòa Lan hay Bỉ Quốc hoặc Lục Xâm Bảo hay các nước khác 
tại Âu Châu. Có lẽ do địa lý, giáo dục và hoàn cảnh của xứ Đức 
sau Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945) tương tự như Nhật Bản; nên 
chư Phật và chư vị Bồ Tát bố xứ cho tôi đến đây từ đó (1977) 
đến bây giờ (2015); hơn 38 năm rồi còn gì nữa. Nếu đem cái 
tuổi 67 chia đôi ra, thì thời gian tôi ở Đức lâu hơn ở Nhật và ở 
Việt Nam rồi. Vậy nơi đây là gì? Nếu không phải là quê hương 
thứ hai, mà điều ấy tôi đã không có quyên chọn lựa trước; nên 
gọi là nhân duyên vậy. 


16 Thích Như Điển 


Tôi đến Hannover vào mùa xuân năm 1978 sau khi đã học 
gần một năm tiếng Đức tại trường Volkshochschule và Đại Học 
Kiel. Đến đây chỉ đơn giản vì tờ giấy nhập học (Zulassung) của 
ngành giáo dục mà Đại Học Hannover đã cấp cho, do anh Lâm 
Đăng Châu xin hộ. Khi đến Hannover tôi thuê Wohnung ở số 
37 đường Kesnerstr. tại trung tâm thành phố để cho tiện bề di 
chuyển. Hồi đó StraBenbahn còn chạy bên trên đường 
Marienstr., còn ngày nay loại xe điện nây đã trở thành U-Bahn 
(xe điện ngằm) rồi. Nếu ai đó ngày nay có trở lại nơi đây để tìm 
những hình bóng cũ thì con đường xưa (Kesnerstr.) cũng đã bị 
bít lối (đường bị chận lối vào) và người xưa thì không còn ở 
đây nữa. Năm 2003 làm lễ kỷ niệm 25 năm tôi ở Đức, tôi và 
một số quý Phật Tử có trở lại chốn cũ để thăm và quay hình; 
nhưng tất cả đều đổi thay. 

Cũng nhờ có Niệm Phật Đường Viên Giác ở đường 
Kesnerstr. mà bao nhiêu sinh hoạt cuối tuần cũng đều tô chức 
tại đây. Nhờ vậy đã có nhiều người lui tới chốn nầy. Cũng từ 
đây những mối tình nam nữ trở thành chồng vợ sau nầy và cũng 
từ đây, họ trở thành những người Phật Tử thuần thành lo gánh 
vác việc Đạo cho đến ngày hôm nay. Trong những người đến 
chùa đó, tôi có quen với gia đình của anh chị Lê Đức Phụng. 
Họ là những người đến ty nạn đầu tiên tại xứ Đức nầy từ những 
năm 1976, 1977. Sau đó gia đình di cư qua Úc và định cư tại 
Brisbane nắng ấm. Đây là cái duyên lúc ban đầu để tôi đi thăm 
xứ Úc xa xôi kia. Hồi đó tôi đã có giấy tờ xin ty nạn vì lý do 
Tôn Giáo tại Đức, chỉ cần một giấy mời từ Úc ĐỞI qua, là tôi có 
thể lên đường qua Úc thăm trong vòng từ I đến 3 tháng. Tôi 
được thông tin là mùa Đông của Đức sẽ là mùa Hè của Úc; nên 
tôi dự định đi thăm Úc vào mùa Đông năm 1979. Vì mùa Đông 
năm 1978 tôi phải lo giúp đỡ cho những người ty nạn của 
chuyến tàu Hải Hồng đến Friedland thuộc tiểu bang 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 17 


Nidersachsen do ông Cựu Thủ Hiến Dr. Ernst Albrecht chủ 
trương nhận người ty nạn Việt Nam chính thức vào nước Đức 
thuở bấy giờ (10.12.1978). Trong 2.500 người ấy, bây giờ nhiều 
người đã trở thành thiên cổ và những người Việt gốc Hoa ấy họ 
cũng đã sinh sống và thành công tại đây, nay đã đến thế hệ thứ 
hai và thứ ba rồi. 

Năm 1979 tôi đang học tiếp tục Phân khoa Giáo dục của 
Đại Học Hannover và nhân lúc nghỉ Đông năm ấy, tôi đã đi 
Bomn, xuống Tòa Đại Sứ Úc nộp đơn xin đi Úc thăm người 
quen, qua giấy mời của anh Lê Đức Phụng. Thuở ấy máy bay đi 
Úc hay vòng vèo lắm. Nghĩa là máy bay từ Á hay Âu Châu bay 
đến Úc, trạm đầu tiên của quốc tế phải đừng là Melbourne chứ 
không phải Sydney hay bay thắng đi Perth, Adelaide hoặc 
Brisbane như bây giờ. Khi máy bay hạ cánh, hành khách không 
được bước ra khỏi máy bay liền, mà phải chờ cho nhân viên hải 
quan lên máy bay, mang theo 2 bình xịt sát trùng và họ bắm nút 
xịt vào các khoang để hành lý trên đầu hành khách, mùi thuốc 
sát trùng bay nồng nặc rất khó chịu. Nhìn hành khách nào cũng 
thấy họ chăng hài lòng mấy; nhưng đây là luật lệ của xứ Úc; 
nên mọi người đành phải chấp nhận vậy. 

Sau khi chuyển qua máy bay nội địa bay đi Brisbane mọi 
người mới nhẹ nhỏm và thơ thới tâm hôn. Vì ở đây có năng ấm 
vào Hè, trong khi đó tại Đức vào lúc ấy (1979) là mùa Đông 
tuyết giá, lạnh buốt châu thân. Nhìn những tia nắng vàng thật 
mịn, không vướng một chút bụi của nhà máy như ở Âu Châu 
hay tại Nhật, tôi có cảm tình ngay với xứ nây. Ở Úc có rất nhiều 
cây Bạch Đàn (Khuynh Diệp) mùi lá của cây rất thơm, đâu đâu 

cũng có, khác với các xứ Âu Châu rất nhiều. Đón tôi tại phi 
trường Brisbane có vợ chồng anh Lê Đức Phụng và một vài 
Phật Tử quen với gia đình anh. Thuở ấy qua những câu chuyện 
bên lề, tôi được biết là Hội Phật Giáo tại Brisbane đã được 


18 Thích Như Điển 


thành lập, do ông Nguyễn Viết Trưng làm Hội Trưởng và tại 
đây cũng chưa có cơ sở Niệm Phật Đường hay Chùa Viện, mà 
mỗi lần có hội họp hay làm lễ, họ hay mượn những tư gia hay 
nhà hàng để quây quần bên nhau và nói chuyện Đạo. 


Tôi được đưa tới thăm một vài gia đình người Việt Nam 
đã được ty nạn và định cư tại đây từ những ngày đầu ấy (sau 
30.4.1975). Trong vườn nhà họ đâu đâu cũng có trồng rau 
muống hay sả, ớt, chùm ruột, rau răm, rau húng, mía và cũng đã 
có những cây mít cho trái đầu mùa. Tôi xa quê từ năm 1972 đến 
năm 1979 mới chỉ 7 năm thôi; nhưng hồn quê luôn thôi thúc tôi 
phải nên tìm một chốn nào đó giống như quê hương mình để 
gởi thân; nên khi đến Brisbane vào năm 1979 tôi thây nơi nầy 
gần gũi với mình vô cùng. 

Từ Sydney, anh Lê Thắng Tiến, quen biết với ông Nguyễn 
Viết Trưng tại Brisbane đã liên lạc qua anh Lê Đức Phụng để 
mời tôi xuống thăm Sydney và thăm đồng bảo Phật Tử tại đó. 
Tôi nhận lời ngay và đây cũng là cái duyên đầu tiên để tôi đến 
Sydney nhiều lần trong mấy chục năm nay. 


Từ Brisbane bay đi Sydney độ hơn một tiếng đồng hồ và 
nơi tôi đến đầu tiên là cư xá sinh viên của Đại Học New South 
Wales (Sydney); nơi Đạo hữu Hoàng Khôi đang giảng dạy tại 
đây và anh đã thuê phòng cho tôi ở trong những ngày đầu của 
mùa Đông năm 1979 ấy. Từ đây tôi đi thăm những khu phố 
Việt Nam và những nhà hàng của người Hoa, người VIỆt và 
buổi giảng pháp cũng như nói chuyện đầu tiên với bà con Phật 
Tử Việt Nam tại Sydney được tô chức tại nhà hàng của anh Lê 
Thắng Tiến, vốn là một sinh viên du học đến Úc trước năm 
1975 và là Hội Trưởng của Hội Phật Giáo Việt Nam tại New 
South Wales. Sau phiên họp mọi người mời tôi chủ lễ và thuyết 
pháp nhân ngày Phật Thành Đạo mông 8 tháng 12 năm Kỷ Mùi. 
Hôm ấy nhằm ngày 26.12.1979 tại chùa Thái Lan. Hôm ấy 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 19 


nhằm ngày thứ tư trong tuần; nhưng là ngày nghỉ lễ Giáng Sinh; 
nên mọi người về tham dự rất đông. Chỉ có một người Phật Tử 
có áo tràng duy nhất là Cụ Bà Lý, thân mẫu của Đạo hữu Phật 
Nhật Hoàng Khôi. Dĩ nhiên là chuông mõ, kinh kệ, chay tịnh, 
giáo lý v.v... thuở ấy ít có người hiểu và thực hành nhiều như 
bây giờ. Do vậy tôi vừa chủ lễ và kiêm luôn việc thủ chuông 
mõ là nhiệm vụ của Duy Na và Duyệt Chúng. Kế tiếp tôi giảng 
về ý nghĩa thành đạo của Đức Phật. Sau lễ, đài truyền hình và 
báo chí tại Sydney có phỏng vấn tôi về sự sinh hoạt của người 
Việt tại Đức. 


Khoảng giữa, sau ngày họp và lễ Phật thành đạo, tôi có 
một tuần lễ được Đạo hữu Nguyễn Văn Tươi, Hội Trưởng Hội 
Phật Giáo tại Adelaide mời đến đó đề thăm viếng và giảng pháp 
cho các Phật Tử tại Nam Úc. Ba thành phó chính mà tôi đã đi 
qua, tôi thấy Sydney mới là chỗ dễ tiếp xúc với các nơi khác, 
còn Brisbane và Adelaide thuở ấy còn thô sơ lắm. Mặc dầu 
Melbourne là thành phố đâu tiên tôi đáp máy bay đến; nhưng rõ 
ràng là thiếu duyên; cho nên mãi đến bây giờ, tôi vẫn không có 
sự liên hệ chặt chẽ nào với các chùa tại đây, ngoại trừ Tu Viện 
Quảng Đức của Thượng Tọa Thích Tâm Phương và Thượng 
Tọa Thích Nguyên Tạng. 


Trước khi từ giã 3 nơi này để về lại Đức, bà con Phật Tử 
của 3 Hội Phật Giáo tại Úc có mời tôi sang năm 1980 quay lại 
đây một lần nữa trong nhiều ngày hơn để giảng pháp cho Phật 
Tử nghe. Tôi đã hứa và đầu cũng như cuối năm 1980 tôi cũng 
đã đến với họ hai lần trong năm này. Thuở ấy tại Úc chưa có 
một vị Tăng Sĩ nào cả, ngoại trừ chú Sa DI Thích Đồng Trung; 
nhưng sau nây thì Chú ấy đã sang định cư tại Hoa Kỳ và hiện 
Thượng Tọa Thích Đồng Trung đang Trụ trì chùa Dược Sư tại 
Seattle, Tiểu bang Washington State. Tôi là Tăng Sĩ Việt Nam 
thứ hai đến xứ Úc; hình như trước đó Thiền Sư Thích Nhất 


20 Thích Như Điển 


Hạnh cũng đã ghé Úc giảng pháp; nhưng Ngài không chủ 
trương lập đạo tràng nơi này, nên ảnh hưởng của Ngài thuở bấy 
giờ cũng không mạnh lắm tại đây. 

Mùa Xuân và mùa Đông tôi đến Úc qua giấy mời của Hội 
Phật Giáo New South Wales do anh Lê Thắng Tiến ký và lần 
nầy tôi cũng được ở tại Cư xá Sinh viên thuộc Đại Học New 
South Wales (Sydney); nơi Giáo sư Hoàng Khôi đang giảng 
dạy tại đó. Tôi không nhớ thuở đó ai đã mang đồ chay đến cư 
xá nơi tôi ở, mà điều chắc chắn là trưa nào Giáo sư Hoàng Khôi 
cũng đưa tôi đi vào quán ăn của các Sinh viên chọn thức ăn 
chay cho tôi. Kê ra thì việc nầy cũng không xa lạ với tôi mấy. 
Vì đời sinh viên Tăng Sĩ lúc còn ở Nhật, những buổi trưa như 
thế từ năm 1973 đến 1977 tại Đại Học Teikyo thuộc vùng 
Hachioji, tôi vẫn hay chọn cho mình những thức ăn đơn giản để 
lót lòng. Chỉ có buổi sáng và buổi chiều là dùng tại chùa 
Honrynji (Bồn Lập); còn đa phần dùng trưa tại quán ăn sinh 
viên của Đại Học Teikyo. Do vậy, khi bước vào những nơi như 
vậy, tôi thấy như mình được trẻ ra mấy tuổi, không có gì đáng 
ngại ngùng cả. 


Lần nầy tôi đến đây không phải chỉ để giảng pháp không, 
mà còn cô vân giúp cho Hội Phật Giáo tại Sydney phương pháp 
điều hành cũng như vận động đóng góp làm sao để có thể thuê 
được một nơi để làm Niệm Phật Đường. Thuở ấy Phật cũng 
không, kinh sách cũng không, mà chuông mõ lại cũng chẳng có 
một loại nào. Tất cả đều mới mẻ và có nghĩa là khởi đi từ con 
số không to tướng. Anh Phước, Phó Hội Trưởng dẫn tôi ra một 
tiệm bán đồ tạp hóa, đi loanh quanh đâu đó gặp ngay một Tôn 
Tượng Đức Quan Thế Âm đứng, làm bằng bột đá. Tôi mừng 
quá và bàn với anh ta là nên thỉnh tượng này để thờ. Đây là 
tượng Bồ Tát đầu tiên của chùa Pháp Bảo sau này. Hiện tại 
tượng này được thờ trong lồng kính của chùa một cột, dựng trên 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 21 


hồ sen của chùa Pháp Bảo tại Bonnirig, nhằm ghi lại những sự 
kiện lúc ban đầu. Điều nầy hắn đã nói lên được ý nghĩa “có mới 
không nới cũ”, mà còn tôn sùng cái cũ nữa. Vì nếu: Không có 
cái cũ làm sao có cái mới được? Bây giờ mỗi lần đến chùa Pháp 
Bảo, tôi hay đứng trước từ dung của Bồ Tát và hay liên tưởng 
về những sự việc cũ xưa như vậy. 


Tôi chỉ cho các thành viên của Hội Phật Giáo New South 
Wales là nên đóng góp định kỳ mỗi gia đình hay mỗi người mỗi 
tháng từ Š đến 10 đô la Úc hay nhiều hơn nữa, để Hội có được 
lệ phí sinh hoạt. Ngoài ra tôi còn đề nghị mỗi người nên cho 
mượn Hội Thiện 300 Úc kim đề làm vốn đi thuê nơi chốn làm 
Niệm Phật Đường. Hôm đó tại nhà hàng Tiến của anh Lê Thắng 
Tiến có độ 30 người đến tham dự và ai cũng thấy ý kiến của tôi 
hay; nên đã chấp nhận việc đóng góp hộ trì Tam Bảo định kỳ 
hằng tháng và cho mượn Hội Thiện không lời để tìm nơi làm 
Niệm Phật Đường. Đâu có ai biết rằng: Tất cả những điều trên 
là do tôi học được từ Có Hòa Thượng Thích Minh Tâm ở Pháp 
và đã ứng dụng cho Niệm Phật Đường Viên Giác tại Hannover 
có kết quả và bây giờ ứng dụng cho Hội Phật Giáo tại New 
South Wales, rồi mọi người cũng hưởng ứng một cách nhanh 
chóng, dễ dàng. Trong khi tôi giao nhiệm vụ cho các anh em 
trong Hội đi tìm thuê nhà để làm Niệm Phật Đường thì tôi được 
Đạo hữu Nguyễn Văn Tươi, Hội Trưởng Hội Phật Giáo tại 
Adelaide mời về đó để cô vẫn giúp đỡ ý kiến cho Hội. Tôi sẵn 
sàng. 

Hội tại Adelaide thuở ấy (1980) có tên là Hội Phật Giáo 
Đông Dương. Khi nghe tên như vậy chúng ta hiểu ngầm là 
trong đó có những người Phật Tử Lào và Miên rồi. Tôi không 
dị ứng và chống đối khi làm việc chung với họ; nhưng tôi phân 
tích với Đạo hữu Tươi và những người Việt Phật Tử khác là: 
Chư Tăng bên Nam Tông tụng tiếng Pali, trong khi đó chúng ta 


22 Thích Như Điển 


tụng tiếng Việt. Vả lại chư Tăng và Phật Tử bên Nam Tông 
không dùng chay; trong khi chúng ta chay tịnh khi đi chùa. 
Ngoài ra người Việt Phật Tử chúng ta chắc chăn đông hơn 
người Miên và người Lào. Vậy thì cái Hội nầy đầu tiên là phải 
đối tên lại và tách ra khỏi Hội chung của 3 nước. Như vậy 
chúng ta mới có thê phát triển độc lập được. Mọi người nghe 
hay và đã tán đồng thực hiện sau khi tôi đi Brisbane và về lại 
Sydney để đi Tokyo, Nhật Bản thăm Hòa Thượng Thích Bảo 
Lạc. 


Cuối năm 1980 đầu năm 1981 tôi trở lại Sydney lần này từ 
Brisbane và Adelaide thì Hội Phật Giáo tại New South Wales 
đã thuê được một nơi tại Lakemba để làm Niệm Phật Đường và 
đặc biệt ngôi Phật Đường này không có tên, tôi để chờ một 
nhân duyên thật là hy hữu. Tượng Bồ Tát Quan Âm do anh 
Phước và tôi thỉnh được thờ trang trọng chính giữa bàn thờ và 
chuông mõ được thỉnh từ nơi phố người Hoa. Ngoải ra cũng có 
một vải quyền kinh Thiền Môn Nhựt Tụng đã cũ cũng được bày 
biện trên bản thờ Phật ấy. Đây có thể nói là tiền thân của những 
ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại xứ Úc được xuất phát từ địa 
phương Lakemba ở Sydney nầy. Ngoài ra số tiền 300 Úc kim 
của mỗi gia đình đóng góp cho mượn Hội Thiện để thuê chùa 
ấy, mọi người đã hoan hỷ cúng hết vào ngôi Tam Bảo và chẳng 
có ai đòi lấy lại bao giờ. Đây cũng là những tịnh tài đầu tiên để 
xây nên chùa Pháp Bảo cũng như Phật Giáo Việt Nam tại xứ Úc 
nây. 


Cuối năm 1980, đầu 1981 tôi nghe đâu có Hòa Thượng 
Thích Tắc Phước (Phước Huệ) và Hòa Thượng Thích Huyền 
Tôn đã đến Melbourne đề ty nạn từ Hồng Kông và những năm 
sau đó chúng tôi mới gặp được những vị nây. Còn thời điểm 
trước khi Niệm Phật Đường tại Lakemba được thành lập thì 
chưa có bóng dáng một Tăng Sĩ Việt Nam nào có mặt tại xứ Úc 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 23 


nầy cả. Tôi, một mình khăn gói lên đường trở về lại Nhật Bản 
sau 3 năm không còn ở đó (1977-1980). Tôi xa Nhật vào ngày 
22 tháng 4 năm 1977 để đi Đức và cũng không nghĩ là ở lại 
Đức luôn để xin ty nạn, học hành và làm việc đạo cho đến ngày 
nay. Âu đó cũng là hai chữ “nhân duyên” vậy. Nhưng về Nhật 
lần nầy tôi lại có một sứ mệnh khác. Đó là thỉnh cho Hội Phật 
Giáo Việt Nam tại New South Wales một vị lãnh đạo tỉnh thần 
và điều đặc biệt là ngôi Niệm Phật Đường không tên ấy sẽ để 
dành cho vị lãnh đạo tinh thần đặt tên lấy. 

Từ Sydney tôi bay thắng đến Haneda; thuở ấy chưa có phi 
trường mới Narita, nằm nơi tỉnh Chiba, tôi tự lẫy xe đi về nơi 
Hòa Thượng Bảo Lạc cư ngụ. Đầu năm 1980 Thầy ấy đã tốt 
nghiệp Cử nhân Tôn giáo Xã hội học tại Đại Học Komazawa 
thuộc Tào Động Tông tại Tokyo rồi. Hòa Thượng đã đầy đủ 
hành trang chuẩn bị để đi Hoa Kỳ. Va-ly cũng đã sẵn sàng, 
quần áo, chuông mỡ, kinh kệ v.v... nhưng lần nây tôi về lại 
Tokyo mang theo một thông điệp mới và một sứ mạng khác, mà 
quý Phật Tử tại Sydney đã cậy nhờ. Đó là cung thỉnh một vị 
lãnh đạo tinh thần cho Hội và nhất là ngôi Niệm Phật Đường 
vừa mới được thành lập tại Lakemba thuộc Sydney chưa đặt tên 
và chưa có người ở. Vinh dự ấy dành cho vị lãnh đạo tinh thần. 
Nhất là tôi mới vừa ở Úc đến Nhật; nên những lời đề nghị của 
tôi, Thầy ấy ghi nhận liền. Tôi kế rằng: 


—_ “Ở Hoa Kỳ đã có rất nhiều Thầy, Thầy đâu cần phải đi 
đên đó, trong khi xứ Uc rộng thênh thang mà chưa có bóng 
dáng một vị Tăng Sĩ nào cả. Tại sao Thây không đên một nơi 
mà gân giông như quê hương mình đê hoạt động Phật sự, còn đi 
Mỹ thì xa xôi và ở đó phức tạp lăm”. 

Đoạn Thầy ấy hỏi: 
- Vậy ở đó có những gì 2 


24 Thích Như Điển 


-Ở Úc có nắng âm vào Đông. Có bầu trời xanh ngắt, có 
mít, có ôi, có xoài, có mía, có rau muống và nhất là có một 
Cộng đồng Phật Tử Việt Nam đa dạng, mà chưa có một vị lãnh 
đạo tinh thần nào cả. Xin Thầy hãy suy nghĩ lại và nếu Thầy 
đồng ý thì Như Điển sẽ liên lạc với anh Hoàng Khôi, lo giấy tờ 
bảo lãnh đề Thầy sang Úc định cư. 


Tôi không biết thuở ấy (đầu năm 1980) Hòa Thượng Bảo 
Lạc nghĩ gì qua những lời thuyết phục và đề nghị đơn giản của 
tôi như vậy và một tuần sau khi tôi đã về Đức thì Thầy ấy đã 
đồng ý và bảo rằng: Như vậy thì Úc tốt hơn hả ? Vừa câu hỏi 
mà cũng vừa là câu trả lời. Do vậy tôi liên lạc liền qua Sydney 
để anh Hoàng Khôi, anh Lê Thắng Tiến, anh Võ Cổn, anh 
Phước, anh Nhường lo thủ tục giấy tờ bảo lãnh. Thủ tục thuở ấy 
là 300 chữ ký giông như một “Thỉnh Nguyện Thư” gởi lên 
chính phủ và cơ quan di trú Úc. Nội dung nói răng: Tại Úc hiện 
đang có một Cộng đồng Phật Tử Việt Nam rất đông; nhưng 
chưa có vị lãnh đạo tinh thần nào. Do vậy Hội Phật Giáo tại 
New South Wales muốn bảo lãnh Đại Đức Thích Bảo Lạc từ 
Nhật Bản qua Úc đề lãnh đạo Hội nầy. Hồ sơ di trú, chỉ 3 tháng 
là Tòa Đại Sứ Úc tại Tokyo đã gởi giấy cho Đại Đức Bảo Lạc 
và yêu cầu Thầy lên Sứ Quán Úc đề đóng dấu Visa nhập cảnh 
vào Úc. (Trường hợp Hòa Thượng Như Huệ vào năm 1984 
cũng vậy. Tôi sẽ đề cập chỉ tiết ở chương sau). 


Cuối năm 1980 đầu năm 1981, Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên 
Bang Đức đã có văn thư chính thức giúp tiền thuê nhà để làm 
chùa Viên Giác tại số 35A đường Eichelkampstr. Hannover; 
nhưng tượng Phật thì chưa có; nên nhân cơ hội về Nhật lần nầy, 
tôi mong thỉnh được tượng Phật Việt Nam mà Chi Bộ đang gởi 
tại chùa Joenji (Thường Viên Tự) về Đức luôn một thể. Trước 
khi đi, tôi đã liên lạc với Hòa Thượng Thích Minh Tâm (Pháp), 
Hòa Thượng Chơn Thành, Hòa Thượng Minh Tuyên (Nhật) để 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 25 


xin phép quý Ngài được thực hiện việc nây và quý Thầy đã 
đông ý. Xuât xứ tượng nây như sau: 


Năm 1966 là năm mà Phân Bộ Phật Giáo Việt Nam Hải 
Ngoại được thành lập tại Pháp, do văn thư của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước ký, công cử Thiền Sư 
Thích Nhất Hạnh (Pháp) đảm đương Phân Bộ này. Năm 1967, 
1968 về sau các nước có Chư Tăng Ni Việt Nam đang du học 
và sinh sống tại đó, đều được thành lập các Chi Bộ; trong đó có 
Ấn Độ, Nhật Bản, Lào, Thái v.v.. . Cố Hòa Thượng Thích 
Thiện Hoa lúc ẫy làm Viện Trưởng 'Viện Hóa Đạo Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà đã cùng với Cố 
Hòa Thượng Thích Thiện Minh là Tổng Thư Ký, Cố Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang, Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ, 
Có Hòa Thượng Thích Thiện Hòa v.v... các Ngài mong mỏi tại 
hải ngoại nên thành lập 3 ngôi Chùa đề đại diện cho Phật Giáo 
Việt Nam; nên đã gởi 3 tượng Phật (có xuất xứ từ Giác Hải) 
sang Ấn Độ, Nhật Bản và Pháp. Mỗi tượng độ cao chừng 60 em 
kế cả tòa sen. Nhưng đây là 3 tôn tượng lịch sử của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vậy. 


Một tượng ngày nay Thây Huyền Diệu đang thờ tại chùa 
Việt Nam Phật Quốc Tự ở Bồ Đề Đạo Tràng An Độ; một tượng 
khác gởi qua Pháp cho Thiền Sư Thích Nhất Hạnh; nhưng năm 
1974 khi Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm thành lập Niệm 
Phật Đường Khánh Anh tại Acceuil Paris, thì Ngài mang tượng 
ấy về đó thờ, đến năm 1977 mua được cơ sở mới tại sô ]4 
Avenue Henri Barbusse, thì tượng nầy cũng được cung thỉnh về 
đây. Nay (2015) Chùa Khánh Anh mới tại Evry khánh thành 
sau 20 năm xây dựng, chắc rằng Thây Quảng Đạo sẽ cung thỉnh 
tôn tượng lịch sử ấy về Evry để tiếp tục phụng thờ. Tôn tượng 
thứ 3 tôi cung thỉnh từ chùa Joenji sang Đức băng đường hàng 
không vào đầu năm 1981. Chuyến đi ấy có cả cô Thị Vân Hồ 


26 Thích Như Điển 


Thị Kiểu, do Bác sĩ Thị Minh Văn Công Trâm bảo lãnh sang 
Đức và sau này thành vị hôn thê của Bác sĩ trong thời gian trên 
25 năm, sau đó hai người cũng chia tay và phần ai nấy sống. 
Quả thật, cuộc đời có nhiều đôi thay như vậy thì làm sao chúng 
ta có thể nói được rằng mọi vật, mọi việc là chắc thật được, khi 
nhìn như vậy. Với tôi bao giờ hai chữ “nhân duyên” vẫn là căn 
bản nhất đề làm đề tài cho mọi câu chuyện trong khi còn sông, 
hay ngay cả sau nây tôi có sinh về một thế giới nào khác đi nữa 
thì cũng chỉ vì “nhân duyên” mà thôi. Năm ấy Yamada người 
bạn học cũ của tôi thời học chung Phân Khoa Giáo Dục tại Đại 
Học Telkyo giúp việc chuyên chở ra phi trường Haneda và 
chuyển đi chung với chúng tôi cũng như cô Hồ Thị Kiều về 
Frankfurt rồi Hannover. Tượng về cùng lúc và sau đó chúng tôi 
thỉnh Ngài đến đường Eichelkampstr. để ngự nơi chánh điện 
tạm. Đến năm 1991 khi lễ khánh thành Chùa Viên Giác mới tại 
đường Karlsruher Str. 6 Hannover, thì Ngài đã được thỉnh sang 
đây và mãi cho đến bây giờ, tôn tượng lịch sử nầy vẫn được tôn 
trí một nơi trang nghiêm nhất tại Chánh điện Chùa Viên Giác 
nây. Âu đó cũng là một nhân duyên thôi. Nếu thời điểm ấy mà 
Hòa Thượng Thích Minh Tuyền ở Nhật muốn xây dựng chùa 
Việt Nam, thì tôi cũng đã không có duyên để đón được tôn 
tượng Thích Ca nầy sang Đức. Chỉ 20 năm sau đó Hòa Thượng 
Thích Minh Tuyền mới bắt đầu xây chùa Việt Nam tại tỉnh 
Kanagawa gần Tokyo; nhưng việc cũ thì đã qua rồi. 


Khi Đại Đức Thích Bảo Lạc đến Úc vào đầu năm 1981, 
tôi không có mặt; nhưng báo chí địa phương đã tường thuật rõ 
về những sự kiện nây. Bây giờ sau 35 năm, xem lại những hình 
ảnh lúc ban đầu ấy, mà xem ra như mới ngày nào đây, vẫn In 
đậm những nụ cười và niềm tin yêu nơi quý Phật Tử muốn gởi 
găm nơi Thầy ấy. Nay thì Bà Cụ Lý, Cụ Phân v.v... đã theo 
Phật về Tây; nhưng Hòa Thượng Bảo Lạc và ngôi Chùa Pháp 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 27 


Bảo vẫn còn trụ vững tại Sydney, cho đến mãi bao giờ khi nhân 
duyên lại chi phối nữa. Khi nghe được tin Thầy đến Úc, tôi rất 
vui, vì thế sau này hầu như mỗi năm tôi đều đến Úc một lần, có 
khi đến hai lần; nhưng nhiều năm cũng không có chuyến nào. 
Tôi định viết một bài với nhan đề là “Hơn một triệu cây số 
đường bay” cho quý độc giả đọc; nhưng nay đọc tác phẩm nầy 
rồi, chắc quý vị khỏi cần tìm đọc bài ấy nữa. Nguyên là từ Âu 
Châu sang Sydney mỗi lần đi về là 34.000 cây số. Nếu đem cây 
số nầy nhân cho trung bình 36 lần bay của 36 năm thì ta có kết 
quả là: 34.000 x 36 = 1.224.000 km. Nếu làm một chuyến bay 
thắng, thì tôi không biết là tôi đã bay đến ngôi sao nào rồi? hoặc 
giả đã đến được một Thái Dương hệ nảo khác chăng ? Đi như 
vậy mà không dừng mới lạ. Do vậy nhiều người đề nghị tôi là 
nên lập chùa ở Úc. Thế nhưng tôi trả lời là “không”. Có lẽ xứ 
Úc giúp tôi thăng hoa cuộc sông tâm linh khi nhập thất hay 
viễng thăm và nơi ấy tôi đã thích những chuyên đi mạo hiểm, 
thăm cho biết những gì cần biết như chuyến đi quanh nước Úc 
của năm 2009 của Hòa Thượng Bảo Lạc, tôi, Hạnh Bồn và 
Chúc Đạm là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. 


Sau năm nhập thất tại Sydney vào 2007 tôi đề nghị với 
Hòa Thượng Bảo Lạc là chúng ta nên đi một vòng quanh nước 
Úc để thăm viếng trong vòng 3 tuần lễ. Đi đến nơi nào đó, 
chúng ta thuê xe, Hạnh Bốn và Chúc Đạm thay nhau lái. Khi 
nào muốn đi nơi khác thì trả lại xe, lên xe Bus hay máy bay 
hoặc xe lửa để tiếp tục cuộc hành trình. Cô Hương và anh Tiến 
cung cấp cho Hòa Thượng Bảo Lạc và tôi hai vé đi du lịch 
quanh nước Úc như vậy. Từ Sydney đến Adelaide đi băng máy 
bay và từ Adelaide đến Perth chúng tôi dự định đi bằng xe lửa 
hay xe hơi; nhưng đoạn đường dài mây ngàn cây sô ấy quá 
hiểm trở, vả lại tốn nhiều thời gian cũng như tiền bạc hơn; nên 
chúng tôi đã chọn phương tiện di chuyển bằng máy bay để đến 


28 Thích Như Điển 


Perth. Tại đó đi thuê nhà nghỉ và xe hơi để đi thăm viễng các 
nơi cần tham quan. Những buổi dã ngoạn như thế thật vui. Đây 
cũng là cơ hội để Hòa Thượng Bảo Lạc làm được nhiều bài thơ. 
Còn tôi có nhiều thì giờ để học thuộc lòng những bài thơ nào 
muốn học, trong đó có bài “Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng” 
của nhả thơ Trần Trung Đạo mà tôi rất đắc ý. 


Từ Perth chúng tôi lấy xe Bus công cộng đi đến Broome, 
rồi từ Broome đến Darwin. Từ Darwin lấy xe hơi đi Alice 
Spring (Uluru), rồi trở lại Townville bằng xe Bus và cuối cùng 
là Brisbane và Sydney. Chuyến đi kéo dài trong vòng 4 tuần lễ 
như thế, thật là thú vị. Tôi chắc răng rất nhiều Thầy và người 
Việt Nam sanh sống lâu năm tại Úc; nhưng ít có người nào chịu 
làm một chuyên đi thám hiểm như vậy. Bởi vì trong chuyến đi 
Ấy có nhiều. cái khó như: Thời gian, tiền bạc, sức khỏe, ngôn 
ngữ, giờ giấc v.v... những thứ nây nó sẽ chỉ phối chúng ta 
không ít; nhưng 4 người của chúng tôi đã quyết định lập 
chương trình; nên đã lên đường và đã đi vòng quanh nước Úc 
cả mấy ngàn cây số, sau khi về lại Šydney, ai cũng trầm trồ. 
Nếu tôi nhớ không lâm, chúng tôi đã ngôi xe Bus đi từ Perth 
đến Broome là 27 tiếng đồng hồ, cả đi và nghỉ. Ông tài xế xe 
Bus kiêm luôn nhiệm vụ của người đưa thư. Vì miền Tây nước 
Úc dân cư sống rất thưa thớt, đa phần là thổ dân và mật độ nhà 
cửa tại đây rất thấp, cả mấy chục cây số mới thấy một căn nhà. 
Đâu đó người ta chỉ thấy những đàn cừu, bò, ngựa và thỉnh 
thoảng thây những chú Kangoroo đưa mắt ngó láo liên khi ánh 
đèn xe Bus dọi đến vào ban đêm. Có những trạm dừng thấy 
toàn là thổ dân, ban đầu chúng tôi thấy lạc lõng. Tuy nhiên sau 
đó cũng định thần, vì trong họ có nhiều người nói được tiếng 
Anh và họ rất thân thiện. Chúng tôi đến Broome thuê nhà trọ đề 
nghỉ ngơi và thuê xe đi thăm viếng những nơi cần đến; trong đó 
có nghĩa trang của những người Hoa và người Nhật được chôn 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 29 


cất tại đây. Những người này đến đây đề tìm vàng từ đầu thế kỷ 
thứ 20 và họ đã qua đời trên xứ Úc. Thỉnh thoảng chúng tôi 
trông thấy những tâm bia có khắc rằng: “Vô Duyên Phật”. 
Không biết tại sao? Có lẽ người chết không có tên họ? không có 
pháp danh? Hay do một trận cản quét của bão lớn, của trận 
động đất hay sụp hầm nào đó, khiến cho những người nây bị 
chết và nay không có thân nhân từ Trung Hoa hay Nhật Bản 
qua đây nhận diện để mang hài cốt về lại quê cha đất tô; nên gọi 
là “Vô Duyên” Phật. 


Với tôi, chuyến đi vòng quanh nước Úc năm đó thật đáng 
nhớ cho cả một đời người, nhất là lúc đến vùng Alice Spring 
nơi Thánh địa Uluru của Thổ Dân tại đây. Từ Darwin có một 
con đường tráng nhựa rất lớn, chạy xuyên qua Alice Spring và 
đường nây kéo dài mãi đến tận Adelaide. Nếu kể chiều dài của 

con đường, chắc cũng không dưới 3.000 cây số. Chúng tôi thuê 
xe hơi và lái đi từ Darwin đến Alice Spring và đổi hướng sang 
Thánh địa Uluru. Đoạn đường này xa lắm, cả hàng ngàn cây sô 
như vậy, nhưng lâu lắm chúng tôi mới gặp một chiếc xe hơi 
chạy ngược chiều hoặc giả có người muốn chạy nhanh hơn thì 
qua mặt. Hai bên đường đi toàn là đất cát, cây cỏ thuộc loại sa 
mạc, mọc lên rất hoang sơ, hầu như không có khả năng phủ lên 
mặt đất. Có lẽ nước bị thiếu trong những vùng sa mạc to lớn 
rộng khắp của nơi này. Hầu như không có cây nào cao hơn một 
mét. Do vậy mà tầm nhìn có thể quan sát xa hơn, so với những 
vùng đồng bằng khác. Tôi thích thú với những khám phá như 
vậy. Ở đó thiên nhiên và con người là một; nơi ấy không có thị 
phi, nhơn ngã, bỉ thử v.v... mà chỉ có một sự hòa hợp tương 
ưng như trong cái nầy lại có cái kia và trong cái kia có tồn tại 
của cái nầy. 

Trước khi đến Thánh địa Uluru của Thổ Dân người da đỏ 
tại đây, tôi đã đọc cái bảng hướng dẫn rồi và tài liệu có ghi là: 


30 Thích Như Điển 


“Không nên leo lên núi này. Vì núi nầy là Thánh Địa của Thổ 
Dân tại đây. Có nhiều người đã leo lên núi; nhưng nhiều người 
không trở về”. Tuy nhiên vẫn có nhiều người cố tình leo lên 
trên núi ấy (sẽ viết kỹ ở chương sau về núi thần nầy) đưới ánh 
nắng mùa hè 40 độ C của xứ Úc, thật là hãi hùng. Tôi không tha 
thiết mấy với cách leo núi như thế; nên đã chọn giải pháp là đi 
vòng quanh núi. Ban đầu thấy núi nhỏ và vòng đai chắc không 
lớn lắm, nên tôi đã một mình, lây tay che năng và quyết đi cho 
biết vòng quanh của núi này. Đây cũng là một chuyến đi lịch sử 
của riêng tôi quanh hòn núi nây và ngay cả những người Việt 
Nam hiện đang sống tại Úc, không biết có ai đã làm công việc 
mạo hiểm như thế chưa? Càng đi tôi càng niệm Phật, vì thấy độ 
xa của điểm đến càng xa hơn, so với tôi nghĩ. Từ đây ta cũng có 
thể có một kết luận riêng cho mỗi người là: “Nhiều khi ta nghĩ 
vậy; nhưng kết quả không là vậy”. Có lẽ do ta tính sai; hoặc giả 
quá chủ quan, nên mới ra nông nỗi ấy. Tôi cứ cắm đầu mà đi 
dưới ánh năng gay gắt của mặt trời và tự trách thầm mình rằng: 
“Tại sao lại dại thế! Ta đi như thế nây để làm gì? Lỡ ra có ai đó 
xuất hiện uy hiếp, thì làm sao đối phó với hoàn cảnh nây đây?”. 
Cuối cùng rồi tôi cũng về lại đích, sau 3 tiếng đồng hồ quanh 
núi Uluru như vậy. Không biết đây có phải là một thành tích, 
một sự chiến thắng, hay gì đi nữa thì tôi chăng quan tâm; nhưng 
với tôi, đã làm được một việc để đời, mà chắc khó có lần thứ 
hai để thực hiện một lần nữa chuyến đi mạo hiểm như thé. 


Những chuyến đi như vậy mang đến cho tôi những niềm 
an lạc. Chuyến đi năm đó cũng giống như chuyến đi Ai Cập tại 
Bắc Phi năm nào đã ghi sâu vào lòng mình những kỷ niệm thật 
khó quên. Từ đó tôi có cái nhìn về đời về đạo bao giờ cũng luôn 
với nhãn quan là: “Như thị”. Hãy như thế và hãy như nó là, để 
tâm ta không còn lo âu, sầu muộn, thở than hay quá vui khi một 
sự kiện gì xảy ra với mình. Mình không đến, không đi thì cuộc 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 31 


đời nầy nó không trống vắng, mà dẫu cho có sự hiện hữu của 
mình đi chăng nữa thì ta đã chắng là gì cả trong vũ trụ bao la 
nây, hay trong 3.000 thế giới lớn nhỏ kia, mà hãy cứ an nhiên tự 
tại trên mọi cuộc hành trình, để rồi một ngày nào đó ta không 
còn có mặt trên cuộc đời này nữa thì quả đất vẫn xoay, mặt trời 
vẫn mọc lên ở phương Đông và lặn ở phương Tây; con người 
vẫn đi hai chân trên mặt đất và đứng vững với mọi nghịch cảnh 
đổi thay. Nếu ta nghĩ chỉ đơn giản có thế, thì không có gì để 
thắc mắc cho sự tồn tại hay mất mát của con người trên quả địa 
cầu này. Tôi cũng mong răng: Mình sẽ thanh thản ngay từ bây 
giờ đề chấp nhận những việc như vậy. Đi và đến, đến và đi, 
không biết bao nhiêu lần như vậy và tôi cũng đã cố giữ tâm 
mình thật là bình thản khi lòng người và vạn vật có sự đôi thay 
như mùa xuân thì cây cỏ tốt tươi, mùa thu lá vàng rơi rụng. Tôi, 
dĩ nhiên cũng phải trải qua những trải nghiệm của tâm linh như 
thế, nhưng cô gắng làm chủ mình, không cho sự đổi thay ấy làm 
cho mình phải bị chi phối, mà ngược lại ta phải làm chủ hơi 
thở, làm chủ sự sống, sự chết. Có như thế, khi ta không còn 
hiện hữu ở cõi đời nầy nữa, thì người đời sau sẽ nói rằng: “Có 
một con người tự tại như thế sao?”. Ngân â ây đã đủ cho một kiếp 
nhân sinh ngăn ngủi sáu, bảy chục năm Tôi. 


Nhân duyên với nước Úc còn rất nhiều, tôi sẽ tiếp tục kể 
trong những chương sau. Đây cũng có thể là một tài liệu tương 
đối, để cho ai đó, nếu sau nầy có nghiên cứu về lịch sử cũng 
như sự phát triển của Phật Giáo Việt Nam tại xứ Úc, có tư liệu 
mà tham khảo. Dĩ nhiên quyền sách nầy nó không là la bàn 
hướng dẫn hướng đi cho người khác, mà nó chính là những 
hình ảnh, tài liệu để bổ sung cho những ai cần tham cứu đến 
những giờ phút ban đầu của người Việt xa xứ đến định cư tại 
một xứ sở xa xăm như thế nây, trong khi văn hóa, ngôn ngữ, 
phong tục, tập quán v.v... lại chăng giống mình. Như vậy hai 


32 Thích Như Điển 


chữ “nhân duyên” vẫn là một tiêu đề thích hợp để chúng ta luận 
bàn đó đây trong quyên sách nây. 


Chương nây tôi chấm dứt với hai câu thơ mà ai đó đã tặng 
cho tôi nhân lề sinh nhật lục tuân như sau: 


“Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp 


Quê nhà một góc nhớ mênh mông ”. 





Koloa (con vật ngủ ngày của Úc) 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 33 


NHỮNG NGÔI CHỦA 
VIỆT NAM 
ĐẦU TIÊN TRÊN XỨ ÚC 


Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng hiện đang Trụ trì Tu 
Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu, một thành phố mỗi 
ngày có 4 mùa, như nhiều lần tôi đã viết. Thầy cũng là Tgười 
chủ của trang nhà quangduc.com mà nhiều độc giả đã biết đến. 
Trang nhà nây sau nhiều lần cải đổi trong nhiều năm, có nhiều 
bài vớ, tin tức về Phật Giáo Tât phong phú. Cho đến năm 2015 
nây con số người vào đây, viếng thăm, không dưới 5 triệu lần. 
Trong những lần như thế, những người ghé vào trang nhà 
quangduc.com cũng đã thấy được tâm huyết của người chủ 
trương rôi. Đặc biệt là những bài viết và sách dịch của Thây á Ấy, 
trong đó đa phần là sách tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt. 
Trong những tác phẩm và dịch phẩm ấ ấy có 2 quyền đáng quan 
tâm, vì liên hệ đến đề tài của tôi viết. Đó là: “Phật Giáo tại Úc 
Châu” và Phật Giáo Thế Giới. Quyên “Phật Giáo Úc Châu” tôi 
đọc rất kỹ, vì có lời giới thiệu tác phâm này đến quý độc giả xa 
gần; nhưng tác giả người Úc đó chỉ nói sơ lược về Phật Giáo 
Việt Nam tại Úc Châu vào đầu thập niên 80, trong đó có sự hiện 
diện của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn và Hòa Thượng Thích 
Tắc Phước (Phước Huệ); chứ không đề cập đến ngôi chùa nảo 
đầu tiên được thành lập tại xứ Úc cả. 

Tôi không phải là người đi làm lịch sử; nhưng muốn cho 
có được những chứng cứ rõ ràng, đề về sau nầy có thể 100 năm 
hay hơn thế nữa, có người đi tìm đến cội nguồn của Phật Giáo 


34 Thích Như Điển 


Việt Nam, thì đây là một phần nhỏ, có thể góp vào sự nghiên 
cứu của người đi sau vậy. Như chương trước tôi có trình bảy về 
nhân duyên của tôi với xứ Úc, trong đó có đề cập đến ngôi nhà 
không tên số 1 tại đường Ridwell ở Lakemba thuộc thảnh phố 
Svdney, là ngôi chùa hay nói đúng hơn là Niệm Phật Đường do 
Hội Phật Giáo Việt Nam tại New South Wales lập nên đầu tiên 
tại xứ Úc vào cuối năm 1980 và đầu năm 1981 khi Đại Đức 
Thích Bảo Lạc được Hội Phật Giáo New SouthWales bảo lãnh 
sang Úc để lãnh đạo tinh thần cho cộng đồng Phật Tử tại đây 
Đại Đức đã đặt tên cho nơi đây là: Pháp Bảo. Ban đầu theo tôi 
nghĩ chữ Pháp Bảo ấy, trong đó có mang ý nghĩa là Bảo (Lạc) 
mang (giáo) Pháp của Đức Phật đến xứ này chăng? Nhưng tự 
dưng sau nầy khi tìm hiểu ra thì đây là Pháp Tự của Tổ Sư 
Minh Hải, vốn là vị Tổ khai sơn dòng phái Lâm Tế Chúc Thánh 
tại Hội An Quảng Nam với Pháp danh là Minh Hải từ cuối thế 
kỷ thứ 17 thuộc đời thứ 34 của Thiền Lâm Tế kể từ Ngài Lâm 
Tế Nghĩa Huyền lập Tông tại Trung Hoa. Như vậy trong sự vô 
tình; nhưng ý nghĩa lại vô cùng cao quý. Từ đó chùa Pháp Bảo 
hoạt động vô cùng thuận lợi cho đến ngày hôm nay, mà tôi luôn 
quan hoài đến. 


Tôi viết về Pháp Bảo lúc ban đầu thôi. Tuy nhiên nếu 
không đề cập đến những sự kiện về sau này thì sẽ thiếu trình tự. 
Do vậy, nếu phần sau này thiếu sót thì xin Hòa Thượng Bảo 
Lạc và các Đệ Tử của Ngài bổ túc hộ. 


Vào mùa Đông năm 1980 của xứ Đức cũng là mùa hè của 
xứ Úc. Năm đó nghe đâu ở Đức lạnh lắm; nhưng tôi được cái 
may mắn là sang được Úc để tiếp tục thực hiện lời hứa của 
mình với đồng bào Phật Tử Việt Nam đang sinh sống tại 
Sydney, Brisbane và Adelaide; nên tôi đã đến và từ đó cũng đã 
ra đi. Đi mãi cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có giờ để dừng 
nghỉ; nhưng rồi chắc chắn cũng sẽ có một ngày như thế, dẫu 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 35 


cho có mong đợi hay không đợi chờ, nó cũng sẽ đến và lúc đó 
ta sẵn sảng chấp nhận, thì mọi việc sẽ thuận duyên hơn. Sau khi 
Hội Phật Giáo Việt Nam New South Wales đã thuê được một 
căn nhà trong vùng dân cư tại Lakemba thì tôi về đó ở mấy 
ngày vào giữa năm 1980, trước khi lên đường sang Nhật đề gặp 
Thầy Thích Bảo Lạc. Tôi không nhớ rõ là tiền thuê nhà mỗi 
tháng bao nhiêu; nhưng cả 2 hay 3 năm sau Niệm Phật Đường 
vẫn trả đều đặn hằng tháng cho chủ nhà. Thuở ấy đồng tiền Úc 
lớn lắm, lớn hơn cả đô la Mỹ, chỉ nhỏ hơn tiền Anh mà thôi. 
Chiều dài của căn nhà độ 20 mét, chiều ngang độ 10 mét; trong 
đó có nhiều phòng. Tôi chọn phòng xoay mặt ra đường Ridwell 
làm chánh điện và chỉ có mấy anh tay ngang làm một cái bàn 
thờ có 3 bậc. Trên cùng cao nhất để tôn tượng Quan Thế Âm 
mà tôi và anh Phước đã thỉnh được tại siêu thị trước đó chừng 
một tháng. Bậc thứ 2 đề chân đèn, hoa quả và bó nhang: bậc thứ 
3 để chuông mỡ, kinh kệ. Chiều cao chừng I mét 20 phân; 
chiều ngang độ một mét rưỡi. Phòng này chứa độ 30 người là 
tối đa. Phía bên trong có một vài phòng ngủ và phòng khách. 
Phía sau cùng có bếp núc, nhà vệ sinh, phòng tắm. Cuối nhà là 
một mảnh vườn khô cằn nhiều sỏi đá. Ở đó có một cây bạch 
đàn rất lớn, nhiều lá và tỏa rộng khắp cả sân sau. Không biết 
bây giờ ngôi nhà nầy và cây bạch đàn ấy có còn không, sau hơn 
35 năm chúng tôi chưa có ngày trở lại thăm viêng nơi nây; 
nhưng nêu mùa Hè năm đó (1980) mà không nhờ bóng cây 
bạch đàn trong Niệm Phật Đường này thì tôi đã ngất xỉu rồi. Ở 
trong nhà quá nóng, mà chùa thì mới thuê, không có quạt máy, 
dĩ nhiên là không có máy lạnh rồi. Vì nhà làm bằng gỗ, nếu có 
cho máy lạnh chạy, hơi lạnh cũng sẽ bay ra ngoài. Tôi nảy ra 
một sáng kiến là múc nước tưới lên cây bạch đàn; một mặt giúp 
cây được sống và mặt khác, khi trời nóng trên 40 độ C, tôi lại ra 
sân, nấp vào dưới gốc và bóng cây để đỡ bị cái nắng của xứ 
Nam phương nầy đốt cháy da thịt mình. 


36 Thích Như Điển 


Tôi đã làm một công việc mà trong vô thức đã sai khiến 
như vậy để bảo vệ cho cái thân của mình; nhưng sau nầy đọc 
những câu chuyện đạo, tôi thấy Đức Phật ngày xưa cũng đã dạy 
cho Đệ Tử của Ngài những điều thiết thực như vậy. Ngài bảo 
rằng: “Để đền ơn đáp nghĩa cho những bóng cây che mát cho 
chúng ta, khi chúng ta bị cái năng hè oi ả thiêu đốt, thì các 
ngươi nên mang nước đến tưới vào gốc cây ấy, để tỏ vẻ biết ơn 
với muôn loài”. Rõ ràng là một bậc Đại Giác như Đức Thế Tôn 
mà còn quan tâm đến không những loài người, mà muôn vật, 
cây cỏ hoa lá cũng được nhờ. Lời dạy nầy chúng ta nên luôn ghi 
nhớ. 


Sau khi Thầy Bảo Lạc đến Úc rồi, Phật Tử tại Sydney rất 
vui mừng, vì có một vị Thầy có học thức, vừa tốt nghiệp Đại 
Học từ xứ sở văn minh Nhật Bản; nên mọi việc đều tiễn hành 
một cách tốt đẹp. Mỗi cuối tuần Thây giảng pháp, dạy Thiên, 
dạy chuông mõ v.v... sinh hoạt cứ thế càng ngảy càng phong 
phú ở nhiều thể dạng khác nhau. Xe cộ càng ngày càng nhiều, 
ra vào Niệm Phật Đường không ngớt và tiếng reo hò của đoàn 
sinh Gia Đình Phật Tử vào những ngày cuối tuần đã khiến cho 
cư dân lân cận than phiền. Dĩ nhiên, chúng ta phải hiểu rằng: 
Đây không phải là vẫn đề kỳ thị Tôn Giáo, mà là vấn đề ý thức 
cá nhân của từng cá thê vậy. Người Việt chúng ta tương đối nhỏ 
con so với người Tây Phương; nhưng tiếng nói thì lớn hơn họ 
nhiều và cái tật đặc biệt của người Việt là chào từ giã ra về 
không biết bao nhiêu lần mà chưa chịu về. Họ không ở trong 
nhà để từ giã, mà ra trước cửa nhà cứ đứng đó, kẻ nói ra, người 
vọng vào, cửa nhà không chịu đóng và nói liên tục không 
ngừng nghỉ; nên hàng xóm than phiền cũng phải thôi. 

Đầu năm 1980 có hai vị Hòa Thượng lần đầu tiên được Sở 
Di Trú Úc xét đơn ty nạn và cho sang định cư tại Melbourne, 
sau khi các Ngài đã ở trại ty nạn Hồng Kông một thời gian. Ban 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 37 


đầu khi mới đến Úc, các Ngài cũng khá vất vả, vì phải bắt đầu 
lại từ con số không như bao nhiêu người Việt ty nạn khác vậy. 
Dần dà rồi Niệm Phật Đường Quang Minh tại vùng Sunshine ở 
Melbourne cũng được thành lập. Hình như ban đầu nhị vị Hòa 
Thượng đã ở chung tại đó; nhưng sau đó Hòa Thượng Tắc 
Phước có Phật tử Việt Nam tại Sydney thỉnh Ngài lên thuyết 
pháp và vào cuối năm 1981 tại vùng Fairfñeld có một đạo tràng 
mang tên Phước Huệ được hình thành ở một tư gia của một 
Phật Tử, vốn là Đệ tử thân tín của Ngài, đã có liên hệ với Hòa 
Thượng Thích Tắc Phước từ khi còn ở Việt Nam. Ngôi Phật 
Đường nầy tôi có ghé thăm vảo cuối năm 1981 và cũng đã gặp 
Hòa Thượng Tắc Phước lần đầu tiên tại xứ Úc nầy. Như vậy có 
thể nói rằng: Ngôi chùa Việt Nam được thành lập tại xứ Úc đầu 
tiên là ngôi chùa Pháp Bảo, kế tiếp là chùa Quang Minh và thứ 
ba là chùa Phước Huệ. Dĩ nhiên là sau đó còn nhiều ngôi chùa 
khác được thành lập nữa như: Chùa Pháp Hoa tại Adelaide, 
chùa Vạn Hạnh tại thủ đô Canberra, chùa Phật Đà tại Brisbane 
v.v... nhưng tôi chỉ xin đề cập đến một số chùa có mặt lúc ban 
đầu tại xứ Úc nầy mà thôi. 

Khi Hòa Thượng Thích Tắc Phước -Phước Huệ sau nây- 
từ Melbourne đọn lên Sydney để sinh hoạt Phật sự thì Phật tử 
tại vùng Lakemba và Fairfield đã có thêm nhiều khởi sắc và 
đồng thời cũng đã sản sinh ra việc Thầy anh, Thây tôi, chùa chị, 
chùa em v.v... từ đó có sự to nhỏ khác nhau. Đây là vấn đề tâm 
lý học và tâm lý của quần chúng Việt Nam. Thiết nghĩ rằng: Tôi 
không nên đi sâu vào phạm vi nây. 


Từ năm 1981 đến 1984 Thầy Bảo Lạc vẫn sinh hoạt đều 
đặn với các Phật tử tại Lakemha và các vùng phụ cận. Như trên 
đã trình bày là: Càng ngày số người đến cảng đông; nên hàng 
xóm rất phiền hà, nhất là vào những ngày nghỉ lễ họ cần sự yên 
tĩnh, mà con cái Việt Nam mình thì nô đùa, cười giỡn lớn tiếng; 


38 Thích Như Điển 


nên sau bao nhiêu lần họ đề nghị mình như thế nầy hay thế nọ, 
rốt cuộc mình không giải quyết được gì cả; nên hàng xóm đã 
gởi đơn thưa kiện chùa, vì vân đề ồn ào những ngày cuối tuần. 
Thế là thuở ấy biện pháp của thành phố Canterleway là giới hạn 
SỐ người tham dự lễ; nhưng như vậy cũng không giải quyết 
được vấn đề. Rõ rằng là cái gì “cùng thì tắc biến, biến tắc 
thông, thông tắc cửu” như Kinh Dịch nói, cũng sẽ không sai 
chút nào. Điều ấy có nghĩa là: Cái gì đến đường cùng thì nó sẽ 
thay đôi. Khi thay đổi, sẽ thông suốt và khi thông suốt rồi, việc 
ây sẽ được lâu dải. Cứ thế và cứ thế, sự việc sẽ được lặp đi lặp 
lại trong nhiều lần của một chu kỳ trong vòng sanh hóa bắt tận. 
Chùa bị chính quyền căm bảng cắm sinh hoạt. 


Thuở đó vùng Edensor và Smithfield chính phủ đang quy 
hoạch khu Tôn Giáo và thương mại. Có những khoảng đất trống 
chính phủ chỉ bán tượng trưng 1 đô la danh dự mỗi năm và đất 
ấy có giá trị trong vòng 60 năm thì phải gia hạn lại. Ngày xưa 
nơi nầy là hoang địa, đường sá chưa có và toàn là rừng cây bạc 
hà ngút ngàn, tỏa ra những mùi thơm ngát, khi có những cơn 
gió thoảng qua. Thuở ấy cũng có nhiều người Việt Nam đang 
làm trong chính phủ Úc biết được dự án như vậy; nên mới đề 
nghị với Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Việt Nam tại New South 
Wales cùng Hòa Thượng Thích Bảo Lạc là nên xin một trong 
những mảnh đất nây để xây chùa. Nghe thật là có lý, vì Niệm 
Phật Đường Pháp Bảo ở vùng Lakemba đang có vấn đề và đang 
phải đương đầu trong việc kiện tụng của hàng xóm, vì tiếng ôn 
của xe cộ, trẻ con, chuông mõ, sô người vô ra chùa vào cuối 
tuần, khiến cho hàng xóm phải đệ đơn lên chính quyên; thật ra 
đây không phải là vẫn đề kỳ thị Tôn Giáo. Vì lẽ nước Úc là một 
nước đi dân và tự do ở mọi mặt, trong đó có tự do Tôn Giáo. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 39 


Khi đơn xin đất để lập chùa của chùa Pháp Bảo được đưa 
lên chính quyền thì đồng thời chúng ta cũng được biết là chùa 
Phước Huệ cũng đưa đơn lên xin cùng miếng đất 5.000 mét 
vuông ở vùng Smithfield nầy. Vào thời điểm cuối năm 1983, 
1984 là những năm thật là căng thăng. Tôi chăng biết nên giải 
quyết làm sao; nên đã có lần đề nghị với Hòa Thượng Bảo Lạc 
và Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Việt Nam tại New South Wales là 
chúng ta nên chọn một trong hai cách. Nghĩa là nhường hẳn 
mảnh đất ấy cho chùa Phước Huệ, vì dẫu sao đi nữa Ngài 
Phước Huệ lớn hơn mình, nếu Ngài đã có ý đệ đơn xin miếng 
đất ấy. Giải pháp thứ hai là trong 5.000 mét vuông đó chúng ta 
chia ra làm hai mỗi bên một nửa. Một bên làm chùa Pháp Bảo 
và một bên làm chùa Phước Huệ. Sau khi đem hai giải pháp â ây 
bàn cãi thì không đi đến được giải pháp nào cả. Vì nếu chấp 
nhận giải pháp một thì Hội Phật Giáo Việt Nam tại New South 
Wales thua thiệt nhiều quá, vả lại Niệm Phật Đường Pháp Bảo 
đang bị hàng xóm vùng Lakemba thưa kiện vì chuyện Ôn ào, 
chứ Niệm Phật Đường Phước Huệ thì chưa xảy ra việc ấy. Còn 
giải pháp thứ hai xem ra cũng hơi kỳ. Vì lẽ sát bên vách mà có 
cả hai ngôi chùa thì Phật tử biết đi chùa nào và không đi chùa 
nào. Cuối cùng tôi lại về Đức và việc còn lại do Hòa Thượng 
Bảo Lạc cũng như Phật tử trong Ban Hộ Trì Niệm Phật Đường 
Pháp Bảo quyết định. 


Tôi không biết là việc ấy tự nó 'gIải quyết thành tựu hay do 
những đầu óc trí tuệ của chính quyền Úc làm việc trong Sở Di 
Trú và Sở Điền Địa lúc bấy giờ định đoạt và cuối cùng đã trở 
nên dễ thở vả chắng có chùa nào làm mích lòng chùa nào cả. 
Sau đó, qua lời kế của Hòa Thượng Bảo Lạc, chùa Pháp Bảo 
mới là chùa của Sydney; còn Phước Huệ là chùa của Tổng Hội 
Phật Giáo Việt Nam thuộc liên bang nên không được ưu tiên. 
Giải pháp quá tuyệt. Có lẽ nhân viên chính quyền Úc họ cũng 


40 Thích Như Điển 


đã đau đầu về vấn đề nây. Vì lẽ chỉ có một miếng đất 5.000 mét 
vuông mà có cả 2 chùa xin thì phải giải quyết ra sao đây. Cuối 
cùng Hội Phật Giáo Việt Nam tại New South Wales nhận được 
đất trong vòng 60 năm, mỗi năm đóng I1 đô la Úc danh dự cho 
việc này. Riêng Phước Huệ không bị tranh chấp, thưa gởi: Vả 
lại Niệm Phật Đường Phước Huệ thuộc diện liên bang không 
phải vùng Lakemba, đang bị thưa kiện. Cho nên Bộ Gia Cư 
chấp nhận đơn xIn cấp đất của Hội Phật Giáo Việt Nam tại New 
South Wales để tạo lập nên chùa Pháp Bảo. 


Được văn thư nầy, mọi gười trong Hội, từ Thầy cho đến 
trò chuẩn bị hành trang lên đường di đời về vùng Smithfield và 
dĩ nhiên là không thiếu việc chuẩn bị đồ án cũng như chia sự 
xây dựng ra làm nhiều giai đoạn khác nhau. Đầu tiên là chánh 
điện chùa Pháp Bảo được đặt đá xây cất vào ngày 13 tháng 5 
năm 1984 và lễ khánh thành vào địp lễ Phật Đản năm sau 
(1985). Lúc ấy tôi có dẫn một phái đoản gần 40 người từ Đức 
sang thăm Úc và phái đoàn đã phát tâm cúng dường hai lầu 
chuông trống Bát Nhã cho chùa Pháp Bảo mới xây thuở ấy. Đợt 
hai xây dựng nhà đa dụng và đợt ba là Thiền Đường Pháp Bảo, 
với tổng kinh phí chắc không dưới 3 triệu đô la Úc, mà lúc ban 
đầu Hòa Thượng Bảo Lạc cũng như Hội Phật Giáo Việt Nam 
tại New South Wales chắc rằng không bao giờ nghĩ đến có thê 
làm được như vậy. 


Lúc ấy nếu Hòa Thượng Bảo Lạc thuận xin cả 10.000 mét 
vuông một lúc, có lẽ họ cũng sẽ chuẩn y; nhưng Hòa Thượng sợ 
chủa to lớn quá làm sao lo cho xuê; nên 5.000 mét vuông đất 
còn lại ấy chính phủ đã cấp cho Cộng đồng người Việt ty nạn 
tại New South Wales và người Việt đã xây một Trung tâm Sinh 
hoạt Cộng đồng rất kiên cố, bề thế tại mảnh đất nây ngay phía 
sau chùa Pháp Bảo. Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng nầy được 
kiến trúc theo lỗi Á Đông, có mái ngói uốn cong và có tiền 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 41 


đường, hậu sảnh, khiến cho nhiều người khi mới gặp lần đầu và 
nhất là lúc ở xa, tưởng đó là mái ngói của chùa Pháp Bảo. 

Sau nây chùa Pháp Bảo tại Sydney phát triển rộng rãi hơn, 
không những chỉ chùa nây, mà còn có cả Tu Viện Đa Bảo ở 
Campbelltown và sau nây di dời qua vùng Blue Mountains; rồi 
Thiền Lâm Pháp Bảo v.v... Tăng Ni Chúng cũng đông, nhu cầu 
Phật tử cũng nhiều. Do vậy việc phát triển thêm cơ sở cũng là 
điều hữu lý mà thôi. Tờ báo Pháp Bảo mỗi năm ra 3 số, suốt 
trong hơn 30 năm qua trong các lễ Tết, Phật Đản và Vu Lan; 
đến số 100 nhân Tết Ât Mùi (2015) Hòa Thượng và Ban Biên 
Tập quyết định mỗi năm chỉ ra một số vào Tết Nguyên Đán mà 
thôi. Đây cũng là một quyết định đúng thời, đúng lúc. Vì lẽ 
ngày nay người ta có thể tìm mọi tin tức cũng như Phật Pháp 
trên các diễn đàn điện tử một cách dễ dàng hơn là báo giấy. Vả 
lại những bậc lão thành, ngảy cảng văng bóng; cho nên việc in 
ân Pháp Bảo như vậy cũng hợp lý mà thôi. Ngày nay thế hệ thứ 
hai của người Việt trên quê hương Úc Châu hay thế giới không 
còn rành ngôn ngữ Việt nữa, các tờ báo băng Việt ngữ tại Hoa 
Kỳ. Canada, Úc Châu hay Đức Quốc, lần lượt rồi cũng phải tiến 
theo tuần tự này. 


Khi có chùa thì phải có sự sinh hoạt đều đặn hằng ngày, 
hằng tuần, hằng tháng và hằng năm. Do vậy sự tu học cho giới 
xuất gia lẫn tại gia đều rất cần thiết. Mỗi thứ hai hằng tuần, đích 
thân Hòa Thượng Bảo Lạc dạy kinh hay luật cho chúng xuất gia 
và hằng ngày vẫn 2 thời công phu sáng tối; chưa bao giờ tiếng 
kinh lời kệ của chùa Pháp Bảo ngưng hành trì. Đây là một công 
đức không nhỏ của ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất Úc. 
Từ đó, theo quy củ Thiền Môn này, nếu hàng Tử Đệ luôn luôn 
gìn giữ, thì Môn Phong Pháp Phái và truyền thống của Tông 
Phong không bị gián đoạn cũng như mai một. Thời gian trôi 
qua nhiều thế kỷ, dĩ nhiên dòng đời có nhiều biến đổi. Đạo 


42 Thích Như Điển 


Pháp cũng vậy thôi. Tuy chùa Pháp Bảo tại Sydney theo truyền 
thống truyền thừa của Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh, đĩ nhiên 
phải lấy việc thực tập Thiền làm chính; nhưng ngày nay trong 
nước cũng như tại hải ngoại, hầu hết tại các chùa thuộc Phái 
Lâm Tế, thực tập Thiền ít hơn là hành trì pháp môn Tịnh Độ. Dĩ 
nhiên là pháp môn nảo phần cứu cánh vẫn rốt ráo, nhằm đưa 
hành giả đến con đường giải thoát an vui; nhưng phương tiện 
thì, qua thời gian năm tháng, có nhiều đổi thay như vậy. 


Bây giờ ở ngoại quốc, sống với thế giới bận rộn này, đa 
phần các chùa chỉ một Thầy; không đủ một Chúng 4 vị Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni; nên an cư, tự tứ, tụng giới cũng chênh 
mảng, vì thiếu nhân sự và thời gian. Do vậy Phật Pháp phát 
triển không đồng đều. Tuy nhiêu nếu vị Sư trụ trì nào còn pháp 
hành nguyên vẹn như thuở xa xưa, thì chùa ấy sẽ thịnh. Chư 
Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Thân sẽ hỗ trợ để giữ gìn người 
giữ quy củ và giới luật của Thiền Môn. Ở trong nước cũng 
không khác ngoại quốc là bao; nếu vị Trụ Trì bất kề là Đại Đức, 
Sư Cô, Thượng Tọa, NI Sư, Hòa Thượng hay NI Trưởng mà 
chăm lo việc hành trì hằng ngày thì ngôi chùa ấy sẽ hưng thịnh. 
Ngược lại, an cư kiết hạ không tham gia, giới không tụng, kinh 
không đọc, pháp không hành v.v... thì chính cá nhân của vị Trụ 
Trì ấy cần phải thẩm định lại. Nếu nhìn tắm gương sáng ngời 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thì chúng ta sẽ tự xấu hỗ lấy 
mình. Ngài là một hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát theo 
truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng, được mọi người cung 
kính và trong 100 nhà tâm linh có ảnh hưởng đối với thế giới 
đương đại này, Ngài được bình chọn là người đứng đầu, trong 
khi Đức Giáo Hoàng Franciscan, lãnh đạo một tỷ sáu tín đỗ 
Thiên Chúa Giáo lại đứng hàng thứ 9. Thế mà mỗi buổi sáng 
vào lúc 4 giờ, Ngài đã bắt đầu Thiền Tọa và trì chú cho đến 7 
giờ sáng. Như thế, một bậc Thánh giả mà còn xem pháp hành 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 43 


quan trọng như vậy, đề thực tập Bồ Đề Tâm; còn chúng ta là gì? 
đa phần là những phàm Tăng, phàm Ni nhưng đã ngủ quên 
trong lâu đải của đời ác năm trược nây, quả là điều đáng xấu hỗ 
biết bao! phải biết tàm quý và có găng lên nhiều hơn nữa, để 
chúng ta, những người xuất gia, là những hành giả chân chính, 
hơn là những học giả, chỉ có lý thuyết mà ít thực hành thì Đạo 
và Đời sẽ chăng nhờ được gì nhiều nơi ta, ngay trong lúc này 
cũng như mai hậu. 


Hòa Thượng Bảo Lạc và Tăng Ni Chúng tại Tự Viện Pháp 
Bảo luôn đặt nặng về pháp hành; nên lúc nào ngôi chùa cũng 
thịnh vượng về mọi mặt (xem thêm chương sau sẽ viết rõ hơn 
về Hòa Thượng). Từ đó chúng ta có thể nhìn lên, nhìn xuống, 
nhìn qua, nhìn lại để thấy mình là ai và ta phải cần làm gì cho 
chính mình nhiều hơn như thế nữa. Đôi khi tôi vẫn hay tâm sự 
với quý Thầy rằng: Nếu Phật Giáo Việt Nam có nhiều hành giả 
như Phật Giáo Tây Tạng thì chúng ta sẽ không thua kém Tây 
Tạng ở bất cứ phương diện nào cả. Đa phần nhiều vị đồng ý với 
tôi vỆ ý kiến nây. Vậy mong rằng tất cả chúng ta, Tăng cũng 
như tục hãy cô găng gìn giữ pháp hành, để cho Phật Giáo Việt 
Nam ngày càng phát triển nhiều hơn nữa ở mọi phương diện, để 
người xuất gia cũng như tại gia được nhờ. 


Bên ngoài vườn chùa Pháp Bảo, Hòa Thượng Thích Bảo 
Lạc cho trồng cả mây trăm cây hoa Anh Đào, loại lai giống của 
Nhật Bản. Nhìn vào vườn chùa, người ta có cảm tưởng rằng: 
Thầy Trụ Trì muốn mang văn hóa của Đông Kinh đến đây để 
giới thiệu cho mọi người biết. Hắn là như vậy; nhưng hoa Anh 
Đào ở Nhật nở vào mùa xuân từ mồng 8§ đến 15 tháng 4 dương 
lịch mỗi năm; trong khi đó, mùa xuân của xứ Úc là mùa thu của 
Nhật Bản; nên hoa Anh Đảo ở đây dầu đã lai giống từ lâu, mà 
sắc màu cũng như những cánh hoa đào không được xinh xắn 
như hoa gốc tại Đông Kinh là mấy. Dẫu sao đi nữa thì đây cũng 


44 Thích Như Điển 


là một nét văn hóa tâm linh, đề huề giữa Việt và Nhật, Úc và 
Tây Âu thế thôi. Nhìn nét kiến trúc của chùa Pháp Bảo ở đường 
Edensor, nhiều người nói rằng giống Nhật, Tàu; nhưng cũng 
lắm người nói là giông Việt Nam và cũng có nhiều ý kiến cho 
rằng: Không giống gì hết cả. Bởi lẽ, chùa Việt được xây dựng 
trên xứ Úc thì nó phải tồn tại và phát triển theo phong cách địa 
lý của xứ sở tại, còn đúng, sai, tốt, xâu v.v... xin để lại cho đời 
sau luận bàn. 


Phía trước Thiền Đường chùa Pháp Bảo trong hiện tại, 
quý Đạo Hữu, nhân lần kỷ niệm 30 năm thành lập (1984-2014) 
xây dựng chùa Pháp Bảo mới, đã cho làm một tắm bảng đồng 
có ghi rõ những nét chính từ khi thành lập cho đến ngày nay; 
trong đó có tên tuổi những vị lãnh đạo tính thần, trụ trì cũng 
như Ban Trị Sự của nhiều nhiệm kỳ. Ở phần trên cùng Pháp 
Danh của tôi được trang trọng khắc vào đó (xin xem lại phần 
nhân duyên với xứ Úc), khiến cho nhiều Thầy hay nhiều Phật 
Tử khi xem tắm bảng đồng này đều nói rằng: Tại sao Thầy Như 
Điển có nhân duyên sớm với xứ Úc như thế mà không ở Úc 
nhỉ? Dĩ nhiên là tôi chỉ mỉm cười thôi! vì là nhân duyên thì làm 
sao còn phải biện bạch làm gì nữa. Nghĩa là những gì nó đến, 
hãy đề cho nó đến và những gì nó đi, hãy để cho nó tự nhiên ra 
đi. Cứ đơn giản như vậy, mà tâm mình lại thanh thản hơn nhiều. 
Hãy đừng cưỡng bức tâm hay niềm tin của chính mình hay của 
những người khác, vì nghiệp lực và nhân duyên vẫn là hai vấn 
đề chính của chúng ta. Hãy chấp nhận nó “như là” để ta còn 
thênh thang dạo đi trong kiếp sống nầy nhiều ngày tháng hơn 
nữa. 


Chùa Phước Huệ cho tới thập niên 90 mới mua được đất 
8.000 mét vuông của Bộ Giáo Dục ở vùng Smithfield và Hòa 
Thượng Tắc Phước (Phước Huệ) đã kiến tạo thành một Đạo 
Tràng tu theo pháp môn Tịnh Độ thuộc Thiên Thai Giáo Quán 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 45 


Tông; có rất đông Tăng Ni và Phật Tử tu học từ khi thành lập 
cho đến khi Hòa Thượng Phước Huệ viên tịch năm 2012. Đây 
là ngôi chùa thứ hai tại Sydney và thuộc thứ 3 tại xứ Úc sau 
chùa Quang Minh tại Melbourne. (Quý vị có thê tham cứu thêm 
về tài liệu hình thành chùa Phước Huệ tại thư viện của chùa). 
Riêng chùa Quang Minh tại Melbourne trong hiện tại do 
Thượng Tọa Thích Phước Tấn trụ trì, là hậu thân của ngôi chùa 
Việt Nam được thành lập đứng hàng thứ hai, sớm nhất tại Úc 
Châu kể từ năm 1981 do cố Hòa Thượng Thích Phước Huệ và 
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn đồng sáng lập. Bây giờ nếu có 
ai đó có ghé Melbourne, sau khi đi thăm Tu Viện Quảng Đức 
do Thượng Tọa Thích Tâm Phương sáng lập, thì hãy ghé qua 
chủa Quang Minh để xem kiến trúc hùng vĩ tại nơi đây. Ngoài 
chánh điện rộng lớn có thể dung chứa hàng ngàn người, Hội 
trường của chùa nầy cũng rất hiện đại và có thể dung nạp cả ba, 
bốn ngàn người. Đây có thể nói là ngôi chùa Việt Nam có 
Chánh điện và Hội trường rộng nhất ở hải ngoại ngày nay. (Hãy 
xem thêm về lịch sử của chùa nầy tại thư viện của chùa). 


Tôi ngại không viết từng chỉ tiết một về sự thành lập chùa 
Quang Minh ở Melbourne và chùa Phước Huệ tại Sydney, vì lẽ 
tôi không có đầy đủ tài liệu. Riêng chùa Pháp Bảo tại Sydney 
vào thuở ban đầu tôi đã có mặt; nên một số dữ kiện lúc đó, tôi 
vẫn còn ghi nhớ trong đầu óc mình; nên đã viết khá rõ ở phần 
trên. Tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những điều thiếu sót hay 
chủ quan. Mong rằng Hòa Thượng Thích Bảo Lạc và Ban Trị 
Sự của Hội Phật Giáo Việt Nam tại New South Wales sau khi 
xem xong chương này có thể bồ túc thêm. 


Ngày nay tại Úc đã có năm, sáu chục ngôi chùa và hằng 
trăm Niệm Phật Đường cũng như các Đạo Tràng để cho các 
Phật Tử đến tu tập; luyện tâm cũng như luyện thân. Hy vọng 
vào một mai đây sẽ có quý Thầy, Cô hay những Cư sĩ Phật tử 


46 Thích Như Điển 


nếu có nhân duyên cũng nên viết lại nét son giữ gìn và phát 
triển Phật Giáo Việt Nam tại xứ Úc nói riêng, trên thế giới nóI 
chung, để những người đi sau có thể hãnh diện về cha ông, 
Thầy Tổ của mình đã dụng công xây dựng từ thời điểm sau 
ngày 30 tháng 4 năm 1975. Có như vậy mới xứng danh là 
những người Phật Tử thuần thành với Đạo. 





Chim Két nhiêu màu của xứ c 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 47 


NÓI VÀ VIẾT VẺ 
NƯỚC ÚC 


Chúng ta nên lướt qua tông quát mọi khía cạnh của nước 
Úc, đề từ đó có một khái niệm cụ thê khi so sánh với những lục 
địa khác về con người, thiên nhiên, diện tích, khí hậu v.v... như 
thế chúng ta mới rõ biết được ngọn ngành. Ngôn ngữ chính 
được dùng tại Úc là tiếng Anh, ngoài ra không có ngôn ngữ nào 
đi kèm khi có những thông báo quan trọng từ chính phủ. Nếu từ 
cơ quan di dân của chính phủ gởi đến, thì họ dùng cả hai. Ví dụ 
như tiếng Anh là chính thì tiếng Việt, Hoa, Nhật hay các ngôn 
ngữ khác của Âu Châu cũng xử dụng đến. Mục đích để cho 
những người di dân đỡ bỡ ngỡ, khi mới tiếp xúc với ngôn ngữ 
tiếng Anh tại lục địa này. Tiếng Anh ở Úc là một loại tiếng Anh 
khác ở Mỹ và ở Anh. Tiếng Anh ở Mỹ nói giọng ở mũi, còn 
tiếng Anh ở Anh phát âm ở cổ họng, trong khi đó tiếng Anh ở 
Úc pha lẫn giữa Mỹ và Anh. Nhiều khi cũng câu văn đó, nhưng 
nếu người Úc nói nhanh, thì người ngoại quốc sẽ chăng hiểu 
một tí gì cả. Ví dụ như ở Mỹ hay Anh đọc Friday (thứ sáu) là 
“fráiđi” thì ở Úc nói là “fráidai”. Chữ Today (hôm nay) — tadéi 
thì thành “tadai”. Phải nghe quen và nghe nhiều lần mới hiểu. 


Tiếng Anh tuy không là tiếng được nhiều người nói đến 
như tiếng Hoa hay Tây Ban Nha; nhưng là một ngôn ngữ rẤt 
tiện lợi. Bất kỳ đi nơi nào trên thế giới, người ta cũng có thê 
dùng tiếng Anh một cách thoải mái, tự nhiên và có nhiều người 
hiểu mình. Thỉnh thoảng mới có những người ngoại quốc hiểu 
tiếng Nga, Pháp hay Đức. Do vậy đầu tư vào ngôn ngữ Anh văn 
là một sự đầu tư có tương lai lâu dải. Nếu nói ngôn ngữ nào dễ 


48 Thích Như Điển 


nhất, thì ta có thể nói rằng: Tiếng mẹ đẻ; nhưng hỏi ngôn ngữ 
nào khó nhất thì có nhiều cách trả lời khác nhau; nhưng đa phần 
được nghe trả lời là: Tiếng Pháp khó gấp đôi tiếng Anh; tiếng 
Hoa, tiếng Nhật, tiếng Đức khó gấp đôi tiếng Pháp; tiếng Nga, 
tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Tây Tạng khó gâp đôi tiếng Đức. 
Như vậy chúng ta thấy rất rõ là tiếng Anh dễ học và dễ xử dụng 
hơn bất cứ một loại ngôn ngữ nào, ngoại trừ tiếng mẹ đẻ của 
mình. Tiện đây có một câu chuyện vui, tôi xin kế để hầu quÝ VỊ. 


“Nguyên là Thầy Hạnh Giới, hiện đang Trụ Trì chùa Viên 
Giác Hannover, Đức Quốc, năm 2003 đã tốt nghiệp Tiến sĩ 
Triết Học và ngôn ngữ học tại Đại Học Hannover, có 2 năm ở 
Hoa Kỳ. Một năm dạy tiếng Đức cho học sinh Trung Học ở 
Mineapolis; một năm khác đi làm Ph.D research tại Đại Học 
Santa Cruze và các nơi trên nước Mỹ. Dĩ nhiên là tiếng Anh của 
Thầy ấy rất giỏi. Năm 2003 nhân lúc tôi nhập thất tại Úc, lúc ấy 
tôi dẫn cả 5 Thầy trò đi cùng. Đó là Thầy Đồng Văn, Thầy 
Hạnh Giới, Thầy Hạnh Hảo, Thầy Hạnh Tuệ và Thầy Tôn 
Nghiêm. 

Mỗi tuần nghỉ ngày chủ nhật và chiều thứ tư để cho quý 
Thầy thư giãn. Vì những ngày đánh bài cũng như dịch thuật từ 
sáng đến tối cũng nhọc lắm. Có một chiều thứ tư của tháng 12 
năm 2003, Thầy Hạnh Giới lái xe, chở chúng tôi đi cùng, đến 
một tiệm bán đồ ăn liền. Thầy ấy dùng tiếng Anh theo lối phát 
âm của Mỹ để đặt đồ chay; trong khi cô bán hàng tóc đen nói 
tiếng Anh theo kiểu Úc, Thầy ấy chăng hiểu gì cả. Hai bên nói 
qua nói lại một hồi, chăng ai hiểu ai cả. Thầy ấy thấy cô ta tóc 
đen nên hỏi Tăng: Có phải cô là người Việt Nam không? Cô ta 
gật đầu. Thế là cả hai người đều cười và từ đó dùng tiếng Việt 
để trao đôi; chứ không nói tiếng Anh theo giọng Mỹ hay tiếng 
Anh theo giọng Úc nữa”. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 49 


Cũng là câu chuyện về tiếng Anh, sẵn chuyện vui, tôi xin 
kể tiếp. 

“Nguyên là năm 2000 thành phố Hannover có tổ chức Hội 
Chợ Quốc Tế Expo tại khu triển lãm Messegelände gần chùa 
Viên Giác. Nhiều nước muốn giới thiệu văn hóa của nước mình 
trong 6 tháng ấy thì phải có cái gì đó tiêu biểu cho quê hương 
mình. Riêng Bhutan, họ chọn làm một ngôi chùa bằng gỗ ở nơi 
triển lãm ấy. Muốn thành tựu được một ngôi chùa như vậy, họ 
phải mang thợ thầy từ Bhutan qua Đức để lắp ráp cột kèo, mái 
chùa, công tam quan v.v... là những gì đã được chế tác trước đó 
tại quê hương năm trên dãy Hy Mã Lạp Sơn â ây. Tôi không biết 
là nhân duyên hay như thế nào đó, có lần tôi đã gặp người đại 
diện của Bộ Ngoại Giao Bhutan từ Thụy Sĩ qua xem xét dự án 
nầy và lo cho chỗ ăn, chỗ ngủ cho 30 nhân công đến đây đề lo 
việc lắp ráp trên. Tôi nghĩ phận nình cũng là người ngoại quốc, 
đang tạm dung trên xứ Đức an bình nây; nên đã mở lời răng: 
Chúng tôi, chùa Viên Giác ở đây sẵn sàng giúp đỡ cho nhân 
công từ Bhutan đến đây ăn ở trong vòng 3 tháng để xây dựng 
ngôi chùa Bhutan tại Messegelände này, không tính lệ phí gì cả. 
Đây xem như là một đóng góp chung cho văn hóa Phật Giáo 
nhân Hội Chợ này vậy. Người Đại Diện rất vui mừng và ra về. 
Sau đó họ gởi người đến chùa đi tiền trạm và cuối cùng đưa 30 
nhân công người Bhutan qua đây ở 3 tháng”. 

Mới đó mà cũng đã 15 năm rồi còn gì. Bây giờ viết lại 
chuyện nây, tôi cảm thấy vui vui. 

“Thi ân bất cầu báo” hay “Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả” 
tôi không quan tâm về việc làm của mình; nhưng tháng § năm 
2000 chúng tôi được một lá thư từ Thụy Sĩ, đại diện cho Bộ 
Ngoại Giao của Bhutan gởi qua, nội dung là “Hoàng Hậu 
Wangchuck cùng với đoàn tùy tùng sẽ đi thăm Expo Hannover 
và muốn ghé thăm chùa Viên Giác để đảnh lễ Phật và thăm tôi”. 


50 Thích Như Điển 


Đây có lẽ là một sự đáp lễ của chính phủ Bhutan đối với chùa 
Viên Giác; nhưng xem lại lịch thì tôi thấy khoảng thời gian mà 
Hoàng Hậu muốn thăm trong tháng 8 năm 2000 ấy, tôi bận phải 
đi tham dự khóa tu học Phật Pháp Âu Châu tại Amiens, Pháp 
quốc; nên đã biên thư từ chối. Chắc Hoàng Hậu cũng ngạc 
nhiên và sau khi ở Pháp về, tôi có nhận được một số quà biếu, 
trong đó có hai tắm thảm hoa dệt bằng tay tuyệt đẹp; một của 
Hoàng Hậu, màu vàng và một của Quốc Hội Bhutan, màu nâu 
sẫm. Cả hai tắm thảm này mãi cho đến hôm nay (2015) tôi vẫn 
còn giữ lại trong phòng mình. Riêng ghế trầm hương thì tôi đưa 
lên bàn Phật, vì sợ tốn phước; nên không dùng đến (xem thêm 
sách “Bhutan có gì lạ?” của tôi đề rõ thêm việc nây). 


Bộ Ngoại Giao Bhutan họ không dừng ở đó. Sau khi xong 
Expo vào năm 2000, họ viết thư mời tôi và một phái đoản sang 
Bhutan thăm viếng, cũng hoàn toàn miễn phí cho mọi vấn đề 
như ăn, uống, ở khách sạn, di chuyển v.v... Chúng tôi chỉ tốn 
tiền máy bay đi về hai bận và Visa thì đóng dấu tại phi trường ở 
thủ đô Thimpu. Đây là chuyến đi lịch sử của tôi và phái đoản. 
Có Hoàng Hậu tiếp kiến và lưỡng viện Quốc Hội đón chào. 
Trước khi về lại Đức, đoàn được Bộ Ngoại Giao chiêu đãi tận 
tình. Phần tôi rất vui và trong khi phát biểu bằng tiếng Anh. Nội 
dung muốn nÓI rằng: “Chúng tôi xin cảm ơn quý vị về chuyên 
đi lịch sử nầy. Chúng tôi thấy người Bhutan hiền hòa, sống 
dưới sự cai trị minh quân của Đức Vua Wangchuck; môi sinh 
tại đây được bảo vệ tốt nhất trên hành tỉnh nây; người Bhutan 
lúc nào cũng vui cười. Tôi muốn nói chữ “smile” (smail) nhưng 
chăng biết tại sao lại phát âm thành chữ “smell” (smel) nó có 
nghĩa là hôi hám. Thế là cả hội trường đều cười. Lúc xong bài 
phát biểu, tôi mới rõ biết mình nói sai và xin lỗi. Mọi người đều 
cười nói vui vẻ và chính họ đã thông cảm điều nây. Vì tất cả 
chúng ta đều là người ngoại quốc, đôi khi dễ bị sai đến chết 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 51 


người như thế. Đây cũng là một kinh nghiệm để đời của tôi 
trong việc đi ngoại g1ao sau nây. 


Nhiều người đến Úc cứ ngỡ Sydney hay Melbourne là thủ 
đô; nhưng không phải. Thủ đô của Úc là Canberra. Nơi đây có 
nhiều cây xanh và có nhiều tòa nhà đáng ghi nhớ như Quốc 
Hội, công viên ghi ơn chiến sĩ, đài truyền hình, viện bảo tàng 
chiến tranh Việt Nam... cũng như vậy, nhiều người khi đến 
Canada, cứ nghĩ rằng Montréal hay Toronto là thủ đô của 
Canada; nhưng điều ấy nhiều vị đã lầm. Ottawa mới chính là 
thủ đô của Canada. Chính phủ Úc hay Canada chọn những nơi 
yên tĩnh như vậy để làm thủ đô cho quê hương mình, hăn nhiên 
có rất nhiều lý do trong đó. Ai tham gia trực tiếp vào các chánh 
đảng của chính quyên thì sẽ hiểu rõ được lịch sử nầy. Từ 
Sydney đi Canberra bằng xe hơi độ 2 tiếng đồng hồ và vì đoạn 
đường ngăn quá; nên các chuyến bay từ Sydney đi Canberra rất 
ít. Canberra cũng không phải là phi trường quốc tế, mà giao 
thông chủ yêu thuộc về nội địa; nên toàn là những máy bay nhỏ, 
đa phần dùng để cho các chánh khách, còn những thương gia 
hay hành khách thông thường thì họ đi từ Melbourne đến hay 
các nơi xa hơn như Brisbane, Perth, Adelaide v.v... Nước Úc 
theo thể chế liên bang và quân chủ lập hiến. Thể chế của chính 
quyền nây cai trị theo cách Dân Chủ Nghị Viện (thuộc cách 
thức Westminster). Người đứng đầu là Hoàng Hậu Elizabeth đệ 
II, qua đại diện toàn quyên của Hoàng Hậu là ông Tổng. Toàn 
Quyền Peter Cosgrove. Ở đây xin mở ngoặc viết một ít về việc 
nây. 

Các nước thuộc Anh như Canada và Úc đều nằm trong 
liên hiệp của Common Wealth. Nghĩa là trên cùng là Nữ Hoàng 
Elizabeth đệ nhị và dưới là các Tổng Toàn Quyền. Dưới Tổng 
Toàn Quyên là Toản Quyền của mỗi Tiêu Bang. Họ trung thành 
với Nữ Hoàng, mặc dầu tại các xứ nầy đều có Quốc hội Lập 


52 Thích Như Điển 


hiến, có Thủ Tướng đại diện. Một người Việt Nam tên là Lê 
Văn Hiếu đã được bầu làm Toàn Quyền của Tiểu Bang Nam 
Úc, có thủ phủ là Adelaide. Đây là vinh dự của người Việt. Vì 
họ đến đây, không phải chỉ là vấn đề nhân đạo, mà các chính 
quyên sở tại đã giúp cho người Việt Nam ty nạn tại quê hương 
nầy từ năm 1975 đến nay, mà họ còn đóng góp công sức cũng 
như trí tuệ của mình cho quê hương đất nước mà họ đang cư 
ngụ (xem thêm phân nầy ở chương sau). 


Đứng đầu chính quyền Úc trong hiện tại là Thủ Tướng 
Tony Abbott. Ông ta được các Đảng phái có đa số ghế tại Quốc 
Hội bầu lên. Ở Pháp hay Nga, Mỹ thì Tổng Thống có quyền 
hơn Thủ Tướng. Trong khi đó ở các nước Quân Chủ và ngay cả 
nước Đức nây, Thủ Tướng có quyền hơn Tổng Thống: mặc dầu 
ở những nước này vẫn có Quốc Hội gồm Thượng Viện và Hạ 
Viện. Tất cả quyền hạn hay nhiệm vụ đều do Hiến Pháp của 
mỗi nước quy định. 

Theo tải liệu Wikipedia bằng tiếng Đức viết về nước Úc 
thì ngày 16 tháng 4 năm 2013 chính quyền Common Wealth 
của nước Úc cho biết diện tích chính xác của lục địa nầy là: 
7.692.024 km” (bảy triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn không 
trăm hai mươi bốn cây SỐ vuông). Nếu đem làm một sự so sánh 
thì ta sẽ thấy như sau. Nước Việt Nam có diện tích 336.690 
km”; nước Đức có diện tích là 357.340,08 km. Nghĩa là Đức và 
Việt Nam không sai lệch độ lớn nhỏ là bao nhiêu. Việt Nam chỉ 
nhỏ hơn Đức 25.650,08 cây số vuông mà thôi. Trong khi đó chỉ 
một nước Úc thôi, chúng ta thấy Úc lớn hơn gấp 23 lần nước 
Việt Nam và 21 lần nước Đức. Nếu nhìn từ Bắc chí Nam thì Úc 
chỉ có những thành phố lớn là có dân cư sinh sống đông đúc 
như: Townsville, Cairus, Brisbane, Sydney, Canberra và từ 
Đông sang Tây như: Melbourne, Adelaide, Perth. Riêng miền 
Tây Úc hầu như chỉ có Thổ Dân sinh sống. Vùng Darwin thuộc 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 53 


Bắc Úc, khí hậu ôn đới; nên nhiều người Á Châu muốn sinh 
sông nơi đây để trồng trọt hay làm nghề chăn nuôi. 

Nếu đem số dân của Úc được thống kê vào tháng 6 năm 
2013 là 23.130.900 người sống trên một diện tích lớn hơn Âu 
Châu như vậy thì mật độ trung bình là: 2,9 người trên một cây 
số vuông. Đây là đời sống lý tưởng của con người trên quả đất 
nây. Tuy nhiên miền Trung và Tây cũng như Bắc Úc đa phần là 
sa mạc; nên những nơi nây không thê sông cũng như chăn nuôi 
được. Vả lại nước Úc đang thiếu nước trầm trọng. Nếu sau nầy 
người ta chế tạo nước biển thành nước ngọt được, thì lục địa 
nây quả là quá hấp dẫn đối với mọi người trên thế giới ngày 
nay. Được biết, gần đây Úc đã thí nghiệm thành công nhà máy 
lọc nước biển tại thành phố Sydney. Đây là một tin mừng đầy 
sự hoan hỷ của người dân ở đây. So ra với Việt Nam diện tích 
đất đai chỉ bằng 1/23 của nước Úc mà có đến 93.421.835 người 
(thống kê ngày 20.7.2014) và nước Đức bằng 1/21 nước Úc với 
81.084.000 người cũng là con số quá đông cho cư dân của hai 
nước nây, vốn có diện tích quá khiêm nhường. Nước Đức dẫu 
sao đi nữa cũng là cường quôc kỹ nghệ trong nhóm phát triển 
G8. Do vậy bình quân đầu người rất cao. Trong khi đó, Việt 
Nam chúng ta dân quá đông, diện tích đất đai trồng trọt lúa gạo 
hoa màu quá ít; cho nên với nạn nhân mãn quá tải, chính quyên 
đương nhiệm không lo hạn chế sự sinh đẻ, thì chắc chắn nạn đói 
sẽ đe dọa thường trực trên quê hương đất Việt của mình. Ở vào 
đầu thế kỷ thứ 20, nhà văn, nhà thơ Trần Tế Xương khi nói về 
việc chống Pháp, có 2 câu thơ châm biếm còn để lại cho đời 
như: 


“Dán hai lăm triệu còn đang ngủ 


Dại gì ta thức một mình ta `. 


54 Thích Như Điển 


Thế rồi nạn đói năm 1945 (Ất Dậu) có cả gần 2 triệu 
người miền Bắc chết, rồi chiến tranh Quốc Cộng — Nam Bắc từ 
năm 1945 đến 1975 sau khi chia đôi đất nước tại sông Bến Hải 
vào ngày 20 tháng 7 năm 1954; trong suốt 21 năm ấy chắc hắn 
hai miền Nam Bắc Việt Nam cũng có trên dưới 2 triệu người 
chết nữa. Rồi 3 triệu NØƯỜi Vượt biến tìm tự do; trong đó có độ 
500.000 người chết. Thế mà ở đầu thế kỷ thứ 21, theo thống kê 
của nhà nước đương thời, nay mai con số 100.000.000 (một 
trăm triệu) người chắc hăn sẽ đạt đến. Với một đất nước nông 
nghiệp, đời sống người dân còn quá lạc hậu so với Nhật và Đại 
Hàn hay Đài Loan ngày nay thì làm sao có thể khắc phục nạn 
đói đây? Xin các nhà xã hội học phân tích và giải đáp dùm vấn 
nạn nây. 

Tổng sản lượng kinh tế của quốc gia hằng năm là: 1.488 tỷ 
đô la Úc và bình quân đầu người hằng năm là 65.477 đô la. Như 
vậy mỗi tháng chưa trừ thuế, quân bình của mỗi người dân là 
5.456 Úc kim. Tính ra Euro chắc không dưới 4.500 Euro cho 
bình quân 23.130.900 người trên lục địa rộng rãi THỤ thế. Cho 
nên đây có thê nói là: “Thiên đường của hạ giới” cũng không 
ng0a. Nhiều nhà nghiên cứu đã xêp hạng các nước có mức sông 
dễ chịu về mọi phương diện thì 4 nước Bắc Âu như: Na Uy, 
Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch được đứng đầu trong 10 
nước. Úc cũng được có mặt trong Top Ten nây. Hoa Kỳ và Đức 
vốn là những nước giàu có về kỹ nghệ; nhưng số dân đông và 
chi viện cho thế giới quá nhiều; cho nên hai nước nầy nằm ở 
bậc thang thứ 10 và thứ 13 so với trên 200 quốc gia hiện có mặt 
trên quả địa cầu nầy. Bình quân đầu người theo cách tính phát 
triển kinh tế hằng năm của mỗi quốc gia trên thế giới như thế 
cũng là điều hay; nhưng đây mới chỉ là vấn đề vật chất. Trong 
khi đó ông vua Wangchuck của Bhutan trên dãy núi Hy Mã Lạp 
Sơn tuyên bố rằng: “Nếu mỗi ngày dân ông làm được một việc 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 55 


phước đức nào đó, thì đó chính là độ tăng trưởng bình quân đầu 
người của quốc gia ông đang cai trị”. Đây là một câu nói tuyệt 
vời, mà các nhà xã hội học và đạo đức học của thế giới nên 
quan tâm. 

Common Wealth của nước Úc được hình thành vào ngày 
I tháng I năm 1901. Nghĩa là lúc ấy vẫn còn Nữ Hoàng 
Victoria và triều đại Winsor trị vì (Bà là mẫu hậu của Hoàng 
Hậu Elizabeth đương nhiệm). Cả hai bà trị vì nước Anh trên 
100 năm nay. Hoàng Thái Hậu Victoria sống trên 100 tuổi và 
Hoàng Hậu Elizabeth nay cũng đã 90 tuổi rồi. Hoàng Thái Tử 
đang chờ ngôi báu; nhưng có lẽ Hoàng cung của Anh quốc còn 
nhiều vận đề nội bộ chưa giải quyết xong; nên ngôi báu đương 
quyền vẫn còn nằm trong tay Hoàng Hậu Elizabeth đệ nhị. 


Vào ngày 26 tháng 9 năm 1907 Úc khởi sự đòi độc lập. 
Tiếp đó ngày 9.10.1942 nước Úc được thừa nhận với tình trạng 
của đạo luật “Westminster” và ngày 3.3.1986 nước Úc đã hoàn 
toàn tự trị Nước Úc có bài quốc ca nhan đề là: Advance 
Australia Fair. Cờ của họ có dấu hiệu của Liên Hiệp Anh đi 
kèm với một ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ nhiều cạnh ở bên 
phải với một ngôi sao nhỏ thật xa. Huy hiệu hay quốc huy là 
con Kanguru và con đà điều đứng chầu hai bên ngôi sao cũng 
như cờ của các Tiểu Bang. Ngày 26 tháng giêng là ngày nghỉ 
của quốc gia lễ Quốc Khánh. Giờ giấc ở Úc khác nhau với các 
nước trên thế giới rất nhiều. Độ chính xác lấy theo giờ thế giới 
là UTC+8 bis UTC+11. Điều này có nghĩa là Úc, từ Đông sang 
Tây có sai biệt 3 múi giờ. Như vậy chúng ta có thể tưởng tượng 
lục địa nầy to lớn biết là bao, so với Âu Châu chỉ sai biệt với 
nhau có một múi giờ. Thông thường giữa Đức và Úc cách nhau 
10 tiếng đồng hồ và mùa hè thì còn lại 9 tiếng. Bên Úc buổi tối 
thì Âu Châu vào khoảng trưa; tính sau giờ và ngày của Úc. Ví 


56 Thích Như Điển 


dụ Úc đón giao thừa thì Âu Châu vẫn còn ở vào thời điểm trưa 
của ngày cuôi năm trước. 





2 


Gum tree, cây Bạch Đàn, biêu tượng khác của xứ Úc 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 57 


VỊ TRÍ CỦA NƯỚC ÚC 
ĐÔI VỚI BẢN ĐÔ THÊ GIỚI 


Nước Úc có một diện tích rất lớn, gần 7 triệu 7 trăm ngàn 
cây số vuông. Đây là một nước trong 6 nước có đất đai rộng 
nhất thế giới (Nga, Mỹ, Trung Hoa, Ấn Độ, Canada và Brasil). 
Từ Bắc chí Nam người ta đo được 3.700 cây số và từ Đông 
sang Tây có chiều dài 4.000 cây số. Xứ Úc chung quanh được 
bao bọc băng biển cả, có chiều dài tổng thể là 35.875 cây số. 
Phía Tây Úc 60 phần trăm đất đai khô căn, gồm toàn đất đá của 
sa mạc. Phía Đông có nhiều đất đai màu mỡ hơn và ở giữa nước 
Úc có những bình nguyên nằm thấp hơn. Ở vịnh Simpson là 
vùng đất khô căn nhưng cũng có được con sông lớn như Murry 
= Darling — Becken chảy qua đó. Đồng thời ở trung tâm nước 
Úc có chứa nhiều biển muối và nước ngọt nằm sâu dưới lòng 
đất. 


Vì ở phía Tây khí hậu sa mạc rất nóng bức và đất đai khô 
cằn; nên người Úc đa phần sinh sống ở các vùng vịnh phía 
Đông. Úc ít có núi cao, chỉ có dãy núi Great Dividing Range 
cao 2.229 mét; nơi ấy có núi tuyết Snowy Mountains Momnt 
Kosciuszko là cao nhất của lục địa nầy. Nằm giữa những dãy 
núi và các vùng vịnh là những cánh rừng bạt ngàn bao bọc khắp 
đó đây. Đây là một loại cây có lá xanh, thơm mùi dầu khuynh 
diệp. Nghe đâu ông Bác sĩ Bùi Kiện Tín người gốc Quảng 
Nam, khi còn du học bên Pháp, ông ta chính là người đã phát 
minh ra loại dầu Khuynh Diệp dùng trị cảm rất hiệu quả. Nếu 
ông Tín còn sống đến bây giờ, có dịp qua Úc, đi thăm những 
cánh rừng khuynh diệp như thế nầy, chắc là ông sẽ vui lắm. Vì 


58 Thích Như Điển 


có nhiều được liệu để tạo thành sản phẩm hữu dụng. Người Việt 
Nam mình hay gọi là dầu xanh hay dầu bạc hà. Thỉnh thoảng 
vẫn thấy được bày bán trong các tiệm thực phẩm Á Châu và 
được dán lên đó nhãn hiệu là “chế tại Đức”; nhưng thực ra ở 
Đức, tôi chưa thấy loại dầu này xuất hiện ở bất cứ tiệm thuốc 
tây nào cả; nếu có, tôi đã dùng đến một loại dầu gọi là “dầu 
Nhật Bản” được các tiệm thuốc tây của Đức chính thức bày bán 
cho dân chúng: nhưng đó là “dầu Nhị Thiên Đường” mà ta hay 
dùng, được chế biến bằng lá cây. 


Có một điều đặc biệt là Tân Tây Lan nằm cách xa Úc chỉ 
3 giờ bay và cùng nằm bên dưới đường xích đạo như Úc; nghĩa 
là nước thuộc về Nam Bán Câu. Khí hậu, thời tiết và các mùa 
Xuân, Hạ, Thu, Đông không khác Úc bao nhiêu; nghĩa là trong 
khi các xứ Âu Mỹ mùa Đông thì Úc và Tân Tây Lan thuộc mùa 
Hè. Nếu bên Úc và Tân Tây Lan mùa Thu thì các xứ Âu Mỹ 
mùa Xuân. Thế mà tại Tân Tây Lan người ta khó tìm được hình 
ảnh của những cây bạch đản hay những rừng bạch đản như tại 
Úc, mà đa phần tại Tân Tây Lan chỉ có những rừng thông xanh 
bao phủ khắp núi đôi. Tôi chỉ đến Tân Tây Lan có một lần, 
trong khi đó, xứ Úc đối với tôi không xa lạ mấy trong 37 năm 
qua (1979-2015); nên những nhận xét trên, nếu có sai lệch, thì 
xin quý vị hoan hỷ bổ túc giúp. 

Nếu nói ngọn núi cao nhất của nước Úc, nằm trên một hòn 
đảo không có cư dân cư ngụ thì đó là núi Big Ben, cao độ 2.745 
mét. Nằm cạnh đó cũng có nhiều ngọn núi lửa đang hoạt động 
nằm trên đảo Mc Donald. Người xưa thường nói: “Tam sơn, tứ 
hải, nhất phần điền”, có nghĩa là thế giới nơi chúng ta đang sinh 
sống gồm có: Ba phận là núi; bốn phần là biển và đất đai cho 
dân chúng cũng như muôn loài sinh sông phát triển chỉ có một 
phân thôi. Như vậy chắc rằng những động vật như cá, tôm, sò, 
ốc v.v... ở dưới biển nhiều hơn đến 4 lần so với dân số của thế 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 59 


giới ngày nay gần 7 tỷ người. Sự tuần hoàn cái nầy diệt, cái kia 
sanh. Cái nây tồn tại, cái kia biến dạng. Cũng như vậy, chỗ nầy 
đất lún xuống thì chỗ khác đất lại nhô lên. Đây là pháp duyên 
sanh của Đạo Phật, mãi cho đến bao giờ vẫn là chơn lý căn bản, 
khó có thể thay đối, mà con người lại đễ chấp nhận được. Nước 
Úc cả đất đai và biển cả rộng mênh mông, nên đây là một lợi 
thế cho những cư dân đang sinh sống tại đó cũng như về sau 
nầy. Nhìn chung các xã hội phương Tây hay Á Châu, các lục 
địa nây đã phát triển từ mây ngàn năm nay; nên tài nguyên cũng 
như đất đai có phần giới hạn; trong khi đó Úc, Mỹ và Canada 
mới chỉ phát triển hơn 200 năm nay; nên những cơ hội vẫn còn 
chờ đợi những người có khả năng đến đó để khai phá. Do vậy, 
tôi vẫn thường hay nói rằng: Các xứ Á Châu giống như một bà 
lão đã đi vào tuôi 70; trong khi đó Âu Châu là một thiếu phụ 50 
và Mỹ, Úc, Canada trông giỗng như một cô gái xuân xanh mới 
18 tuổi. Người còn trẻ, dĩ nhiên là còn nhiều thời gian để phát 
triển và thành đạt. Những người già, tuy có nhiều kinh nghiệm 
đây; nhưng khả năng phát triển lại giới hạn. 


Thủ đô của Úc là Canberra, nằm giữa Sydney và 
Melbourne, cách Sydney gần 300 cây số. Đây là một thành phó 
đặc thù, có nhiều bình nguyên và cây xanh, Mà Melbourne và 
Sydney khó thê sánh được. Nếu đem so sánh về mức độ cư dân 
của những thành phố lớn tại Úc ta sẽ thấy như sau: Sydney có 4 
triệu 100 ngàn người cư ngụ; Melbourne có 3 triệu 600 ngàn; 
Brisbane có l triệu 800 ngàn; Perth có I triệu 400 ngàn người; 
Adelaide có l triệu 100 ngàn người; trong khi đó thủ đô 
Canberra chỉ có 356.100 người. Ở đây đa phần là công chức và 
sinh viên. Tại thủ đô Canberra có một ngôi chùa mang tên là 
Vạn Hạnh do Hòa Thượng Thích Quảng Ba sáng lập và làm 
Trụ Trì trong hơn 30 năm nay. Chùa sắp hoàn thành ngôi chánh 
điện và sẽ trở thành một trong những ngôi chùa Việt Nam lớn 


60 Thích Như Điển 


nhất tại thủ đô nầy. Chùa Vạn Hạnh tọa lạc trên một thửa đất rất 
rộng; nên các cư xá, hậu tô, tiền đường, các liêu đông tây, lầu 
chuông trống, cổng tam quan đều trải dài trên một diện tích 
rộng, trông ra rất bề thế. Tu Viện Vạn Hạnh có nhiều chương 
trình hoạt động cho người Việt cũng như người ngoại quốc về 
các phương diện như: Tôn giáo, văn hóa, xã hội, từ thiện, ẩm 
thực, giáo dục v.v... Mô hình nầy nếu Hòa Thượng Thích 
Quảng Ba hoàn thiện trên mọi phương diện thì đây là một mô 
hình lý tưởng tuyệt vời cho những người đang định cư tại thủ 
đô Canberra nói riêng và nước Úc nói chung; nhất là môi 
trường của thủ đô Canberra tuy dân số ít hơn các thành phố 
khác tại Úc, nhưng nhờ thiên nhiên ưu đãi; nên Canberra vẫn là 
nơi dễ lưu lại gót chân lữ thứ của nhiều người muốn thăm viếng 
nơi đây. 

Đặc biệt ở thủ đô Canberra có tòa nhà Quốc Hội, được 
kiến trúc rất tân kỳ. Bất cứ ai, là khách du lịch cũng có thể vào 
đây để tham quan, không cần báo trước. Người ta có thể đi lên 
sân thượng của tòa nhà Quốc Hội để nhìn khắp các vùng tại thủ 
đô; hoặc giả có thể đi vào tầng trên để xem các Nghị sĩ, Dân 
biểu đang hội họp tại hội trường. Họ có hai viện là Thượng và 
Hạ Nghị Viện, đứng đầu vẫn là Hoàng Hậu Elizabeth đệ nhị. 
Hoàng Hậu cũng là người đứng đầu của quốc gia nây, giống 
như những nước thuộc Commonwealth Realm mà Hoàng Hậu 
trị vì. Dưới quyền của Hoàng Hậu là một Tổng Toàn Quyên, 
đại diện cho Hoàng Hậu; nhưng vị nầy không có quyền can 
thiệp vào nội bộ của Quốc Hội. Kê từ ngày 28 tháng 3 năm 
2014 ông Peter Cosgrove đang đảm nhận chức vụ này. Cả hai 
viện có tất cả 150 Dân biểu và Nghị sĩ, cứ 3 năm bầu lại một lần 
với số phiếu đa số. Những Nghị sĩ của Thượng Viện đại diện 
cho dân số tương đương ở các Tiểu Bang và các vùng lãnh thổ. 
Cứ mỗi Tiểu Bang có 12 vị Nghị sĩ đại diện và 2 vùng tự trị, 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 61 


mỗi vùng có hai người. Các Nghị sĩ thì cứ mỗi 6 năm bầu lại 
một lần và cứ mỗi 3 năm bầu lại bán phần của Thượng Viện. 
Tại Liên Bang cũng như Tiểu Bang và các vùng tự trị mọi 
người đều có bốn phận phải đi bầu và Đảng nào mạnh nhất thì 
Đảng ấy sẽ cầm quyên và vị Đảng Trưởng thì trở thành Thủ 
Tướng của đất nước này. 


Tại trước tiền đình Quốc Hội là những công viên và hồ 
nước rất rộng rãi, to lớn như để thể hiện sự tự do và lớn mạnh 
của xứ Úc. Đã có nhiều lần tôi vào các Viện bảo tàng cũng như 
thăm tượng đài chiến sĩ của lính Úc và Việt Nam chiến đấu tại 
miền Nam vào thời điểm 1960 đến 1975. Khi xem lại sự cam 
khổ của người lính khi đi chiến đấu ngoài mặt trận cho quê 
hương mình, lòng tôi rất xúc động. Tắt cả cũng chỉ vì hai chữ 
“Đồng Minh” và “Tự Do” mà người Úc đã hy sinh cho nền hòa 
bình của Việt Nam nhiều như vậy. Từ con người cho đến của 
cải, tài nguyên. Những viện trợ của Mỹ, của Úc, của Canada, 
Nhật Bản v.v... cho miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 
1975 không phải là con số nhỏ. Trong khi Nam Bắc Triều Tiên 
cũng chia đôi lãnh thổ; nhưng ngày nay Nam Hàn đã vượt trội ở 
mọi phương diện và nếu so với Triều Tiên phía Bắc, thì Đại 
Hàn ở phía Nam ngày nay thế giới phải cúi đầu khâm phục. 
Ngày nay ở ngoại quôc nây khi đọc được những tải liệu về 
chiến tranh Việt Nam vào thời điểm 1954-1975 ấy đa phân 
chúng ta thấy tô chức này đồ lỗi cho tổ chức kia, đoàn thể nầy 
đồ thừa cho đoàn thể nọ, Tôn giáo nầy nhìn ngó và nghi ky Tôn 
giáo kia, cá nhân nầy hiềm khích với cá nhân kia. Nghĩa là 
chăng ai chịu nhận lỗi về mình cả. Trong khi đó Đại Hàn hay 
Đài Loan chắc chắn họ không có người tài và dân số nhiều hơn 
Việt Nam mình. Thế mà họ đã đứng thẳng lên với thế giới, 
không luồn cúi về bất cứ một phương diện nào, ngay cả đối với 
người Mỹ. Còn Việt Nam trong hiện tại, miền Bắc đã chiếm 


62 Thích Như Điển 


trọn miền Nam sau 40 năm (1975-2015) mà lòng người giữa 
Nam Bắc vẫn chưa cảm thông hay hòa hoãn được. Nghĩa là 
người Cộng sản miễn Bắc có thể chiếm đất đai của người miền 
Nam; nhưng chắc rằng họ không chiếm tâm hồn của người 
miền Nam được. Do vậy mà đất nước không phát triển gì mấy, 
sau hơn 40 năm người cộng sản cầm quyên. Trong khi đó, tại 
nước Đức, khi bức tường Bá Linh sụp đồ vào ngày 9 tháng 11 
năm 1989 và ngày 3 tháng 10 năm 1990 họ đã có ngày lễ thông 
nhất cả Đông Tây hai miền. Họ không mặc cảm tự ti và phân 
biệt chủng tộc. Do vậy chỉ 25 năm sau thôi (1990-2015) giữa 
Đông và Tây phát triển rất nhịp nhàng và lợi tức đầu người bình 
quân giữa hai vùng của nước Đức không có chênh lệch nhiều 
như quê hương Việt Nam chúng ta trong hiện tại. 


li /siIsÂ \//-1IỂ  -]:) 


Antarctica 


`“ ....”. 


= 





Úc trên bản đồ thể giới 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 63 


KHÍ HẬU, CON NGƯỜI, 
THIÊN NHIÊN, CÂY CỎ, 
CHIM THU v.v... 


Từ Bắc chí Nam của nước Úc rộng rãi như vậy có thể chia 
ra làm 3 vùng khí hậu khác nhau. Từ Bắc đến tận miền Nam có 
thể gọi là vùng nhiệt đới thuộc Á Châu. Cả miền Nam thì có khí 
hậu khác và từ hai vùng nầy tạo nên một vùng khí hậu gió mùa 
khác từ phía Tây mang đến. Giữa tháng I1 đến tháng 4 mỗi 
năm thì có nắng gắt ở phương Bắc; nên thỉnh thoảng có nhiều 
cơn mưa lớn. Từ tháng 5 đến tháng § là mùa Đông, ngự trị tại 
xứ Úc gần đến 4 tháng. Vì lẽ miền Bắc Úc khô cằn, nên miền 
Nam và Tây Nam lại có gió từ phía Tây thổi đến, cho nên cả 
nửa năm mùa Đông luôn bị mây mù bao phủ. Gió Đông Nam 
mang đến cho miền Đông nhiều mưa, mà ở giữa lục địa nầy thì 
quanh năm vẫn bị khô. Cả 80 phần trăm diện tích của Úc thuộc 
vùng thiếu nước và mỗi năm trung bình chỉ có được 250 mm 
nước mưa mà thôi. 


Vào ngày I tháng 1 năm 2006 là ngày nóng nhất trong 
năm, tính từ năm 1858. Vào lúc 16:24 phút tại đồi Observatory 
HIII tại Sydney người ta đo được 44,7°C và nhiệt độ ngày 14 
tháng giêng năm 1939 đo được là 45,3°C. Đây có thể nói là 
nhiệt độ nóng nhất từ trước đến nay do cơ quan khí tượng Úc 
cho biết vào năm 2005 kể từ năm 1§5§. Con người sống trong 
một hoàn cảnh thiên nhiên ưu đãi với đất đai rộng lớn, tải 
nguyên phong phú; nhưng khí hậu cũng là một vẫn đề không 
kém phần quan trọng, trong đó nước đóng vai trò then chốt 
nhất. Do vậy chính quyền Úc giới hạn sự di dân vào lục địa nầy 
cũng là điều hữu lý mà thôi. 


64 Thích Như Điển 


Trong I0 mùa Hè (2003-2012) khi mà tôi có mặt tại Ức, 
đa phân từ tháng 11 đến tháng 1 mỗi năm; nên tôi cũng đã kinh 
qua những ngày nóng “nây lửa” như thế. Từ đó chính quyền có 
nhiều sự giới hạn về nước xài cho việc rửa xe cũng như tưới cỏ 
cây trong vườn nhà. Nếu ai phạm quy định của chính phủ thì sẽ 
bị phạt tiền. Mỗi tuần chỉ tưới cây hay rửa xe được một hay hai 
lần tùy theo vùng, miền theo chính phủ quy định. Khi gặp 
trường hợp này, tôi hay nhớ về Âu Châu và Nhật Bản. Đây là 2 
nước mà tôi có thời gian dài sống trên hơn 40 năm qua, lại có 
nguồn nước vào Đông thật là tuyệt vời và ở đây, các chính phủ 
chưa bao giờ kêu gọi dân tiết kiệm nước cả. Ở Âu Châu, đặc 
biệt là các xứ Bắc Âu cứ đến tháng 10 là tuyết bắt đầu phủ kín 
các núi cao và tháng 12 đến tháng 3 hầu như các miền đồng 
băng được phủ kín băng một màu trắng xóa, lấp lánh chiếu sáng 
như kim cương khi có ánh sáng mặt trời dọi đến. Mùa Đông ở 
đây nhiều khi đến 10 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên và chừng 3 
giờ chiều mặt trời đã lẫn khuất vào phía chân mây. Một đêm dài 
của mùa Đông tại Bắc Âu vô tận như vậy. Còn mùa Hè thì khỏi 
phải nói; mới 3 giờ sáng, ánh sáng mặt trời đã chói chang rồi và 
đến 10 hay 11 giờ tối, mặt trời vẫn chưa chịu lẫn khuất vào núi. 
Có lẽ nhờ vậy mà ở đây nước sạch và ngon, mưa không cần 
nhiều; nhưng nông dân vẫn xài nước tưới cây vào mùa hè dư 
thừa, có lẽ vì nhờ nguồn tuyết tan ra vào mùa xuân còn đọng lại 
nơi các nền đất; nên nông dân ở đây làm ruộng rất trúng mùa và 
mỗi năm họ chỉ cần ø1eo hạt cho một mùa, thế mà lúc nào mùa 
thu hoạch cũng cao về các loại lúa mì, củ cải đường, táo, nho, lê 
hay những rau quả khác. Trong khi đó ở Việt Nam mỗi năm 
nông dân có nơi canh tác đến 3 mùa, thế mà vẫn không đủ ăn, 
vì năng suất kém và đất đai đã chai lì với phân bón; nên kết quả 
thu hoạch không như tại Âu Châu hay Úc hoặc Mỹ. Mọi việc 
cày cấy, bừa, gặt v.v... ở tại các xứ Âu Mỹ họ ít dùng đến sức 
người, mà chỉ dùng toàn bằng máy móc. Nhiều khi nhìn một 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 65 


thửa ruộng rộng bạt ngàn như vậy, nhưng chỉ thấy có một hai 
người làm và một chiếc máy vừa gặt, vừa suốt lúa, vừa cuốn rạ 
v.v... quả là tiện lợi vô cùng, không biết Việt Nam mình bao 
giờ người nông dân ở thôn quê mới đỡ nhọc nhẵn như các nước 
Âu Mỹ? 

Tại Na Uy hay Nhật Bản là những nơi mà nước uống rất 
trong sạch, có thể uống nước bất cứ nơi nào có thể. Ví dụ như 
tại dòng nước đầu nguồn hay tại những vòi nước công cộng, ở 
công sở hay nơi nhà vệ sinh. Không phải chính phủ sở tại lo hết 
công việc sát trùng cả đâu, mà có lẽ do nguồn nước sạch, chảy 
từ nguồn nước thiên nhiên ra, nên mới được như vậy. Tôi đi 
nhiều nơi, đến nhiều chỗ; nhưng phải thành thật mà nói rằng: 
Nước uống tại Na Uy và Nhật Bản là những nguồn nước thật là 
tuyệt vời tinh khiết. 

Tại Nhật Bản, ai trong chúng ta cũng biết là xứ kỹ nghệ 
phát triển hơn 100 năm nay; nhưng do người dân ý thức trách 
nhiệm cá nhân đối với lợi ích của quốc gia và xã hội rất cao; 
nên ở mọi phương diện về môi trường, chúng ta có thể tin 
tưởng được điều đó. Một quốc gia giàu có và lớn mạnh, không 
phải chỉ có những con người lãnh đạo quốc gia ấy tài giỏi, mà 
người dân phải học những bài học “công dân giáo dục” từ thuở 
còn học tiêu học ở nhà trường; nhất là môn Đức Dục, thì mới 
mong xã hội ấy phát triển đồng đều. Nhiều người bảo rằng: Lúc 
nảo tôi cũng khen Nhật, mà ít thấy chê cái gì cả. Tôi xin trả lời 
rằng: Tôi hay thấy cái tốt của người khác để nhìn ngắm và học 
theo; còn cái xâu ai mà không có, tại sao chúng ta lại phải thâu 
nhận vào tâm mình đề làm gì? Nguyên tắc tu học của tôi rất đơn 
giản như thế này đây. Ví dụ tâm thức của chúng ta giống như 
một ly nước đang bị vẫn đục. Trong lý nước ấy đủ các loại cáu 
bân. Nếu ta lấy tay lắc mạnh ly nước, thì những cáu bân ấy sẽ 
hiện lên trên mặt nước. Bây giờ chúng ta hãy ngồi yên cũng 


66 Thích Như Điển 


giống như để ly nước xuống một cách nhẹ nhàng, thì những cáu 
bân ấy sẽ lắng xuống . dưới đáy ly; nhưng chắc chăn một điều là 
những chất cặn bã nầy vẫn còn năm trong đó. Chúng ta phải 
dùng đến những công năng tu tập như: Giới, định, huệ thì mới 
có thể băn tan đi những tia phản xạ nầy qua sự vẫn đục và vô 
minh của tham, sân, s1, thì mới mong nước kia hoàn toàn trong 
sạch. Một ví dụ khác dễ hiểu hơn — tâm ta cũng giống như một 
ly nước bên trên, nếu mỗi ngày chúng ta đem sự tu tập của 
mình, có thể sánh với một ly nước sạch, mang đồ vào ly nước 
đục nây, thì chắc rằng một ngày nào đó ly nước đục sẽ đổi màu 
và từ từ trong hơn. Chúng ta nên cô gắng cảng đồ vào ly nước 
tâm nây nhiều chất sạch chừng nào, càng quý chừng â ấy. Ngược 
lại, nêu chúng ta vẫn mang ly nước đục của cuộc đời, nảo thị, 
phi, nhân, nghĩa v.v... cứ tiếp tục đồ vào ly nước tâm cáu bân 
của mình, thì liệu rằng ta sẽ được tốt hơn? Do vậy mà lẽ sống 
của tôi là: Luôn chọn cái hay, cái đẹp của người khác để thâu 
nhận, học hỏi và hầu như tôi không quan tâm đến cái xấu của 
người khác là vậy. 

Tuyết lạnh thật. Mới đầu thấy đẹp và ham vui vùi tuyết 
vào lòng; nhưng càng ở lâu mới thấy cái lạnh nó càng thấm vào 
da thịt. Đối với người trẻ Ít có vân đề, còn người già thì tê tái 
tâm hồn khi đông đến, tuyết rơi; nhưng nếu ai đó cảm nhận 
được cái thiếu nước để tưới cây và rửa xe như ở Úc; hoặc nhìn 
những cánh đồng khô cháy tại Phi Châu hay Ấn Độ để so sánh, 
thì chúng ta phải nói là người Âu, Mỹ hạnh phúc vô cùng. Vì lẽ 
ở đây có thừa nước để dùng. Lúc ấy mình sẽ không sợ cái lạnh 
nó chi phối nữa. Có những người. Á Châu sinh sống tại Âu 
Châu khi vê già họ hay muôn trở về nơi chôn nhau cắt rún của 
mình để được âm hơn khi mùa đông đến và đỡ cô đơn hơn, khi 
bên mình còn nghe được tiếng nói của quê hương, chòm xóm. 
Thế nhưng nếu chúng ta biết đánh giá đúng sự nhận thức và 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 67 


nhìn rõ hơn bản chât của cuộc đời, thì ta sẽ an lạc và hạnh phúc, 
dâu cho ta có ở bât cứ nơi nảo trên thê gian nây. 


Nhiều khi người ta đang ở trong tầm tay hạnh phúc mà 
chăng thấy mình được hạnh phúc và cũng có nhiều người đang 
sông trong chế độ tự do, nhưng đâu có ý thức được sự tự do là 
gì; chỉ đến khi nào con người mất đi sự tự do và hạnh phúc 
không còn sự lựa chọn nào hơn được nữa, thì lúc ẫây mới thấy 
sự tự do và hạnh phúc mà người ta đang có trong đời thường, 
giá trị biết là bao? Mới đây tôi có nhận được 2 lá thư của 2 
người Việt Nam từ 2 nhà tù trong nước Đức gởi về chùa, đọc và 
thấy cảm động vô cùng. Nội dung của 2 thư nây sẽ minh định 
cho điều tôi nói ở trên đây. 

Một người nay đã ngoài 70, cách đây 10 năm về trước, 
trong một cơn hoảng hốt nào đó, tự đốt nhà mình. Người vợ sợ 
quá, đi cớ bót và cảnh sát cũng như luật sư cho rằng anh ta bị 
thần kinh thuộc dạng nguy hiểm nên đã cho vào trại giam của 
những người bị bệnh tâm thần. Từ đây, anh ta thỉnh thoảng có 
viết thư về chùa để kể rõ cuộc sống của những người bị bệnh 
tâm thân trong nhà giam. Trong một thư anh kể rằng: 


“Con có căn bệnh thèm hút thuốc lá và mỗi ngày trại họ 
chỉ cấp cho có 6 điều mà thôi. Không thể mua thêm gì được, 
trong khi trong túi không có một đồng xu. Thế mà có thằng bạn 
tù nó còn ghiền hơn con nữa; nên nó hay đi lục lọi những tàn 
thuốc của ai đó hút còn dư, để nó châm môi hút lại. Con thấy 
tội nghiệp cho nên con hứa mỗi ngày sẽ cho bớt nó một điều 
với điều kiện là nó phải niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật trước 
khi hút. Điều đó nó đã làm theo và con rất vui, vì con có thể tập 
làm hạnh bố thí chút chút, trong khi con bị giam trong trại tâm 
thần và tạo thêm cơ hội để một người khác biết niệm Phật”. 


68 Thích Như Điển 


Câu chuyên tuy đơn sơ; nhưng không phải ai cũng làm 
được cái tâm Bồ Tát ấy. Sự bố thí nó đã nói lên được cái ý 
nghĩa là biết chia xẻ; còn thí cái gì, lại là điều khác nữa. 

Câu chuyện thứ hai là của một người tù can tội giết người. 
Nay đã nằm trong nhà tù được 8 năm; còn 7 năm nữa mãn hạn 
sẽ được đưa trả về lại Việt Nam. Anh ta nghe nói chùa Viên 
Giác tại Hannover đây xây dựng tượng đài Quan Âm, mà anh ta 
không có tiên; nên viết thư cho một người bạn, nhờ gởi 10 con 
tem về chùa để đóng góp phần nhỏ của mình cho công việc 
phước đức đó. Ở trong tù một ngày người xưa nói rằng còn hơn 
1.000 năm ở ngoài đời. Nay anh ta đã ở § năm trong tù rồi. Nếu 
nhân số ngày ấy lên 1.000 thì không biết bao nhiêu ngày là 
chăng có tự do. Rồi còn những 7 năm nữa. Bây giờ mang tâm 
hối hận cho việc làm đã qua của mình và xin cúng Phật với mấy 

com tem thật là ý nghĩa. 


Cả hai câu chuyện trên là những câu chuyện có thật và nêu 
chúng ta là một trong những hoàn cảnh của hai người như thế, 
thì chúng ta phải làm như thế nào đây? So ra chúng ta quá hạnh 
phúc phải không? Nhưng nảo chúng ta đâu có biết giá trị của 
hạnh phúc và sự tự do là gì. Do vậy thỉnh thoảng chúng ta vẫn 
hay thấy các chính phủ ban hành những đạo luật này hay đạo 
luật kia là để giúp cho chúng ta ý thức về trách nhiệm và bổn 
phận của người dân đang sống trong một chế độ dân chủ. Ví dụ 
như giới hạn việc tưới cây, rửa xe ở Úc hay ở California là một 
điển hình. Khi nảo con người ý thức được những việc trên một 
cách triệt để thì cuộc sống nây sẽ an Ổn, thế giới sẽ hòa bình; 
chiến tranh, đói khổ sẽ không còn có mặt trên quả địa cầu nầy 
nữa. 

Nước Úc là một lục địa theo các nhà địa chất học thì đã có 
mặt trên 50 triệu năm và được tách rời ra khỏi các lục địa khác 
và bây giờ chung quanh được bao bọc bằng biển cả. Do vậy mà 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 69 


lục địa nầy các loại hoa cũng như chim thú đặc biệt mà tiêu 
biểu là những loài động vật có túi ở tại Úc, mà những loại nầy 
ngày nay chỉ còn sót lại ở Nam Mỹ. Người ta có thể tìm ra 
20.000 loại cây cỏ hoa trái trên lục địa nây; trong đó có đến 
85% là cây cỏ của địa phương. Tại đây có nhiều loại cây bạc hà, 
có cả hằng 600 loại khác nhau và có cây cao đến 90 mét. Chúng 
thường hay mọc thành rừng và dàn trải khắp nơi trên xứ Úc 
(xem lại chương trước). 

Nói về hoa tại xứ Úc thì có vô số loại mà Âu, Mỹ tôi chưa 
bao giờ thấy. Chỉ thấy được những loại hoa nầy trên một số núi 
rừng nhất định mà thôi. Ví dụ như ở vùng núi Blue Mountains 
gần Sydney; nơi có Tu Viện Pháp Bảo và Hòa Thượng Thích 
Bảo Lạc đang tịnh tu tại đó. Trước đây vào những năm 2011, 
2012 khi Tu Viện Đa Bảo mới được dời từ Campelltown về 
đây, tôi đã ở 2 lần mùa hè tại đó. Từ trên đôi, tôi có thể thấy 
nhiều chú Kangaro ra ăn cỏ vào mỗi buổi sáng mai hay chiều 
tối. Từ đây tôi cũng đã tận mắt xem được những loại hoa của 
rừng núi nây rất đẹp, tôi không biết tiếng Anh gọi là gì; nhưng 
tiếng Việt nhiều người đặt tên cho nó là: Hoa đuôi Phụng. Nghe 
cũng hay và đẹp đây chứ! Cây nhỏ thôi; nhưng nở hoa rất lớn 
và đẹp. Thông thường nó nở ra màu đỏ và hoa trổ ngay ở phần 
trên cùng của cây. Mỗi cây chỉ cho một hoa, thỉnh thoảng lắm 
mới thấy có cây cho 2 hay 3 hoa. Nó không có mùi gì đặc biệt; 
nhưng màu sắc thật là tuyệt vời. Thấy đẹp, nhiều người bứng 
cây hoa nây về Sydney trồng, cây dầu được săn sóc tận tình, 
hoa vẫn tàn và không cho thêm một cành lá nào nữa, rồi chết. 
Có lẽ vì loại hoa này chỉ thích hợp với núi rừng, chứ không phù 
hợp nơi đồng bằng, mặc dù Sydney không xa Blue Mountains 
là bao nhiêu. 


Những ngày đầu đến xứ Úc của những năm 1979, 1980 
khi tôi thây hoa phượng nở, nhớ Việt Nam trong muôn thuở. 


70 Thích Như Điển 


Tôi đã bảo những người đưa đi ngắm cảnh phải dừng xe để 
chụp cho được hình ảnh của những cây hoa phượng màu đỏ 
nầy. Có lần tôi đã chụp hình cây Điệp trong công viên Ở 
Brisbane, thế mà hỉ hả. Vì đã bao nhiêu là mùa hạ ở ngoại quốc 
rồi, có bao giờ tôi thấy được hình ảnh của hoa Điệp đâu. Trong 
vườn chùa Pháp Bảo tại Sydney có nhiều loại cây ra hoa và ra 
trái tôi cũng rất thích và dĩ nhiên những loại nầy không thê tìm 
trên các xứ Âu Mỹ được. Đó là hoa phượng màu tím và cây cau 
của Úc. Không biết tôi gọi thế có đúng không; nhưng dưới mắt 
tôi, những cây nầy đã mang tôi về gần lại với quê hương của 
mình nhiều hơn nữa. Phượng bình thường, ta ít thấy có cây ra 
màu gì khác; ngoại trừ màu đỏ. Thế mà ở Úc, nhất là vùng 
Brisbane và Sydney có nhiều cây phượng cho hoa màu xanh lẫn 
tím. Nhìn hoa phượng nây, ai mà không nhớ đến những ngày 
nghỉ hè của tuôi học trò khi xưa còn ngôi trên ghế nhà trường 
Tiểu Học hay Trung Học. Ra ngoại quôc nầy các sân trường 
không bao giờ thấy được bóng dáng của những cây phượng ấy, 
mà nay trong vườn chùa Pháp Bảo lại có cây phượng cho ra hoa 
màu xanh tím thì quả là một điều đặc biệt vô cùng. 


Trước Thiền Đường chùa Pháp Bảo, gần nơi tháp Địa 
Tạng có mấy cây cau (đây là tên do tôi đặt; chứ thực ra, nó chỉ 
là một họ với cây cau thôi); chúng cho ra buồng: nhưng trái nhỏ 
hơn trái cau và cũng không lớn như trái chà là ở Tunésie (Phi 
Châu). Chúng là một tổng hợp của các cây trên. Cây thường ra 
hoa vào tháng 10 hay 11; đến Giáng Sinh mỗi năm chúng kết 
thành buồng và có những trái màu vàng, trông rất đẹp mắt. Khi 
tôi còn ở Úc trong những mùa Hè từ 2003 đến 2012, trong 10 
năm nây; đêm Giáng Sinh vẫn là đêm hội ngộ vui vẻ của Thầy 
trò nhân ngày bế giảng khóa tu gieo duyên của chùa Pháp Bảo 
và suốt trong 10 năm ây lúc nào Sư Cô Giác Trí cũng trang trí 
trên nền Thiền Đường những hoa lá trong vườn chùa và hầu 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 71 


như không thiếu hình ảnh của hoa và trái cau vừa được chặt từ 
trên ngọn cau gần đó xuống. 


Trước tượng Quan Âm lộ thiên của chùa Pháp Bảo có một 
hồ sen, nở sen hồng rất đẹp. Tôi thường đến tháng I1 mỗi năm. 
Lúc ấy sen mới mọc ngó từ bùn nhơ trong hồ; chỉ vải tuần sau 
là sen cho lá và xen vào những chùm lá ấy có điểm những búp 
sen mơn mởn chuẩn bị khoe sắc khi mùa hè chính thức hiện 
hữu tại xứ Úc này vào đầu năm dương lịch mỗi năm. Hồ sen 
nây đã có từ lâu, cho hoa rất nhiều; nhưng gương sen thì không 
dùng được, vì hạt sen quá nhỏ, bị lép. Thỉnh thoảng quý Sư Cô 
cắt lá sen để hấp xôi và khi dùng, mùi hương sen vẫn còn bay 
thoang thoảng đâu đó. 


Có một năm nào đó trong vườn Tu Viện Đa Bảo có cây 
chuối trổ bông thật đẹp và tôi đã viết một bài về loài hoa chuối 
nầy. Thuở ấy thấy lạ mắt và đẹp vô ngần; nhưng không ngờ sau 
nây trong tình cờ, tôi phát hiện được loại hoa nầy cũng có trong 
sân Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne. Tôi nghe nói hoa vạn 
thọ, người Việt Nam mình cũng ưa chuộng lắm. Vì mấy ông bà 
cụ, mỗi năm Tết đến xuân về được tặng cho một chậu hoa vạn 
thọ thì vui lắm. Vì đây là lời chúc đầu năm, gián tiếp cầu 
nguyện cho gia chủ được sống dài lâu như tên của loài hoa nầy 
vậy. Dĩ nhiên khi người Việt Nam đến định cư tại Úc đã mang 
thêm vào đây nhiều loài hoa cũng như cây cỏ khác nữa. Chắc 
chừng không bao lâu sau nữa chúng ta sẽ có một vườn hoa văn 
hóa đầy sắc màu tại xứ Úc nây. 


Tại Úc có hai loài hoa tiêu biểu. Đó là hoa Eukaluptus và 
hoa Gold-Akazie. Tôi không biết dịch ra tiếng Việt là gì, mà tự 
điển thì cũng chẳng giải thích. Khi xem hình chúng ta sẽ nhận 
ra được ngay. Hoa Eukalyptus mọc khắp nơi và khi trổ hoa, 


72 Thích Như Điển 


cành rũ xuống, hoa mang sắc màu tim tím; giống như hoa cúc 
mà không phải hoa cúc, vì thân cây rất cao. Còn loại hoa gọi là 
Gold-AkazIe thường nở ra màu vàng; trông giống như trúc đảo 
của Việt Nam và hoa nầy được trang trí trong Quốc Huy của 
nước Úc. 


Tôi thường hay ca tụng các loài hoa, vì trong vô tình hay 
cô ý, hoa vẫn luôn mang đến cho đời nhiều hình ảnh đẹp. Ví dụ 
như người ta dâng hoa cúng Phật, trang trí trong những lễ hội 
đặc biệt như cưới hỏi, ma chay. Tùy theo nội dung của từng lễ 
hội khác nhau mà các loải hoa sẽ mang đến cho con người 
nhiều cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, dễ chịu. Hoa chăng làm 
phiền lòng ai và hoa chỉ với một mục đích duy nhất là trang 
điểm cho cuộc đời này thêm tươi hơn, đẹp hơn... chỉ có thế thôi 
và dẫu cho là những bông hoa dại nở ven đường ở Úc Châu, Âu 
Châu hay Mỹ Châu hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới này đi 
nữa, thì hoa cũng chẳng tội tình chỉ mà bị khinh chê, nếu không 
nói là nên ca tụng chúng. Vì hoa chỉ làm cho con người nở mảy 
đẹp mặt hơn mà thôi. Từ trẻ em cho đến người già cả, tất cả 
các loài hoa, hầu như ít có người ghét chúng. Vì nhờ nó mà 
cuộc đời của con người khi sống cũng như lúc chết, hoa mang 
theo nhiều ý nghĩa hơn. 


Từ thời Đức Phật còn tại thế, loài hoa cũng đã góp phần 
không nhỏ vảo trong những câu chuyện đạo mà Ngài đem ra 
dạy cho các Đệ Tử như sau: 


Một hôm Ngài A Nan nhồ lên một cây có hoa, cả gốc lẫn 
cành và bạch Phật răng: 


Bạch Thế Tôn! Con ngửi thấy mùi hoa này rất thơm, 
không những hoa mà còn cảnh lá, cho đến rễ của nó cũng thơm 
nữa. Không biết có loài hoa thơm nào có thê bay được ngược 
gió chăng? 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 73 


Đức Phật giảng rằng: “Có chứ! này A Nan! Có những 
người Phật Tử giữ tròn 5 giới, Bát Quan Trai giới vào các ngày 
mồng 6, 23 hay 14, rằm và 30, mồng một; hoặc g1ả có người tại 
gia giữ tròn Thập Thiện, thì chính họ là những loài hoa có 
hương thơm, dầu ngược gió cũng có thể bay khắp muôn 
phương”. 


Thật là tuyệt vời! Lời dạy của Đức Phật thật là cao cả và 
không có loại triết lý nào có thể sánh được. Ta thường hay đọc 
và hiểu rằng: “Hương thơm, dầu là hương của loài hoa Chiên 
Đàn đi nữa cũng không thể nào bay được ngược gió, chỉ có 
hương của người đức hạnh, dù ngược gió cũng có thể bay khắp 
muôn phương”. Tuy nhiên trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật 
đạy rõ cho Ngài A Nan và cả hai tư tưởng của Nam Tông cũng 
như Bắc Tông không sai khác mấy khi nói về phâm hạnh của 
phần hương giới nầy; không luận là người tại gia hay xuất gia, 
nếu ai có thực hành giáo pháp của Đức Phật, người ấy sẽ an lạc 
suốt đời và đời sau chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi vòng sanh 
tử luân hồi. 

Nhiều lúc tôi giảng pháp, cố đem những loài hoa để làm 
thí dụ, khiến cho mọi người dễ thu thập được tư tưởng của Tánh 
Không, mà Đức Phật cũng như Ngài Long Thọ đã dạy rất kỹ 
trong tư tưởng của luận Trung Quán. Tôi hỏi một người nảo đó 
rằng: Hoa cúc, lan, cắm chướng v.v... trước mặt tôi là thật hay 
là hoa giả? Đa phần ai cũng trả lời là “hoa thật”. Đến khi tôi 
hỏi: Hoa sen chưng trên bàn Phật là hoa thật hay hoa giả? Hầu 
như ai cũng trả lời là “giả”. Tôi nghĩ một hồi lâu và phân tích 
rằng: “Quý vị thấy đó! Tuy những hoa trước mặt của tôi quý vị 
cho rằng thật; nhưng hãy nhìn sâu vào chúng trong một hai 
ngày sau, chúng có còn thật nữa không?”, thì mọi người “Ô” 
lên một tiếng. Đó là hiểu lý vô thường rồi. Đến khi tôi bảo: 
“Quý vị hãy quan sát cho kỹ những cành hoa sen mà quý vị cho 


74 Thích Như Điển 


là giả ấy, nó có tồn tại mãi không?, thì mọi người bảo rằng 
“không”. Từ đó tôi chỉ cho họ thấy thực tướng của vạn vật và rõ 
thấu hiểu vô thường của vạn vật, thì cuộc sống hăng ngày của 
họ sẽ có nhiều giá trị hơn. Tu học Phật là như vậy và cũng nhờ 
vào ví dụ cụ thể nầy mà mọi người sống với bản tính chân như 
lúc nào không hay biết. 


Nói về thú vật chim muông tại Úc thì có vô số kể, không 
thể tính xiết, mà đa phần những thú vật nầy ở Âu, Mỹ không có. 
Tuy nhiên chúng ta có thể liệt kê cho riêng Kangaroo không, 
cũng có đến 40 loại khác nhau gồm có cả con Koala (con ngủ 
ngày); con Wombat và thuộc những loại có túi như các loài 
chuột Possum v.v... Cũng có loại sinh con, mà cũng có loại 
sinh trứng. Lần đầu khi đến Úc tôi cố đi xem con Kangaroo cho 
được. Do vậy có mấy Phật Tử đưa tôi đến vườn thú để xem. Vì 
Sydney là thành phố, không có những cánh đồng bạt ngàn như 
Tivi chiếu về đời sống của chúng, mà ở đây không gian đã bị 
thu hẹp; nên đành vảo sở thú vậy. Con nào cũng có 4 chân; 
nhưng hai chân trước nhỏ và ngắn; giống như những chân phụ 
của cơ thể. Kangaroo dùng 2 chân sau và cái đuôi là chính để 
trụ vững khi đứng, còn lúc đi hay chạy, chúng dùng thêm 2 
chân trước nữa. Tiếng Trung Hoa gọi là Đại Thử, có nghĩa là 
con chuột lớn. Đầu chúng nhỏ, mắt sáng, tai thính, bụng lớn, 
đuôi dài. Màu của chúng đủ loại. Nào xám, nâu, trắng, đen 
v.v... Bụng của con cái có cái túi dùng để đựng con của nó khi 
còn nhỏ. Kangaroo khi mới sinh rất nhỏ, mẹ nó nuôi con rất tận 
tình, không thua gì những loài có vú khác. Ngày xưa người ta 
không ăn thịt Kangaroo; nhưng bây giờ hình như Úc đã chính 
thức cho xuất cảng thịt Kangaroo sang Nhật Bản. Bởi lẽ 
Kangaroo quá nhiều, không làm sao mà có thê hủy diệt chúng 
hết được. Kangaroo rất hiền, ít phá hoa màu, chúng chỉ ăn cỏ, lá 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 75 


cây và hoa quả. Nhiều khi đi trên xa lộ hay những con đường 
làng, gặp phải những con Kangaroo bị xe cán, thấy mà thương 
tâm. Chúng thấy ánh sáng của đèn là nhảy ra đường và đôi khi 
không lượng được độ nhanh của xe; nên chúng bị gặp nạn. Khi 
còn ở Đa Bảo vùng Campelltown tôi chỉ thấy một lần duy nhất 
mẹ con Kangaroo xuất hiện trước công tam quan trong suốt một 
thời gian § mùa hè tôi dừng chân tại đó (2003-2010). Sau này 
khi lên Đa Bảo tại vùng Blue Mountains tôi gặp Kangaroo hằng 
ngày 2 buổi sáng chiều ở trước sân của Tu Viện. Vì đây là rừng, 
cho nên nhiều Kangaroo và chim chóc tha hồ nhảy nhót, tìm 
môi. Có lẽ chúng xem sự hiện diện của con người ở đây là thiểu 
số và xâm phạm vảo rừng rậm của chúng, vốn là quê hương 
muôn thuở của những loại thú rừng, kế từ khi khai thiên lập địa 
đến nay vậy. 


Còn Koala, tôi đã gặp chúng lần đầu tiên trong sở thú ở 
Brisbane vào năm 1979. Mắt chúng tròn như viên bi, lông cứng, 
hình cong, bám lên các nhánh cây bạch đàn để ăn lá và để ngủ. 
Con nào có con thì nó cõng con nó trên lưng, trông rất dễ 
thương. Đa phần Koala màu xám, đen; ít có con nào màu nâu 
hay đỏ như Kangaroo. Chưa nghe đến việc người ta ăn thịt 
Koala; nhưng nếu một ngày nào đó Koala sinh sản quá nhiều, 
không biết răng chính phủ Úc sẽ tính sao đây! thật là thảm 
thương cho sô phận của những loài động vật không có quyền 
được sông; chỉ có con người ỷ mạnh hiếp yếu và ra sức đản áp, 
giết chóc những đối tượng nhỏ hơn mình. để phụng sự cho cái 
ước muốn của dạ dày, mà không hiểu rằng: Loài nào chúng 
cũng muốn sống, sợ chết. Nếu Koala băng qua đường, chắc 
chăn sẽ dễ gặp tai nạn nhiều hơn là con Kangaroo, vì Koala 
cũng như con Wombat dì chuyên rất chậm chạp. Hiện ở Úc đã 
có nhiều Hội bảo vệ động vật được thành lập, nhằm tranh đâu 
cho quyền được sống của những loại sắp diệt chủng này. 


76 Thích Như Điển 


Tại Úc có nhiều loại két đủ màu sắc sặc sỡ mà trên thế 
giới nầy ít thấy nước nào có. Lông màu trăng, xanh, vàng, đỏ, 
tím, đen v.v... đủ loại đủ màu. Có con chỉ một màu; nhưng 
nhiều con có cả 3 hay 4 màu. Chúng rất dạn dĩ; nhiều khi đậu 
sát bên hiên nhà đề vòi vĩnh thức ăn. Chúng đi chuyền từng đàn 
và mỗi lần cùng kêu tập thể, khi nghe thật là đỉnh tai nhức óc. 
Dĩ nhiên là còn rất nhiều loài thú thiên nhiên tiêu biểu nữa so 
với những động vật nuôi trong nhà như: Chó, mèo, họa mi, lạc 
đà, ngựa, cừu v.v... quý vị nảo muốn tìm hiểu thêm thì xin tìm 
sách để nghiên cứu tiếp. Vì lẽ tôi không phải là nhà khoa học 
thực nghiệm về thú vật; nên không thể mô tả chỉ tiết hết được. 
Mong quý vị độc giả hoan hý cho điều này. 

Nước Úc có một vị thế rất đặc biệt đối với thế giới và có 
nhiều ưu điểm về thiên nhiên cũng như biển cả hơn các lục địa 
như Châu Âu, Châu Mỹ. Vì Úc Châu được bao bọc chung 
quanh bởi biển, còn bình nguyên thì những rừng cây bạt ngàn; 
nên đất liền và một phần biên được đưa vào phần “bảo vệ thiên 
nhiên”; những nơi như thế chim muông, thú vật và cây cỏ tự do 
tăng trưởng và tồn tại, không ai được quyền xâm phạm đến 
chúng. Năm 1879 một vùng thiên nhiên rộng lớn được bảo trì từ 
miền Nam Sydney đến Yellowstone-Nationalpark có diện tích 
rộng thứ 2 trên thế giới của khu Royal-Nationalpark nầy. Ở đó 
gồm 12% đất đai thuộc vùng nghiêm cắm khai thác, được bảo 
vệ chặt chẽ cho thiên nhiên phát triển. Có II vùng như thế được 
liệt kê vào di sản văn hóa của thế giới thì tại Úc có 3 vùng tiêu 
biểu. Đó là: Nationalpark thuộc núi Uluru-Kata-Tjuta (Trung 
Úc); vùng Great Barrier Reef (Vịnh san hô tại Cains) và Blue 
Mountains tại New South Wales. 


Còn về cây trái cũng có những rừng nho bạt ngàn của 
những người Đức di dân từ sau Đệ nhị thê chiên (1945) đên đây 
đê định cư, trông trọt và khai thác. Đa phân năm ở vùng 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 77 


Adelaide thuộc Nam Úc. Táo, Anh đảo, lê, mận v.v... những 
loại trái cây có gốc gác từ Âu Châu cũng rất được người Úc ưa 
chuộng. Kể từ khi người Việt có mặt tại xứ Úc từ năm 1975 đến 
nay, những nông trại trồng dưa leo, cà tím, hành Poireau, cải, 
đậu, bắp v.v... mọc lên nhan nhản khắp nơi. Từ miền Nam 
Sydney đến „Ä de NI: từ Brisbane đến Townsville hay 
Darwin... nơi nào cũng thấy những vườn rau xanh tươi của 
người Việt. Chính phủ khuyến khích những nông dân Việt Nam 
đến những vùng này để canh tác và cho lấy nước thiên nhiên 
dưới lòng đất dùng tưới cây; nên mặt đất trở nên xanh hơn, mà 
phần doanh thu, thuế má lại có lợi nhiều hơn là bỏ đất hoang 
phí, khiến cho cỏ dại mọc, chỉ làm mỗi cho cháy rừng, khi mùa 
khô đến. Thật là tiện lợi cho cả hai mặt. Thế nhưng người nông 
dân Việt không dừng lại ở đó mà họ tìm cách di cư lên vùng 
Darwin; nơi có khí hậu gần đường xích đạo, nằm ở phía Nam, 
có độ âm và nóng gân giông như Việt Nam, họ bắt đầu khai 
thác những vùng đồng bằng vốn khô cằn lâu nay để trồng 
những vườn xoài, mít, chôm chôm, long nhãn, xương rồng, 
thanh long v.v... quả là được mùa. Có những vườn xoải có cả 
hằng trăm mẫu, khi thu hoạch được cả hằng ngàn tấn, được xuất 
cảng sang Singapore hay các nước Á Châu lân cận. Những năm 
1979, 1980 khi tôi đến Úc lần đầu; ngay tại Brisbane thấy người 
Úc chưa biết ă ăn xoài; xoài trái nặng triĩu cả cây, đến chín mọng, 
chúng rụng xuống đất, chỉ có chim chóc tranh nhau thôi. Còn 
con người thì làm ngơ bỏ mặc; nhưng bây giờ sau mấy mươi 
năm ở Úc, người Việt Nam đã là những di dân Á Châu khai 
thác cũng như tiêu thụ loại sản phẩm nây và bây giờ người Úc 
cũng đồ xô đi mua xoài hay những loại trái cây khác được 
chuyên chở về Sydney hay những thành phố lớn khác để bán. 
Những chùm vải thiều, những trái thanh long đỏ mọng và ngay 
cả sầu riêng cũng được trồng, thu hoạch tại xứ Darwin nữa. Nên 
đây sẽ là vùng đất hứa cho những ai muốn canh tác, trồng trọt 


78 Thích Như Điển 


rau quả Á Châu tại xứ Úc vậy. Gần đây người Trung Hoa di 
dân qua Úc không ít và họ đã chọn nghề nông để sinh sống và 
phát triển. Từ đây, người Việt Nam đã có đối tượng để cạnh 
tranh sinh tồn cũng như phát triển; chứ trước đây Úc hầu như 
chưa có đối thủ thuộc lãnh vực trái cây Á Châu này. 


Tại phi trường quốc tế Sydney và những phi trường quốc 
tế khác của Úc, đều có ghi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau dán 
khắp đó đây, trước khi hành khách trình Passport cho nhân viên 
đóng dấu nhập cảnh là: “Không được mang trái cây vào Úc”. 
Nếu ai lỡ quên hoặc có tình quên thì sẽ bị loại chó nghiệp vụ tại 
phi trường đánh hơi phát hiện; lúc â ây sẽ bị phạt; đôi khi cả hằng 
mấy trăm đô la Úc. Thế mà cây hay hạt giỗng ở đâu mà người 
Việt Nam của chúng ta mang được vào đây như vậy? quả là 
điều khó hiểu vô cùng. Khi đã trồng trọt được tại Úc rồi, chúng 
thuộc loại rau quả nội địa, không bị kiểm dịch gắt gao như rau 
quả nhập cảng; cho nên người nông dân tại đây đã thở phảào nhẹ 
nhõm không còn lo sợ gì nữa. 


Tôi nhớ có lần đã ghé thăm vườn nhãn, vườn trầu, vườn 
mít, vườn bưởi của người Việt mình trồng tại Florida để cung 
cấp cây trái cho người Việt trong Tiểu Bang, ngay cả Canada 
hay California nữa; nên giá thành rẤt rẻ so với giá nhập từ ngoại 
quôc vảo. Nếu giá thành một kí-lô gram mảng cầu hay mít, 
chuối cau tại Âu Châu vào mùa Đông là 12 USD thì ở Mỹ hay 
ở Úc người tiêu thụ chỉ trả một phần hai hay một phần ba giá 
thành của Âu Châu, mà người tiêu thụ lại được những cây trái 
tươi ngon, không thua gì những trái cây xuất xứ từ Á Châu 
mấy. Mới chỉ một thế hệ và đang bước qua thế hệ thứ hai thôi; 
những người Việt đã thành công rực rỡ ở mọi phương diện tại 
Mỹ và Úc như vậy, thì nay mai thị trường trái cây đó, biết đâu 
cũng có thể tái nhập cảng về lại Thái Lan, Việt Nam, Trung 
Quốc hay Nhật Bản; vốn là những xứ rất cần tiêu thụ cây trái 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 79 


nguyên chất, không bị tiêm kích thích tố hóa học cho trái cây 
đẹp hơn, tươi hơn, sớm chín hơn, để bắt mắt người mua. Thế 
nhưng những loại thực phâm như thế, khiến cho khách hàng 
cũng phải nghi ngờ không dám đụng đến. Từ điểm nầy của 
nông nghiệp, chúng ta có thể nghĩ xa hơn cho những phạm trủ 
khác như: Khoa học, kỹ thuật, giáo dục, tôn giáo, âm thực v.v.. 
nếu ở ngoại quốc người Việt thực hiện với độ tin cậy cao, thì có 
ngày sẽ được tái nhập cảng vào lại quê hương mình, mà vốn nơi 
đó đã sinh ra cũng như nuôi ta khôn lớn cho đến ngày từ bỏ quê 
mẹ ra đi để tìm hai chữ “Tự Do” cho cuộc sông. “Niềm hy vọng 
thì không bao giờ tốn kém” nói như câu tục ngữ Đức nói vậy, 
thì chúng ta chắc chắn sẽ có một ngày như thế. 


Nhìn những líp trầu trồng thắng tắp tại Florida, chúng cho 
ra rất nhiều lá xanh non mượt và trầu ở đây phải hái bằng máy, 
chứ không thể hái bằng tay; tôi có ý nghi ngờ và hỏi người làm 
vườn rằng: “Mẫy bà cụ Việt Nam sang Mỹ vẫn còn dùng trầu 
sao?” - Thưa! “Đó là số tiêu thụ nhỏ. Đa phần là bán cho người 
Ấn Độ đang sinh sống tại đây!”. Tôi “ð” lên như một triết lý 
vừa được khám phá. Hóa ra người Ấn Độ cũng như người 
mình, dầu đi hay ở đâu cũng không bỏ những phong tục, tập 
quán cũ; trong đó có tập quán ăn trâu. Ở Việt Nam hay ở ngoại 
quốc ngày nay, người đàn ông ít ăn trầu, hình như hình ảnh nầy 
hoàn toàn không còn nữa; nhưng ở Ấn Độ hay người Ấn Độ ở 
Mỹ ngày nay người đàn ông, đa phần vẫn ăn trầu. Việt Nam 
mình nói: “Miếng trầu là đầu câu chuyện” của các ông các bà 
ngày xưa. Thế mà ngảy nay ở xứ văn minh như Hoa Kỳ vẫn 
còn gìn giữ những phong tục ngoại lai như thế. Tôi viết điều 
nây không liên quan đến Úc; nhưng tôi muốn mách bảo với 
những người nông dân Việt Nam tại Úc, có thể bắt chước người 
Việt tại Florida trồng trầu, để rồi chỉ một, hai thế hệ thôi, tại 
Darwin Úc Châu, người Việt sẽ có những vườn trầu xanh tươi 


80 Thích Như Điển 


như người Việt trồng tại Florida vậy. Có thể lúc ấy ít còn bà cụ 
người Việt Nam nào còn ăn trầu nữa trong hơn 300.000 người 
Việt Nam hiện sinh sống tại xứ Úc tiêu dùng; nhưng đa phần 
người Ấn Độ sẽ tiêu thụ cho nông dân Việt tại Úc, thì đây chỉ là 
một hiến kế nhỏ thôi, để ai đó chưa nghĩ đến thì cũng nên thử 
nghiệm xem sao. 


Vào ngày § tháng 8 năm 2011, chính quyền liên bang Úc 
có số thống kê chính xác về dân sỐ Hiệu đang sinh sống tại nước 
Úc là: 21.507.717 (hai mươi mốt triệu năm trăm lẻ bảy ngàn 
bảy trăm mười bảy) người. Với dân số như vậy họ chưa bằng 
một phần mười của Hoa Kỷ và chưa băng một phần ba của Việt 
Nam; nhưng diện tích đất đai trồng trọt cũng như sinh sông của 
Úc lớn hơn 23 lần so với nước Việt Nam trong hiện tại. Hầu hết 
những người đến sinh sống ở Úc đều là những người di dân từ 
các nước khác. Có 92% là người đến từ Âu Châu; 7% là người 
gốc Á Châu. Dĩ nhiên trong đó có người ty nạn Việt Nam, 
người Trung Hoa và người Thái v.v... Trong họ cũng có độ 
2,4% là người có xuất xứ từ Ấn Độ. Có 15% người da trăng 
thuộc thành phân của người Anh hay người Ái Nhĩ Lan. Trong 
đó có người Ý (916.121 người); người Đức (898.674 người); 
người Hy Lạp (378.270 người); người Ba Lan (170.354 người); 
người Kroatien (126.270 người); người Mazedonien (93.570 
người) và người Serbien (69.544 người). Họ sông chung với 
Thổ Dân ở đây vốn đóng vai trò là một dân tộc thiểu số. 


Dân số Đức chính thức sống ở Úc là §98.674 người và 
ngày nay hầu như họ đã nhập quôc tịch Úc; nhưng nói rõ hơn 
có đến 1,3 triệu người Úc có xuất xứ từ Đức hay biết nói tiếng 
Đức như Ba Lan và các xứ Đông Âu v.v.... Tôi đã có địp đi 
thăm những làng làm rượu nho của Đức tại Adelaide. Tôi rất 
vui khi đến đây, vì thấy các bảng quảng cáo đều viết bằng tiếng 
Đức; nhưng khi vào những nơi này dùng tiếng Đức đề hỏi thăm, 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 81 


thì những cô, cậu bán hàng trẻ lắc đầu lia lịa và chỉ trả lời bằng 
tiếng Anh và họ chỉ cho cha mẹ họ tiếp tôi. Rõ ràng là một điều 
nghịch lý; trong khi tôi là người Á Châu mà biết nói tiếng Đức; 
còn họ hình dáng trông như người Đức tóc vàng, da trắng, mũi 
cao, mà chẳng nói được tiếng Đức nào, ngoại trừ hai tiếng cảm 
ơn. Nói và viết đến đây, tôi thầm nghĩ đến thân phận của những 
trẻ em Việt Nam sinh ra tại ngoại quốc từ 1975 đến nay, đa 
phần chúng sinh ra tại ngoại quốc, lớn lên học trường của các 
địa phương nơi chúng sinh ra; trong khi đó tiếng mẹ đẻ ít được 
dùng và được học tại nhà; nên bây giờ tiếng địa phương sở tại 
thay cho tiếng mẹ đẻ. Điều nầy buồn hay vui; lo hay phản đối 
thì nhơn duyên nó là vậy, hãy để như thế để cho “lá rụng về 
cội” như lâu nay ông bả mình vẫn hay nói, chắc cũng không sai 
quy luật của tự nhiên là mấy. Đối với những người di dân đến 
Úc như Pakistan, Tích Lan, Ấn Độ sinh sống tại Úc họ dùng 
tiếng Anh hay tiếng Anh của Úc mà tại đây có đến 79% dân 
chúng đang dùng để giao dịch hằng ngày. Có độ 2% số người 
nói tiếng Hoa và tiếng Ý. 


Từ năm 1960 số người di dân từ Âu Châu ngừng lại, đặc 
biệt chính phủ Úc thâu nhận những người gốc Á Châu. Từ năm 
1990 trở lại đây trung bình mỗi năm có 1,4% số di dân tính trên 
dân số hiện tại được di dân vào Úc. Hơn một phần tư dân số Úc 
không phải là những người sinh ra tại đây. Số sinh trung bình 
của mỗi gia đình là 1,§ người con. Điều ấy có nghĩa là mỗi gia 
đình có dưới 2 người con. Nam giới có tuổi thọ trung bình là 75 
và nữ giới có tuôi thọ là 81. Theo tổ chức WHO (World Healthe 
Organisation) vào năm 1999 thống kê cho thấy thì người Thổ 
Dân có tuổi thọ ít hơn 20 năm so với những người định cư và 
có 4,7 phần 1.000 trẻ sơ sinh bị chết lúc mới vừa lọt lòng mẹ. 
Có đến 92% dân số Úc sống tại thành thị hay những trung tâm 


82 Thích Như Điển 


lớn ở các vịnh phía Đông Nam; trong khi đó ở trung tâm của 
nước Uc hâu như không có ai cư ngụ tại đó. 


ĐI trên máy bay từ Singapore hay Bangkok, hay Kuala 
Lumpur qua Sydney thấy trong máy bay hơn 90% là người da 
trăng. Lẽ ra người da vàng tóc đen đông hơn mới phải, vì lục 
địa Úc nằm gần Á Châu hơn. Thế nhưng người Á Châu đến sau 
người Âu Châu, đặc biệt là người Anh; họ vốn là những tù nhân 
từ Anh Quốc được đưa sang đây và sau nầy nước Úc trở thành 
cứ địa của họ. Điều này rất đúng với câu tục ngữ của Đức là: 
“Wer kommt zuerst, mail zuerst”; có nghĩa là: “AI đến trước, 
người ấy sẽ vẽ trước”. Người Anh, người Ý, người Tây Ban 
Nha, người Hòa Lan, người Pháp vôn là những dân tộc sông 
gần bờ biển; nên ngành hàng hải của họ phát triển rất sớm. Họ 
đóng thuyền để đi thám hiểm ở những vùng đất xa xôi. Do vậy 
mà họ có cơ duyên sớm hơn những người Á Châu khác là vậy. 

Mới đầu nhìn những ngôi nhà của người Úc, tôi thấy hơi 
lạ, vì nó không giống những ngôi nhà của người Đức hay người 
Pháp được xây vào thời kỳ Trung Cổ, mà nhà của người Úc xây 
thấp hơn, vả lại kiểu mẫu cũng khác, so với các nước Trung Âu. 
Sau nầy khi qua Anh, lúc ây tôi mới rõ là những nhà ở Úc, họ 
xây giông hệt như nhà cửa tại Anh. Bởi lẽ họ mang tất cả nền 
văn hóa của mẫu quốc vào đây; nên mới có kết quả như vậy. 
Lúc ấy tôi nghĩ: Đi Úc làm gì cho xa, qua Anh gần Đức, ta cũng 
có thể biết phần nảo về văn hóa của dân tộc nây rồi. Trong vô 
hình chung, hầu như tất cả các nước đi tìm thuộc địa để chiếm 
cứ hoặc giả để di dân v.v... thì đầu tiên là những thê hình văn 
hóa phải được cấy trồng tại các xứ bị chiếm đóng ấy; trong đó 
có vấn đề văn hóa của ngôn ngữ, kiến trúc, tôn giáo, âm thực 

.. Do vậy khi người Pháp có mặt tại Đông Dương và chiếm 
Đông Dương (Việt, Miên, Lào) làm thuộc địa từ những năm 
1868 đến 1954; người Pháp đã cho xây dựng nhà cửa, nhà thờ, 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 83 


bưu điện của họ tại Sài Gòn hay Hà Nội, đâu có khác gì nhà thờ 
và những khu biệt thự tại Paris, Pháp quốc. Cho nên nhiều du 
khách Nhật Bản gọi Sài Gòn là thành phố Paris thu nhỏ cũng 
không sai mấy với ý nghĩa bên trên. 

Người bản địa cũng còn được gọi là Thổ Dân; họ sống tại 
Úc trước khi người Âu Châu đến. Theo tài liệu khảo sát 
Wikipedia viết băng tiếng Đức về nước Úc năm 2014 thì những 
người Úc đầu tiên là những người từ Torres-Strait-Insulanern 
đến sông chung với dân địa phương giữa Queensland và Papua- 
Neuguinea. Trước khi người Âu Châu đến thì trên lục địa Úc 
Châu này họ đã có khoảng 300.000 đến một triệu người rồi. Họ 
không phải là một dân tộc thuần chủng và thuộc về nhiều bộ tộc 
văn hóa khác nhau và nói đến 200 ngôn ngữ, bên cạnh ngôn 
ngữ của Úc và Melanesischen. Hoàng gia Anh giải thích răng: 
Úc Châu là một Terra Nullius (vùng đất không người); nơi ây 
không phải để sinh sống mà là để dự trữ. Cho nên người Thổ 
Dân vẫn gọi là đất đai của họ. Bắt đầu từ năm 1965 Thổ Dân đã 
có quyền được bầu cử tại quốc gia này. Vào năm 1972 những 
người Thổ Dân đã dựng lều trước Quốc Hội cũ tại Canberra để 
đòi hỏi quyền lợi của họ đối với chính quyền đương thời. Năm 
1992 Mabo-Urteil đã hiệu đính lại “đất không người ở” tại Úc 
và cho người Thổ Dân cũng như người Torres-Strait-Insulaner 
có nhiều cơ hội và quyền lợi hơn đối với đất nước này. Thế 
nhưng, dầu cho bản điều ước thay đổi đã được ký kết, mả quyền 
lợi của họ về bảo hiểm sức khỏe, thất nghiệp, tỷ lệ phạm tội 
v.v... vẫn còn là thành phần thứ hai trong dân chúng. 


Khoảng giữa năm 1900 đến 1972 theo một chương trình 
của chính phủ, khoảng 35.000 trẻ em người Thổ Dân bị cưỡng 
bức rời khỏi gia đình và tập trung vảo sống tại những cơ quan 
mà chính phủ xây dựng cũng như cho làm con nuôi, cốt làm 
mắt đi nguồn gốc vả những thế hệ kế tiếp. Chương trình này đã 


84 Thích Như Điển 


bị gặp rắc rối và vẫn đề nhân quyên phải được bảo vệ; nên năm 
1995 Mabo-Prozesses được chính thức công khai điều tra. Vào 
ngày 26.5.1997 kết quả của chương trình nầy đã được tường 
thuật đầy đủ với nhan đề tiếng Anh là: “Bringing Them Home — 
Report of the National Inqurry 1nto the Separation of Aboriginal 
and Torres Strait Islander Children from Thetr Families”; nghĩa 
là: “Hãy mang những trẻ em trả lại cho cha mẹ chúng - Bản 
tường trình cuộc chất vấn thuộc quốc gia nhắm đến sự phân ly 
người Thổ Dân và người đảo Torres Strait về con cái đối với 
gia đình của chúng”. Kế từ ngày hôm ấy (ngày xin lỗi), hăng 
năm đến ngày 26 tháng 5 là ngày Sorry Day của cả quộc gia Úc 
Châu và họ được tự do tụ tập cho ngày được hóa giải nây. 


Hầu hết các xứ Âu Châu như: Anh, Pháp, Hòa Lan, Tây 
Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Đức v.v... khi đi chiếm các thuộc địa 
ở các Châu Phi, Châu Á hay ngay cả Mỹ và Úc Châu, họ muốn 
đặt nền móng cai trị lâu dài tại các xứ họ chiếm đóng được, mà 
văn hóa, ngôn ngữ, thương mại vẫn là ưu tiên hàng đầu. Do vậy 
họ thay thế ngôn ngữ địa phương bằng ngôn ngữ của nước 
thuộc địa và bắt dân tộc sở tại ấy phải theo. Nếu không tuân 
hành, thì họ sẽ chia ra để trị, như trường hợp Việt Nam chúng ta 
dưới thời Pháp thuộc, họ đã chia đất nước Việt Nam ra làm 3 
kỳ. Bắc Kỳ thuộc sự bảo hộ của chính quyền Pháp; Trung Kỳ 
thuộc vua chúa nhà Nguyễn cai trị và Nam Kỳ thuộc Pháp hoàn 
toàn. Có như vậy họ mới đỡ lo các mối họa nội loạn của các 
phong trào yêu nước. Từ đó chiến tranh đệ nhất (1914- 1918) và 
chiến tranh đệ nhị (1939-1945) mới xảy ra khắp nơi tại Âu, Á, 
Phi; khiến cho mấy triệu người chết và sau đó nạn Cộng sản tại 
Nga, Trung Hoa, Việt Nam, Hàn quốc, Cuba v.v... đã có rất 
nhiều người chết oan cũng chỉ vì lý tưởng tự do và những người 
nầy họ chỉ muốn tranh đấu cho sự độc lập, công bằng cho tô 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 85 


quốc họ. Tại Úc cũng thế, nếu không nhờ những người Thổ 
Dân biết đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình, thì đã không có 
những đạo luật đối xử công bằng và quyền bầu cử cũng như 
ứng cử. Nếu không có những người hiểu biết lập nên những Ủy 
ban để điều tra, thì ngày 26 tháng 5 năm 1997 đã không thê xảy 
ra. Nhờ vậy mà ngày nây môi năm đối với Thổ Dân tại Úc là 
một ngày lịch sử nôi bật đáng ghi nhớ. 


Nhìn lại lịch sử và thẩm định lại giá trị nhân bản của các 
nước đi chiếm các nước khác làm thuộc địa kế cả Anh và Pháp, 
thì Anh quốc còn khả dĩ tôn trọng một số điều khoản mà các 
hiệp ước đã ký kết trước đây như trả lại Macao, Hồng Kông cho 
Trung Quốc; hoặc giả trao quyền dân sự cho người Thổ Dân ở 
Úc vào năm 1997 v.v... thì đây là những quyết định khôn 
ngoan của Hoàng gia Anh; nêu không thực hiện được những 
nhu cầu căn bản như thế thì vị trí của nước Anh trong Comnon 
Wealth hay trên chính trường thế giới sẽ không còn đứng vững 
nữa. 


Vào năm 2001 theo thống kê chính thức của chính phủ Úc 
thì có tổng cộng là 410.000 Thổ Dân; điều ấy có nghĩa là chiếm 
2,4% dân số Úc. Có 29% sống tại New South Wales, 27% sinh 
sống tại Queensland, 14 sông tại miền Tây nước Úc; 13% họ 
sinh sống ở vùng lãnh thổ phía Bắc. Những vùng lãnh thổ còn 
lại người dân chiếm khoảng 29%, miền Nam Úc và Tiểu Bang 
Victoria chỉ có một phần nhỏ Thổ Dân sống tại những nơi này. 
Những người Thổ Dân ngày nay không còn sống rời rạc trong 
những rừng núi nguyên thủy như ngày xưa nữa như hăng ngàn 
năm về trước, mà họ sống đa phần tại thành phố chiếm 70% số 
người đã nêu trên. Đây là kết quả điều tra của “Department of 
Immigration and Multicultural and Indigenous Affarrs” (Bộ Di 
Trú và đa văn hóa cũng như kỹ nghệ sự vụ”. 


86 Thích Như Điển 


Người Thổ Dân đã có mặt tại lục địa Úc Châu này ít nhất 
là 50.000 hoặc 60.000 năm, trước khi người Âu Châu đến. Mặc 
dù lục địa nầy tách biệt với các nơi khác, nhưng những Thổ 
Dân Úc đã có liên hệ với những nền văn hóa khác. Cho đến khi 
chiếc cầu văn hóa được bắt qua từ xứ Neuguinea khoảng 6.000 
năm trước, thì Thổ Dân tại đây đã có sự trao đổi giữa 
Neuguinea và miền Bắc của Úc Châu. Trước đây chừng 4.230 
năm đã có cuộc di cư từ miền Nam Ân Độ đến sông chung với 
Thổ Dân tại Úc. Thời kỳ nầy việc trồng trọt, canh tác cũng đã 
bắt đầu thay đổi và những dụng cụ bằng đồ đá đã xuất hiện, trao 
đổi và giới thiệu ở vùng Dingo. Sau đó, khoảng 1.000 năm 
trước, có người từ đảo Torres Strait, qua những thương gia tàu 
thủy người Melanesische, họ đã có sự liên hệ với Thổ Dân, đặc 
biệt là sự sống chung với những Thổ Dân miền Bắc Úc. Ngay 
cả những thương gia người Hoa, người Ấn Độ hay những người 
dân Nam Dương v.v... cũng đã đến những vùng vịnh của Úc để 
buôn bán, làm ăn cả hàng mấy trăm năm trước đây. Ảnh hưởng 
văn hóa của những người ở xa đến này về đồ đá cũng như đồ da 
thuộc đối với Thổ Dân tại Úc rất rõ ràng. 

Những người Âu Châu đầu tiên đặt chân đến xứ Úc vào 
thế kỷ thứ 16 là Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, đặc biệt là 
người Hòa Lan, đã đến những vùng vịnh của Úc rồi tiến dần 
vào đất liền. Người khám phá đầu tiên ra nước Úc là ông 
Willem Jansz người Hòa Lan vào năm 1606 và Kap-York- 
Halbinsel là địa điểm đầu tiên được phát hiện. Vào năm 1616 
Dirk Hartog đã đến vịnh miền Tây Úc và nay gọi là đảo Dirk 
Hartog. Năm 1619 có Frederick de Houtman qua một chuyên đi 
nghiên cứu đã thám hiểm dọc theo vùng vịnh này; nên được gọi 
tên là: Houtman Abrolhos. Đến năm 1629 thì có chiếc thương 
thuyền Batavia của Hòa Lan đến miền Đông nơi có Thổ Dân ở 
với Thuyền trưởng FranCois Pelsaert. Cũng giống như Hartog 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 87 


vào năm 1696 Willem de Vlamingh và 1699 William Dampier 
đã tiếp tục tiếp cận phát hiện ra những vùng nằm sâu tại miền 
Tây Úc. Hai người Sau cùng nầy cũng đã vẽ nên họa đồ của 
vùng Vịnh và sau nây Dampter gọi là Sharh Bay. 


Những chiếc tàu cũng như những thuyền trưởng đầu tiên 
của Hòa Lan đã khám phá ra vùng đất này, rất có ý nghĩa; 
nhưng vì đất đai của những vùng vịnh ở phía Tây khô căn, 
không trồng trọt được gì cả, nên họ không còn thích thú ở đây 
nữa; nên vào năm 1642 những người Hòa Lan đã nghiên cứu 
thêm những vùng khác thích hợp hơn. Từ đó, những người Hòa 
Lan như Abel Tasma von Mauritius đã di chuyển từ miền Nam 
qua miền Đông. Chính ông là người đã thất bại hoàn toàn trên 
lục địa của nước Úc và ông cũng là người đã tìm ra đảo 
Tasmania. Vào năm 1644 Tasman đã đặt cho danh hiệu đảo nầy 
là “Tân Hòa Lan”. Cho đến năm 1824 vẫn còn dùng đến tên 
nây, rồi thì người Anh đã dùng tên Tasmania từ đó đến nay. 


Vào năm 1688 nhà hàng hải người Anh tên là William 
Dampier lần đầu tiên cập bến King Sound ở cửa sông Fritzroy 
trên vịnh phía Bắc của Úc, đến năm 1699 ông đã phát hiện ra 
những địa điểm của phía Tây Úc Châu. Cả hai lần du hành và 
hải hành Dampier đã thực hiện xong công việc của mình về 
việc mô tả để vẽ nên những chim thú, hoa lá và dân cư sống 
trên những vùng vịnh mà ông ta đã đi qua. Người Tây Phương 
vẫn chưa dừng lại tại đây và họ tiếp tục thêm những trinh sát 
mới cũng như sắp đặt chủ nghĩa thực dân tại xứ Úc. 


Ở đây cũng nên ghi lại những người đầu tiên đến Úc như 
sau: 


1ó06  Willem J]ansz 
1606  Luiz Váez de Torres 


88 Thích Như Điển 


116 Dirk Hartog 

1619 Frederick de Houtman 
1644 Abel Tasman 

1696 Willem de Vlamingh 
1699 William Dampler 


Họ đa phân là những người Hòa Lan và lúc ấy việc thăm 
viếng lục địa nây chỉ có tính cách khám phá. Còn việc chính 
thức tạo ra miền đất này như của thực dân bắt đầu từ: 


1770 James Cook 
1797-1799 George Bass 
1801-1803 Mathew Flinders 


Vào ngày 28 tháng 4 năm 1770 Thuyền trưởng James 
Cook chính thức đã cập bến vào Vịnh miền Đông của Úc. Ông 
ta đã chính thức vẽ họa đồ và dùng vùng New South Wales làm 
trụ sở của Hoàng gia Anh, như là hình thức của thực dân địa 
người Ảnh có mặt tại đây. Ông ta cũng đã cho biết thêm về 
chuyên lữ hành là qua sự chuyên hướng của sao mai, vào ngày 
3 tháng 6 năm 1769 từ Tahiti ông quan sát qua ống kính bí mật 
nằm phía Nam độ 40 ở biến thì ông đã phát hiện ra lục địa nầy. 
Sau khi nước Mỹ đã được độc lập, người Anh tìm cách mới hơn 
cho những thuộc địa của mình. Do vậy mục đích ây đã được cải 
tổ bằng thuyền bè để chiếm cứ Úc Châu làm thuộc địa. Ngày 
26.1.1788 chiếc tàu thứ nhất trong 11 chiếc của Arthur Phillip 
đã cập cảng Port Jackson gọi là: First Fleet và nơi đến đầu tiên 
được gọi là Sydney, để ghi lại tên tuổi của Bộ Trưởng Nội Vụ 
của Anh lúc bấy giờ là Lord Sydney. Cho đến năm 1868 đã có 
160.000 tủ nhân từ Anh quốc được dẫn độ về đây. Từ năm 1801 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 89 


đến năm 1803 nhà hàng hải Matthew Flinders lần đầu tiên đã vẽ 
hoàn thành lục địa Uc Châu nây. 


Nhìn lại lịch sử Việt Nam ở vảo thời điểm này, chúng ta 
thấy được gì? Họ, những người Âu Châu có một mục đích 
giống nhau là đi tìm đất đai ở khắp các châu Mỹ, Á, ỨC; Phi để 
khai thác vàng bạc, kim cương, sau đó tiến đến vấn đề chủ 
nghĩa thực dân, có nghĩa là chủ nghĩa xâm lược từng phần, rồi 
chiếm trọn, cho đến khi nào các dân tộc bị trị ẫy nôi lên giành 
lại chủ quyền của quốc gia và sự độc lập của dân tộc. Lúc ây họ 
mới chịu nhượng bộ. Đó là nguyên tắc chung của những chủ 
nghĩa thực dân Âu Châu kê từ thê kỷ thứ 16 cho đến nay. Ở đây 
chỉ giới hạn nước Việt Nam và so sánh với một số nước lân cận 
để chúng ta thấy rõ được đâu là nguyên nhân mà các nước nhỏ 
phải chịu thống trị của các nước Âu Châu. Thuở ấy, từ thế kỷ 
thứ 16 đến 18 các nhà truyền giáo Âu Châu đã có mặt ở Nhật 
Bản, Việt Nam, Ấn Độ v.v... nhưng đến 1868 thì vua Minh Trị 
(MeljJi) có chính sách cởi mở, đón nhận các giá trị phương Tây 
vào nước Nhật và người Nhật đã rõ biết được phải đối xử như 
thế nào đối với các nền văn hóa Âu Châu. Do vậy mà họ không 
bị thực dân Âu Châu nào xâm chiếm. Có thể đây là một trong 
nhiều lý do thôi. Tôi chỉ thử nêu ra một ví dụ như vậy. Người 
Thái Lan ở sát nách nước Việt Nam; nhưng từ vua chúa đến 
toàn dân đều có niềm tin mãnh liệt vào Phật Giáo; nên không có 
tôn giáo nào có thê xen lắn vào quốc gia này, ngay cả ngày nay 
cũng vậy. Do vậy Âu Châu phải kiêng đè. Trong khi đó vào 
cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ 19 đất nước chúng ta bị phân 
tranh và chia đôi lãnh thổ ở sông Gianh. Miền Ngoài do vua Lê 
chúa Trịnh cai quản trị vì và bị lệ thuộc Trung Quốc. Đàng 
Trong do chúa Nguyễn và Tây Sơn tung hoành ngang dọc, thì 
đây là cơ hội để người Pháp nhảy vào Việt Nam và Đông 


90 Thích Như Điển 


Dương. Khi nội bộ yêu, thì người ngoài có thê lợi dụng thê nây 
đề tân công vào mọi mặt của một dân tộc. 


Nước Ức ở thời điểm nầy cũng không khác gì các nước Á 
Châu mây. Tuy lúc â ấy chưa có chính quyền nảo cai trị, vì người 
Thổ Dân chỉ sống theo từng bộ tộc riêng lẻ và khi người Tây 
Phương đến, họ chỉ ngơ ngác đứng nhìn, trong khi vũ khí rất 
thô sơ, cốt cho việc săn băn để nuôi thân; chứ ít ai nghĩ về việc 
chiến tranh mà phòng thủ. Cho nên những người Hòa Lan, 
Pháp, Ý, Tây Ban Nha và người Anh đến Úc vào cuối thế kỷ 
thứ 18 như là đi vào nhà hoang, chăng có ai cai trị và không ai 
có quyên đại diện để nói lên tiếng nói của người Thổ Dân cả, và 
việc ấy hắn là nguyên nhân chính dẫn đến thuộc Anh trong từng 
giai đoạn, mãi cho đến bây giờ. 


Năm 1792 một chiếc tàu buôn của người Pháp cập bến 
đảo Tasmania đề thám hiểm vùng đất nây. Với lý do đó cho nên 
người Anh quyết định gấp rút trong điều kiện có thể, thành lập 
chủ nghĩa thực dân tại đây. Vào năm 1803 họ kiến tạo con sông 
Risdon Cove ở Derwent; một năm sau xây cảng Hobart Town. 
Cả cảng ở sông Derwent và Gorge Town đều nằm cạnh sông 
Tamar. Đến năm 1813 Gregory Blaxland, William Lawson và 
William Charles Wentworth đi ngang qua dãy Blue Mountains 
và đã trải qua cả miền Tây rồi. Cho đến năm 1825 mới được 
giải thích đây là vùng đất thuộc địa của Van-Diemen thuở ấy. 
Năm 1824 những tù nhân cập cảng sông Brisbane. Với vị trí 
yên ồn nầy đã nâng cao tính cách thực dân tại đây và từ đó có 
rất nhiều cuộc di cư tự do vào phía Bắc Úc; cho đến năm 1842 
thì hoàn toàn đã trở thành thuộc địa. Năm 1859 cả Queensland 
cho đến vùng New South Wales được tranh đấu để trở thành 
thuộc địa độc lập. 


Vào năm 1835 những thương nhân đã thương lượng qua 
mua bán 240.000 mẫu đât với người Thổ Dân cho tới tận 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 91 


Melbourne và thành lập cảng Port Phillip. Mặc dầu sự mua bán 
nây không chính thức, nhưng cũng đã làm cho chính quyền 
thực dân chống lại sự nôi dậy của dân chúng. Do vậy mà phải 
trả lại đất nầy chính thức cho thực dân. Đến năm 1851 thì chính 
sách thực dân mới của Victorla đã sát nhập cả New South 
Wales vào. Thực dân mới ở New South Wales đã thâu nhận 
thêm phần đất ở miền Đông của lục địa này; chỉ một phần ba ở 
phía Tây thuộc về Neuholland, không ảnh hưởng tới người 
Anh. Để tạo nên sự nguy hiểm trong chính sách thực dân ở 
miền Tây Úc Châu của người Pháp, thì năm 1827 người Anh đã 
tạo ra con sông Swan cho thuộc địa ở đây. Chủ nghĩa thực dân 
nây xây dựng con sông Swan Colony là nguyên nhân chính. 
Miền Tây Úc được thiết lập ở Perth vào năm 1829. Mặc dầu ở 
đây chăng có một tù nhân nào được gởi đến; nhưng những 
người di dân tự do vào năm 1850 đã đòi hỏi ngưng sự thực hiện 
ở đó để thành lập những lực lượng thợ thuyền rẻ hơn do chủ 
nghĩa thực dân mới chủ trương. 


Dẫu sao đi nữa thì miền Nam Úc được hoạch định cho 
một chủ nghĩa thực dân không có tù nhân; nhưng trên những 
chuyến tàu ”Systematischen Kolonisierung” đã có chương trình 
của Edward Gibbon Wakefield đã bán đi đất này rồi; để thoát ra 
khỏi sự liên hệ kia mà người di cư tự do mang đến cho thực dân 
ở đây. Năm 1836 Adelaide được hình thành và cũng chính 
trong nắm nầy miền Nam Úc chính thức là một Tỉnh của Anh 
Quốc. Từ thời điểm nầy đã có sự xung đột . giữa người di dân và 
Thổ Dân và đã trở thành phức tạp có sự giết hại lẫn nhau. 


Vào ngày 22 tháng 8 năm 185] Victoria Gold được tìm ra 
ở vùng Đông Bắc của Melbourne mà theo lịch sử Úc vùng nầy 
đã hết vàng ở những năm sau đó. Vào khoảng tháng 1l năm 
1854 những người thợ mỏ ở Ballarat đã nỗi kết với mặt trận tại 
Eureka — Stockade. Những người trong mặt trận này đòi hỏi sửa 


92 Thích Như Điển 


đổi dân chủ và cuối cùng vào ngày 3 tháng 12 năm 1854 họ đã 
bị lính Anh cũng như cảnh sát địa phương tiêu diệt. Từ đó mọi 
người đều tự do đi đến Úc và vì đất nước nầy không thê chỉ để 
làm thuộc địa cho những tù nhân mãi, nên con đường đi đến 
một chủ nghĩa dân tộc được hình thành. 


Giữa năm 1855 đến 1890 nhận từ “Responsible 
Governmenf” (chính quyền trách nhiệm) cũng như Hoàng gia 
Anh một đặc quyền độc lập rất lớn lao. Tuy nhiên London vẫn 
còn kiểm soát nền ngoại giao quân sự và thương mại của Úc. 


Sau cuộc đình công rất lớn của những người chăn cừu vào 
năm 1898 gọi là “Waltzing Matilda” , Cuối cùng quốc ca của Úc 
Châu hình thành và chính quyền thực dân đã bắt đầu công nhận 
Úc là một quốc gia độc lập. 


Vào ngày 1 tháng 1 năm 1901 chính quyền thực dân đã 
chính thức hình thành một Commonwealth of Australia. Đầu 
tiên thủ đô của Úc lập tại Melbourne và vào ngày 26 tháng 9 
năm 1907 Liên Bang Úc Châu chính thức trở thành thể chế Dân 
Chủ và độc lập từ mẫu quốc Anh. Đến năm 1911 thủ đô của Úc 
được đời về vùng lãnh thổ và lấy Canberra làm thủ đô. 
Melbourne vẫn tiếp tục là thủ đô cho đến năm 1927 trong khi 
Canberra đang xây dựng. Cùng với vùng lãnh thổ phía Bắc 
được thành lập năm 1863, đặc khu Nam Úc cũng nhập chung 
vào Commonwealth (Liên Hiệp Anh). 


Với thê chế Westminster vào năm 193] của để quốc Anh 
độc lập; nhưng Quôc hội Uc mãi đên năm 1942 mới hình thành. 
Người Anh thất bại ở Á Châu vào năm 1942, đặc biệt là 
việc mất Singapore và do sự đe dọa của Nhật Bản về quân sự; 


nên từ năm 1942 trở đi Úc Châu được xem là một lục địa đối 
với người Âu Châu. Úc đã liên hiệp với Mỹ để trở thành một 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 93 


lực lượng đồng minh mạnh và năm 1951 họ đã ở trong hiệp ước 
ANZUS với nhau. 


Sau đệ nhị thế chiến (1945) vì lý do chính trị, có nhiều 
người Âu Châu và cả Á Châu tìm cách di dân đến Úc; nên trong 
một thời gian ngăn, vị thế của nước Úc đã thay đổi ở nhiều lãnh 
vực, ngay cả kinh tế cũng vậy. 


Năm 1986 Hoàng gia Anh đã công nhận Hiến Pháp của 
l8 Vào năm 1988 cả 200 ngày trong năm nây những người di 
cư đa trắng đã ăn mừng, có cả những người Thổ Dân theo cùng. 
Năm 1999 toàn dân trưng câu dân ý với 554 phần trăm chống 
lại đảng Republik (Cộng Hòa) vì họ vẫn muốn giữ nguyên thê 
chế của Nữ Hoàng Anh như trong hiện tại. 





Au Châu trên bản đồ nước Ùc 


94 


Thích Như Điển 





Cầu Sydney Habor & Nhà hát con Sò Opera House 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 95 


NHỮNG THÀNH PHÔ LỚN 
CỦA NƯỚC ÚC 


Như phần trên chúng ta đã rõ, nước Úc có 7.692.024 km” 
lớn hơn nước Việt Nam của chúng ta 331.690km” đến 23 lần và 
lớn hơn nước Đức 357.340.08km” 21 lần. Do vậy chúng ta khó 
hình dung được vị trí của nước Úc nó lớn là bao nhiêu. Nói một 
cách tổng quát là cả Âu Châu nây bỏ lọt vào trong nước Úc, đĩ 
nhiên là trừ đi phần đất của Nga và nước Úc lớn gần bằng nước 
Mỹ; nhưng dân số chỉ bằng một phần mười của Hoa Kỳ. Do 
vậy lục địa nầy tương lai còn nhiều hứa hẹn lắm. 


Một diện tích đất đai rộng lớn như thế; nên họ đã chia ra 
làm nhiều Tiểu Bang và vùng lãnh thô tự trị như sau. Họ có 6 
Tiểu Bang tất cả. Đó là: New South Wales, Queensland, South 
Australia, Tasmanie, Victoria, Western Australia. Có 3 vùng 
lãnh thổ tự trị. Đó là: Australia Capital Territory, Jeris Bay 
Territory và Northern Territory cùng với 7 vùng bên ngoài nước 
Uc. 


Mỗi Tiểu Bang, kể cả những vùng tự trị đều có 2 Viện của 
Quốc hội và nguyên tắc của Viện nầy bầu cử theo quá bán và 
quyền bầu cử theo lối đơn lẻ để chọn ra Dân biểu hay Nghị sĩ cả 
2 viện. Người đứng đầu của Quốc hội được gọi là Thủ Tướng 
và theo luật định thì chính quyền liên bang có trách nhiệm về 
những vấn đề như: Giáo dục, y tế, cảnh sát và giao thông. 

Sau đây chúng ta có thể tham cứu thêm về thủ phủ của các 
Tiểu Bang cũng như các vùng tự trị của nước Úc để chúng ta có 
được một cái nhìn tổng quát hơn. 


96 Thích Như Điển 


* Western Australia (WA) có thủ phủ là Perth, có vùng 
phụ thuộc là Indischer Ozean và vùng khác là đảo Ashmore và 
Cartie (AC). 


* Northern Territory (NT) có thủ phủ là Darwin và vùng 
lãnh thô bên ngoài là đảo Kokos (CCK). 


* South Australia (SA) có thủ phủ là Adelaide cùng 
Queensland (QLD) có thủ phủ là Brisbane và đảo Torres-Strait 
(QLD) đều có chung vùng bên ngoài là đảo Weihnacht (CXR) 


* New South Wales (NSW) có thủ phủ là Sydney và có 
vùng Pafizifischer Ozean lẫn vùng đảo Korallemeer (CSI). Đảo 
Lord-Howe cũng thuộc NSW và có vùng đất bên ngoài là đảo 
Norfol (NFK). 


* Australa Capital Terrtory (ACT) có thủ phủ là 
Canberra, vùng phụ thuộc là Antarktis và vùng bên ngoài là 
Australischer Antarktis-Territory l. 


* Jervis Bay Territory (JBT) cùng chung thủ phủ Canberra 
và Victorla (VIC) có thủ phủ Melbourne cũng như Tasmania 
(TAS) đều có chung vùng lãnh thổ khác bên cạnh là đảo Heard 
và đảo Mc Donald (HMD). 


Mỗi Tiểu Bang đều có cờ riêng và ngay cả các vùng nằm 
bên ngoài nước Úc cũng có cờ riêng như: Đảo Kokos, đảo 
Weihnacht và đảo Norfol. Dĩ nhiên toản liên bang họ có chung 
một lá cờ; mới trông giống như là lá cờ của Anh; nhưng hãy 
nhìn kỹ lại để phân biệt, như phần nhận xét bên trên đã đề cập 
đến. 

Ở đây tôi xin đề cập đến Tiểu Bang New South Wales 
trước. Vì lẽ Tiểu Bang nây gần gũi với tôi hơn trong suốt 35 
năm qua. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 97 


Diện tích của Tiểu Bang New South Wales rộng 800.642 
km” và có dân cư cư ngụ trong toàn tiểu bang là 7.544.500 
người. Đây là số thống kê chính thức từ chính phủ Úc vào tháng 
9 năm 2014. Nếu đem làm một sự so sánh thì ta sẽ thấy như 
sau: Diện tích chỉ Tiểu Bang này thôi đã lớn gấp 2 lần rưỡi 
nước Việt Nam rồi (331.690 km”) và dân cư cả Tiêu Bang này 
ít hơn 14 lần so với nước Việt Nam (93.421.835 người - nguồn 
của chính phủ Việt Nam ngày 20.7.2014). Bình quân cứ 9,42 
km” mới có một người sinh sống. Đây là Tiêu Bang lý tưởng, vì 
có nhiều vùng đồng bằng và có thủ phủ thương mại nôi tiếng 
Sydney, có phi trường quôc tế; nên có nhiều người biết đến. Đất 
đai rộng rãi để sinh sống như vậy, cho nên người Việt, người 
Hoa và người Nhật khi đến đây, quả là thiên đàng đối với họ. 
Tiểu Bang nây có ngọn núi Kosciuszko cao 2.228 mứt. Thống 
Đốc Tiểu Bang trong hiện tại là ông David Hurley và Thủ Hiến 
New South Wales là ông Mike Baird, thuộc đảng LP. Quốc Hội 
Hạ Viện có 50 ghế và Thượng Viện có 12 ghé. 


Nếu chia đều số dân cư sinh sống trong các thành phố tại 
Tiêu Bang New South Wales thì ta sẽ được con sô như sau: 


1- Sydney 3.673.000 người 
2- Newcastle 523.700 S 
3- Central Coast 308.600 « 
4- Wollongong 232.800 s 
5- Tweed Heads 60.600 ` 
6- Mailand 59.200 ` 
7- Port Macquare 46.300 s 
S- Wagga Wagga 42.900 = 


9- Alburg 42.800 bã 


98 Thích Như Điển 


10- Queenbegan 37.800 s 


11I- Orange 33.400 T 
12- Richmond-Windsor 33.300 ` 
13- Tamworth 32.900 ` 
14- Dubfo 31.700 s 
15- Bathurst 28.600 + 


Tại Tiểu Bang New South Wales có những Đại Học như 
Sau: 


Austraian Catholic Universty (ACU) và Brisbane, 
Sydney, Canberra, Ballarat, Melbourne 


Charles Sturt University (CSU) Bathurst. 

Macquare University (Maquare) Campus North Ryde 
Southern Cross Unisversity (SCU) Coff Harbour 
University of New England (UNE) Armidale 
University of New South Wales (UNSW) Sydney 
University of Newcastle (New castetl) Callaghan 
University of Sydney (USYD) Sydney 

University of Technology Sydney (ƯTS) Sydney 
University of Western Sydney (UWS) Sydney 





University of Wollongong (UoW) Wollongong 


Khi nhìn vào sự phát triển của một đất nước, người ta hay 
đánh giá qua nên giáo dục sở tại của xứ đó. Với 7.554.500 
người hiện cư ngụ tại New South Wales mà có đến I1 Đại Học 
lớn, danh tiếng và mỗi Đại Học có nhiều ngàn sinh viên theo 
học như vậy; quả là một đất nước phát triển quá tuyệt vời. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 99 


Tiêu Bang kế tiếp là Victoria, có thủ phủ là Melbourne; 
nơi đây cũng là cô đô của nước Úc cho đến năm 1901 và chính 
thức năm 1927 thì thủ đô mới của nước Úc được đời về 
Canberra cho đến nay. Tuy diện tích đất đai của Victoria không 
lớn hơn những Tiểu Bang khác; nhưng dân số rất đông và sau 
đây là những điều chúng ta cần nên lưu tâm đến. 


Diện tích toàn Tiểu Bang Victoria là 227.420 kmỸ và dân 
số 5.866. 300 người. Chia đều cho SỐ người sinh sống trong 
Tiểu Bang nây thì có 25,79 người sống trên một cây sô vuông. 
Nghĩa là dân số của Tiêu Bang này sinh sống trên 25 lần của đất 
đai so với Tiểu Bang New South Wales. Thống Đốc của Tiểu 
Bang hiện thời là ông Alex Chernow và Thủ Hiến của Tiểu 
Bang là ông Daniel Andrews, đảng ALP. Hạ Viện có 37 ghế và 
Thượng Viện có 12 ghé. 


Melbourne có khoảng 3,7 triệu người đang sinh sống và 
các thành phố khác như: Geelong có 154.150 người; Ballarat có 
80.330 người; Bendigo có 75.857 người là những thành phố lớn 
nằm bên cạnh Melbourne; còn những thành phố khác nhỏ hơn, 
có số dân cư ít hơn trong số 5.866.300 người ấy. 


Tiểu Bang Queensland là Tiểu Bang có diện tích lớn hơn 
cả New South Wales và Victoria. Tổng cộng diện tích của Tiểu 
Bang là 1.730.650 km” mà chỉ có 4.740.900 người sinh sông tại 
đây. Đây là thống kê chính xác của chính phủ Úc vào tháng 9 
năm 2014. Như vậy mỗi cây số vuông chỉ có 2,74 người ở. Quả 
là rộng thật. Nơi đây khí hậu rất tốt, trông na ná giông Việt 
Nam và như bên trên chúng ta đã biết Tiêu Bang nây cũng là 
cửa ngõ của những người Tây Phương đầu tiên đặt chân vào 
nước Úc cũng như những người ở đảo Torres-Strait di dân đến 
Tiểu Bang này sinh sống, trước người Âu Châu đến cả 1.000 
năm. Thống Đốc Tiểu Bang trong hiện tại là ông Penelope 
Wensley. Thủ Hiến Tiểu Bang là ông Annastasia Palaszezul 


100 Thích Như Điển 


thuộc Đảng ALP. Hạ Viện có 28 ghế và Thượng Viện có 12 
ghế. Tại Tiểu Bang nây có đến § Đại Học danh tiếng và gồm có 
các thành phố lớn với dân cư như sau: 


Brisbane 1,73triệu người 
Gold Coas/Tweed 527.660 
Townville 145.099 FP 
Cairm 111.916 T 
Toowoomba 95.262 5 
Rockhampton 64.437 s 


Ngoài ra còn cộng thêm dân số ở các đảo nhỏ bên cạnh 
Tiểu Bang nữa. Đây cũng là Tiểu Bang có diện tích rộng thứ 
hai ở Úc; chỉ nhỏ hơn Tiểu Bang miền Tây mà thôi. 


Tiểu Bang có diện tích đất đai rộng nhất nước Úc là 
Western Australia. Đất đai được đo đạc là 2.529. 880 cây số 
vuông. Lớn gần 9 lần nước Việt Nam; nhưng dân số chỉ có 
2.589.100 người. Trung bình mỗi cây sô vuông chỉ có 1,02 
người ở. Tiểu Bang nây phần nhiều là sa mạc và Thổ Dân ở; đất 
đai ít canh tác, không trồng trọt gì được. Thủ phủ là Perth. 
Thống Đốc Tiểu Bang trong hiện tại là ông Malcolm Mc 
Cusker; Thủ Hiến là ông Colin Barnett thuộc Đảng LPB. Quốc 
Hội có 15 ghế ở Hạ Viện và 12 ghế ở Thượng Viện. 


Tại Perth có 1,7 triệu người tập trung sinh sống ở thành 
phố thủ phủ của Tiểu Bang nây. Phần còn lại 800.000 người 
sông rải rác ở các thành phố nhỏ khác trong Tiểu Bang. Thành 
phố lớn thứ 2 tại Tiểu Bang này là Bunbury có khoảng 64.000 
người. Thành phố nầy nằm phía Nam của Perth và cách nhau 
khoảng 175 cây số. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 101 


Tại Perth nói riêng và Tiêu Bang nói chung có 5 Đại Học 
danh tiêng; không những chỉ có những sinh viên bản xứ học 
tập, mà còn có nhiêu sinh viên ngoại quôc đên đây du học nữa. 


Tiểu Bang South Australia có diện tích là 983.480 cây số 
vuông; lớn gấp 3 lần nước Việt Nam; nhưng dân số tại đây chỉ 
có 1.688.700 người. Như vậy cứ mỗi cây số vuông chỉ có 1,72 
người cư trú. Thủ phủ của Tiểu Bang là Adelaide. Như trước 
chúng ta được biết, Tiểu Bang này trước khi độc lập từ Anh, nó 
trực thuộc trực tiếp với nước Anh, như Nam Kỳ Lục Tỉnh của 
Việt Nam thuộc Pháp vào thế kỷ thứ 19 vậy. Thống Đốc của 
Tiểu Bang này là ông Lê Văn Hiểu. Ông là người Việt Nam đầu 
tiên được bầu làm Thống Đốc tại nước Úc, kể từ khi người Việt 
di cư đến ở Úc từ năm 1975 đến nay. Thủ Hiến là ông Jay 
Weatherill thuộc Đảng ALP. Quốc Hội có II ghế ở Hạ Viện và 
12 ghế ở Thượng Viện. 


Tiểu Bang này rất hãnh diện là dân chúng cư ngụ tại đây 
hâu hệt là những người di dân tự do; chứ không phải là Tiêu 
Bang có những tù nhân đên trước đó. Tiêu Bang có 3 Đại Học 
như: 


Flinders University ở Adelaide 
University of Adelaide ở Adelaide 
University of South Australia cũng năm tại Adelaide 


Tasmania cũng là I trong 6 Tiểu Bang khác. Tuy là một 
hòn đảo lớn nằm rời khỏi lục địa Úc; nhưng có diện tích lớn 
như Đài Loan, có thủ phủ là Hải cảng Hobart. Diện tích đất đai 
của đảo là 68.400 cây số vuông và cư dân cư ngụ tại đây 
515.000 người. Thống Đốc của Tiểu Bang là ông Vakant. Thủ 
Hiến là ông Will Hodgman thuộc Đảng LP. Quốc Hội có 5 ghế 
tại Hạ Viện và 12 ghế tại Thượng Viện. 


102 Thích Như Điển 


Tasmania là nơi Thổ Dân sinh sông. Năm 1803 người Anh 
cho biêt tại đây có khoảng 3.000 đên 5.000 người địa phương; 
năm 1865 người Anh chính thức kiểm soát ở đảo nầy và ngôn 
ngữ của Thổ Dân cũng bị tiêu diệt. Tuy vậy vẫn còn có nhiều 
người Âu Châu bí mật liên hệ với những Thổ Dân này. Vào 
năm 2013 theo thông kê chính thức của chính quyên Úc là tại 
đây có 514.000 người đang sinh sông và chia bình quân ra thì 
cứ mỗi cây sô vuông có 7,5 người. Tuy là một đảo nhỏ như vậy; 
nhưng tại đây cũng có một Đại Học, gọi là University of 
Tasmania. 

Australia Capital Territory chính là Thủ đô của Úc trong 
hiện tại, mới hình thành cách đây gần 100 năm (1927) về trước. 
Vùng tự trị nầy có diện tích là 2.358 cây SỐ vuông. Dân sỐ tại 
đây có 387.100 người. Như vậy cứ môi cây sô vuông có 164,2 
người cư ngụ. Chủ Tịch chính phủ vùng tự trị nây là ông 
Andrew Barr thuộc Đảng ALP. Quôc Hội có 2 Đại biêu của Hạ 
Viện và 2 Đại biêu của Thượng Viện. Tại đây có đên 5 Đại Học 
như: 

Australia National University (ANU) Canberra 

University of Canberra (UC) Canberra 

Australia Catholic University (ACU) Signadon Campus, 

Canberra 

Charles Sturt University, Canberra Campus, Canberra 

Australia Defence Force Academy (ADFA) Canberra 

Vì đây là thủ đô của nước Úc, có nhiều Tòa Đại Sứ và dân 
ngoại giao lui tới làm việc; nên Canberra tuy nhỏ so với các 
vùng tự trị khác, mà lại có sô Đại Học lại nhiêu. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 103 


Một vùng tự trị khác nữa mang tên là Jervis Bay. Vùng 
nây chỉ có 75 cây số vuông và năm ở phía Nam của bán đảo 
Jervis Bay. Tại vùng tự trị nây theo thống kê của năm 2009, chỉ 
có 400 người đang sinh sống tại đó. Đảo nầy nằm gần Tiểu 
Bang New South Wales và Thái Bình Dương. Tại đây không có 
Chủ tịch cũng như Quốc hội giống như vùng tự trị Canberra. 


Vùng tự trị thứ 3 của nước Úc có diện tích đất đai rất lớn. 
Đó là Northern Territory. Có thủ đô là Darwin. Diện tích đất là 
1.349.130 cây sô vuông. Dân số có 246.300 người đang sinh 
sông tại vùng tự trị rộng rãi nây. Bình quân có 9,18 người sông 
trên một cây số vuông. Người đứng đầu vùng tự trị này là ông 
Sally Thomas, đứng đầu chính phủ là ô ông Adam Giles. Hạ viện 
có 2 ghế đại diện và Thượng viện có 2 ghế. 


Dân sô tại vùng tự trị nây được chia ra như sau: 


I- Darwin có 120.900 người (thống kê cuối năm 2008) 


2- Palmerston 28.030 người 
3- Alice Springs 27.481 hạ 
4- Lichtfield 18.277 » 
5- Katerine 9.012 
6- East Arnhem 9.653 ° 
7- Barkly 7.024 h 
8- Mac Donnell 6.999 ạp 
9- Roper Gulf 6.718 _ 


10-Victoria River-Daly 6.699 “ 


104 Thích Như Điển 


Tại vùng tự trị chỉ có một Đại Học duy nhất tại Darwin, 
đó là Đại Học Charles Darwin Un1versIty. 


Trên đây là 6 Tiểu Bang và 3 vùng tự trị. Ngoài ra nước 
Úc còn có thêm các đảo ở ngoài khơi như: Đảo Aschmore-and 
Carter; đảo Heard and Mc Danal; đảo Kokos; đảo 
Korallenmeer; đảo Norfolk và đảo Weihnachit. 





Thành phố Melbourne 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 105 
THÔ DÂN TRÊN XỨ ÚC 


Theo tài liệu bằng tiếng Đức đăng tải trên trang mạng 
Wikipedia (Tự Điện Toản Thư mở) vê người Thô Dân tại xứ 
Uc, ta có thê tóm lược lại như sau: 


- Khoảng 40.000 đến 60.000 năm về trước, họ là những 
người di dân từ những đảo ở miễn Bắc Úc để vào định cư tại 
lục địa nầy. Những Thô Dân nây không phải là một dân tộc 
thuần chủng, mà nguồn gốc của họ khác nhau hoàn toàn về 
phong tục cũng như ngôn ngữ xử dụng hằng ngày. Theo nhiều 
nguồn đữ liệu khác nhau của người Anh cho biết thì trước năm 
1788 những Thô Dân ở đây có từ 400 đến 700 loại có nguồn 
gốc xuất xứ khác nhau. Cũng năm 1788 nây người Anh thông 
kê được họ có tất cả là 300.000 đến 1.000.000 người và cho đến 
năm 1920 chỉ có 60.000 người, đa phần họ bị chết non và các 
bệnh tật, cũng như sự tranh đấu nội chiến với người di dân. 
Ngày nay có ba phần tư số Thổ Dân ấy sống tại thành thị và 
người ta đoán chừng có 464.000 người như vậy. Họ cũng đã 
thích nghi với môi trường mới nây; bởi vì chính quyền Úc trong 
hằng chục năm trời đã có chính sách đồng hóa như thế. Chỉ còn 
những Thổ Dân ở vùng tự trị Northern Territory là còn giữ 
được những truyền thống cũ của họ; nơi mà người Âu Châu đến 
vào thời điểm sau nây. Ở đó họ sống thành từng nhóm với nhau 
và có cả 60% người của họ sống quanh quân trong nhà, dùng 
ngôn ngữ xưa cổ của họ. 

Theo truyền thuyết thì tổ tiên của họ (qua sự thử nghiệm 
DNA) đầu tiên từ lục địa Phi Châu cả 100.000 hay 130.000 năm 


vê trước họ đã rời bỏ quê hương của họ để sang Âu Châu, Á 
Châu; rồi từ đây họ di chuyên lần xuống vùng vịnh của Đông 


106 Thích Như Điển 


Nam Châu Á và tiễn về đất nước Úc Châu. Thuở ấy, Úc Châu 
được gọi là Lục địa Sahul và có sự kết liền với Neuguinea. Đây 
là cửa ngõ của biển cả và họ lần hồi dùng thuyền hay bơi lội để 
tiến đến lục địa nây. 


Khi người Anh chính thức lây nước Úc làm một thuộc địa 
vào năm 1788 thì người Thổ Dân bị đồng hóa ở nhiều phương 
diện như văn hóa, ngôn ngữ v.v... Cho đến năm 1850 thì người 
Anh đã có tiếng nói chính thức ở xứ Úc. Những Tiểu Bang như 
Queensland năm 1885, Western Australia năm 1893 và vùng tự 
trị Northern Terriory năm 1922 tất cả những người Thổ Dân 
đều có quyền đi bầu cử và ứng cử như người đa trắng di dân. 
David Unaipon là một Thổ Dân, đồng thời là nhà văn đã tranh 
đấu cho quyên lợi của Thổ Dân cho những vấn đề này. Ngày 
nay chúng ta thấy hình ảnh của ông trên tờ giấy bạc 50 Dollars 
của Úc. Tuy nhiên, vùng South Australia mà cho đến năm 1856 
mới được đi bầu vả năm 1895 người Anh mới đồng ý cho nữ 
Thổ Dân có quyền đi bầu cử. Đến năm 1967 trong Hiến Pháp 
của Úc có ghi rõ là những Thổ Dân không phải chỉ có quyền đi 
bầu cử không, mà tất cả những nhóm nhỏ Thổ Dân khác cũng 
được bình đăng như vậy. 


Vào năm 1920, người Anh đã thống kê chính thức về Thổ 
Dân ở Úc chỉ còn 60.000 người; nhưng năm 1991 thì tăng lên 
265.000 và năm 2006 chính phủ Úc thống kê lại một lần nữa thì 
số lượng Thổ Dân đang sinh sống tại các Tiêu Bang trên nước 
Úc là 464.000 người, được phân phối như sau: 


New South Wales có 140.000 người, chiếm 2,1% dân số 
Queensland 113.000 người, chiếm 2,7% dân số 
Western Australia 75.000 người, chiếm 3,8% dân số 
Northern Territory 64.000 người, chiếm 31,5% dân số 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 107 


South Australia 24.000 người, chiếm 2,4% dân số 
Victoria 28.000 người, chiếm 0,6% dân số 
Tasmanien 15.000 người, chiếm 3,1% dân số 
ACT 4.000 người, chiếm 1,2% dân số 


Như trên đã cho biết là người đứng đầu việc tranh đấu cho 
quyền lợi của Thổ Dân là ông David Unaipon, ngày nay được 
in hình trên tờ giấy bạc 50 đô-la của Úc; từ năm 1995 hình của 
Thổ Dân Gwoya Jungarai in trên tiền kẽm 2 đô-la từ năm 1987; 
hình của Len Waters, một Thổ Dân làm phi công trong đệ nhị 
thế chiến từ năm 1995 và Cathy Freeman khi người nầy còn 
sinh tiền, đã được in hình lên tem thư từ năm 2000, mà luật â ẫây 
đã bị cắm cho đến năm 1997 là những người còn sống không 
được 1n hình lên tem thư; ngoại trừ những người của Hoàng 
Gia. 


Trên thực tế những vấn đề căn bản của Thổ Dân vẫn chưa 
được giải quyết trọn vẹn như: Vẫn đề đất đai, giàu nghèo chênh 
lệch giữa người da trắng và Thổ Dân. Nạn thất nghiệp của Thổ 
Dân lên đến 20%; nghĩa là cao gấp 3 lần khi chia bình quân với 
dân số. Học vấn và cuộc sông của họ tính trung bình là sau 10 
năm so với người đa trăng. Nạn tử vong của trẻ con cũng gấp 
đôi và có đến 20% người Thổ Dân bị liên quan về luật pháp. 
Những điều nầy được giải thích là họ không còn chỗ đứng trong 
xã hội và bị nên chính trị đương thời cô lập họ. Vả lại, những 
nhu cầu căn bản cho việc làm và y tế tại các vùng có Thổ Dân 
không được chăm lo đầy đủ. 


Có nhiều Thổ Dân ở vùng Northern Territory và Western 
Australia họ vẫn còn sống trong các hang núi và dụng cụ săn 
băn cũng như lo cho việc ăn ở còn thô sơ lắm. Chủ yếu họ sông 
với nghề săn bắn cũng như ăn uống tập thể. Cũng có những 


108 Thích Như Điển 


người sống gần sông thì sống bằng nghề bắt cá, rùa hay tôm, 
cua v.v... Trước khi người Âu Châu đến, họ nói đến gần 300 
ngôn ngữ khác nhau; nhưng hơn phân nửa số ấy đã bị mất hắn 
và ngày nay người ta tính được chỉ còn 20 ngôn ngữ chính thức 
mà Thổ Dân họ chính thức dạy cho con cái của họ. Khoảng 100 
ngôn ngữ còn lại chỉ có những người lớn tuổi và những người 
trung niên dùng đến. Ví dụ như tiếng Arrernte có 2.800 người 
nói; tiếng Djambarrpuyngu của ngôn ngữ Yolngu có 2.700 
người nói và tiếng Pitjuntjatgara có 2.600 người nÓI. Đa phần 
những người nói những ngôn ngữ này đang sinh sống tại vùng 
tự trị Northern TerrItory. 


Có nhiều người Âu Châu ngày nay đang nghiên cứu về 
đời sống của những Thổ Dân này; nên họ đã đến tận nơi để ở 
chung và sinh hoạt với họ. Dĩ nhiên là ngôn ngữ, phong tục, tập 
quán cũng phải tuân theo. Từ đó họ có những bài tường thuật 
phong phú và nhờ vậy chúng ta dầu sống cách xa cuộc sống 
hiện tại của họ; nhưng chúng ta vẫn biết được bên cạnh mình, 
còn có những Thổ Dân như thế. 





Thổ Dân Úc 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 109 


ULURU VÙNG THÁNH ĐỊA 
CỦA THÔ DÂN 


Muốn đi đến vùng này. có nhiều cách như đi băng máy bay 
hay xe hơi. Từ Syney có thê đi đến Alice Spring bằng máy bay 
nhỏ và từ phi trường này dùng xe hơi để đi đến núi Uluru. Hoặc 
giả từ Darwin thuộc miền Bắc nước Úc, chúng ta có thể lây xe 
hơi đi thắng đến Alice Spring và từ đó cũng đi xe hơi tiếp tục 
đến ngọn núi .Uluru linh thiêng nây. Ở chương trước tôi đã có 
tường thuật về chuyên đi quanh núi Uluru của tôi và bây giờ tôi 
muôn giới thiệu ngọn núi nây tỉ mỉ hơn, đề quý vị ở xa ngoài 
nước Úc, hay cả những người đang ở tại nước Úc cũng nên có 
một lần đến đây đề thăm viếng và chiêm nghiệm những việc hy 
hữu của đất trời vạn vật nơi đây. 

Núi Uluru hay còn gọi là Ayers Rock đứng sừng sửng như 
một sơn đảo ở trung tâm nước Úc. Núi này theo Thổ Dân là một 
Thánh Địa của họ và nhiều người Úc biết đến; nên hằng năm có 
rất nhiều người đến đây để thăm viếng. Tên Uluru là do Thổ 
Dân gọi cho đến năm 1990 và với người Âu Châu ở ngoài nước 
Úc hay gọi đây là ngọn Ayers Rock (hòn đá Ayers). 

Núi Uluru có 3 cây số chiều dài và 2 cây số chiều ngang 
và tông diện tích khoảng 9 cây số. Đỉnh cao nhất của núi là 863 
mét và chỗ thấp nhất là 348 mét kế từ mặt đất bằng. Núi Uluru 
nằm trong Nationalpark Uluru — Kata-Tjuta, gần địa phương 
Yulare, cách 340 cây số đường bay phía Tây Nam của Alice 
Spring và nằm ở Đông Tây của vùng tự trị Northern Territory. 
Với diện tích Nationalpark là 1.325 cây số vuông và cạnh Uluru 


110 Thích Như Điển 


cũng có dãy Kata TJuta và cả 2 đã được UNESCO công nhận là 
di sản thiên nhiên cũng như văn hóa của thế giới. 

Mới từ xa ta nhìn ngọn núi nây rất đặc biệt, vì trên sườn 
núi hầu như không có một cây nào được mọc lên cả và cả núi 
đá Uluru toàn là một màu nâu sáng rực, nhất là khi ánh mặt trời 
về chiều tỏa Sáng khắp đó đây trên những tảng đá của núi; vì lẽ 
giữa đồng bằng nôi lên một hòn núi cao đến 863 mét. Do vậy 
nhiều người nghĩ rằng: Đây là một thiên thạch từ cõi nào rơi 
vào và dừng lại nơi đây và người Thổ Dân tại núi Uluru nầy có 
lẽ họ cũng dễ tin vào -truyền thuyết nầy lắm; nhưng những nhà 
địa chất học thì cho rằng sự hình thành của ngọn núi Uluru nây 
không phải mới đây mà cả hằng tỷ năm về trước. Ngày ấ ấy quả 
đất nầy không có sinh vật ở được vì quá nóng và nước biển bốc 
hơi phủ kín bên trên. Khoảng 200 triệu năm về trước nơi nầy 
gọi là biển Amadeus, mà nên của biến là cát và bùn. Sau đó do 
sự kết hợp của carbonne cùng với đá vôi phân tán đề trở thành 
thạch. Vì ánh sáng mặt trời nóng, khí hậu khô; nên nước biển 
rút và một số nước biển còn đọng lại để tạo nên hòn núi này. 
Đây có thê là lý do chính, mà các nhà địa chất học đã cho rằng 
700 hay 600 triệu năm về trước núi Uluru nầy đã là như vậy. 
Đây có thể là nguyên nhân chính để chúng ta tin và hiểu theo 
điều của khoa học thực nghiệm chứng minh; nhưng việc tin 
tưởng như người Thổ Dân cũng không phải là không được đề 
cập đến. 


Từ năm 1920 một phần của Nationalpark ngày nay được 
dành làm nơi cư ngụ của Thổ Dân. Năm 1936 những người du 
lịch Âu Châu đầu tiên khám phá ra núi nầy và từ năm 1940 đã 
có những người di cư từ Âu Châu đến đây cư ngụ. Con đường 
đầu tiên để xe du lịch và xe Bus chạy thắng vào đây được thảnh 
hình từ năm 1948. Kê từ đó những nhà trọ hay Hotel được dựng 
lên cạnh vùng này để phục vụ cho khách du lịch từ phương xa 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 111 


đến thăm. Nếu ai muốn đi dã ngoại thì có thể thăm những nơi 
như: Mala Walk và Kantju Gorge dài 2 cây số; Base Walk dài 
10 cây số, Karnija Walk đài 4 cây số và Lungkata Walk dài 4 
cây sỐ. 

Trên đây là tất cả những gì căn bản về nước Úc mà tôi đã 
tham cứu trên trang Tự Điển Toản Thư Mở Wikipedia bằng 
tiếng Đức để tường thuật sơ qua về khí hậu, con người, thiên 
nhiên, cây cỏ và muông thú cũng như các thành phố lớn tại xứ 
Úc, đồng thời cũng đã tìm kiếm sơ qua về Thổ Dân đang sinh 
sông tại lục địa nây. Đọc sách vở hay nghe người khác sau khi 
đi du lịch về, kế lại cho ta nghe, ta thấy xứ sở kia sao mà hay 
quá, đẹp quá, giàu mạnh quá. Điều nây nó cũng chỉ giống như 
là ta thấy những món đồ ăn tuyệt đẹp, tuyệt khéo và có vẻ ngon 
lành kia đang bày biện trên bàn; nhưng chỉ mới trải qua cảm 
giác của thị giác mà thôi. Vì lưỡi ta chưa nếm, răng ta chưa nhai 
đến những thức ăn kia, thì chúng ta chưa cảm nhận được cái 
ngon như thế nào? mặn hay ngọt, chua hay đắng? v.v... tất cả 
đều phải qua sự trải nghiệm mới có thể cảm nhận rõ ràng từng 
chỉ tiết một được. Ở đây sự du lịch tâm linh hay du lịch trải 
nghiệm; hoặc du lịch thám hiểm v.v... cũng sẽ giúp cho chúng 
ta có được những trải nghiệm của lục căn của môi người. Ví vụ 
như mắt ta có thể trực tiếp tiếp xúc với những cảnh vật thiên 
nhiên tại đó. Tay ta có thể vùi chiếc lá bạc hà để cảm nhận được 
mùi thơm từ cây cỏ ra sao? Hay ta cũng có thể cắn quả ớt, xước 
mấy lóng mía mưng, ăn trái xoài hay múi mít trực tiếp tại xứ Úc 
thì chúng ta mới cảm nhận được rằng: Ở xứ Nam Bán Cầu mà 
cũng có những rau quả như vậy. 


Không đến Úc thì sẽ không cảm nhận được tia nắng mặt 
trời chiếu thẳng vào đa thịt của ta như thế nào, khi thực sự là 
mùa hè của Úc. Vì những tia hồng ngoại tử của Âu Châu hay Á 
Châu khác xa những tia sáng mặt trời tại Sydney hay Darwin 


112 Thích Như Điển 


rất nhiều. Do vậy “trăm nghe không bằng mắt thấy”. Mong rằng 
quý vị ở ngoài Úc Châu, nên có một lần đến thăm nước Úc và 
hãy trải nghiệm những phong thái bên trên, mà một người ngoại 
quốc nên tìm hiểu, thì những nhận định mới đúng một phần nào 
chăng? 





Uluu, núi đá đỏ 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 113 


TÔN GIÁO, VĂN HÓA, 
NGHỆ THUẬT, KIÊN TRÚC 
CỦA ÚC 


Kể từ khi khai thiên lập địa cho đến nay chăng biết là mấy 
triệu năm, khi mà con người đã có mặt trên quả địa cầu nây từ 
thuở ban sơ ấy. Đã có nhiều giả thuyết khác nhau, đứng từ Tôn 
giáo nầy hay Tôn giáo khác để giới thiệu qua triết học của mình 
và hầu như Tôn giáo nào cũng cho rằng lập luận của mình là 
đúng. Vậy thì Tôn giáo nào hay hơn Tôn giáo nào đây? Nếu trả 
lời một cách đơn giản và không mất lòng ai như Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ 14 đã trả lời cho các ký giả hiểu kỳ â ấy rằng: “ôn 
giáo nào mà bạn ưa chuộng nhất, thì Tôn giáo ấy tốt nhất”. 


Nhiều khi trong bài giảng của tôi bằng tiếng Đức tôi cũng 
đã trình bày quan điểm của mình như sau: “Mỗi Tôn giáo đều 
tượng trưng cho một loài hoa mà nhiều người ưa thích. Ví dụ 
như Thiên Chúa giáo. giống như bông hoa hồng tuyệt đẹp; Tin 
Lành tựa như hoa Cẩm Chướng; Hồi giáo như hoa Vạn Thọ; 
còn Phật giáo tượng trưng cho hoa Sen. Lâu nay mỗi loài hoa 
ấy mọc và nở riêng lẻ trong các vườn hoa văn hóa Tôn giáo của 
mình cũng đẹp. đây! nhưng nếu chúng ta ngày nay có thể đem 
tất cả chúng trồng chung vào một vườn, thì khi chúng nở hoa, 
chúng ta xem lại càng đẹp mắt hơn”. Đó là quan niệm về Tôn 
giáo của tôi, khi thực hành giáo pháp của Đức Phật gần 40 năm 
qua tại xứ Đức này. Ngoài ra, tôi còn có những nhận định khác 
nhau như sau: 


114 Thích Như Điển 


“Bởi lẽ quý vị sinh ra tại Âu Châu; nên quý vị không sớm 
biết về Phật giáo. Nếu quý vị sinh ra tại Á Châu, thì quý vị đa 
phần là Phật tử rồi; còn chúng tôi đến thế kỷ thứ 16, 17 đã bắt 
đầu biết đạo Thiên Chúa qua các nhà truyền giáo từ phương 
Tây và ngày nay chúng tôi đang chung sống cũng như làm việc 
Với quý VỊ chẳng qua cũng là một “nhân duyên” mà thôi. Không 
ai muốn điều ấy mà được. Cũng chẳng có ai mong câu mà 
thành. Thôi thì hãy quán “như thị” rằng: Việc gì đến hãy để cho 
nó đến và việc gì đi hãy để cho nó đi. Vì là duyên kết hợp, nên 
lúc này lúc khác, không bao giờ cô định cả. Vì bản chất căn bản 
của thế gian nây là “không thực tướng” và “không chắc thật”; 
nên hãy để cho duyên thành tựu và duyên ly tán”. Chúng ta 
không nên quá buồn hay quá vui về việc nầy và chúng ta cũng 
không nên trách cứ là: Tại sao như vậy? tại sao nó không là như 
thế kia? v.v... 


Khi nghe những lập luận như vậy, những người Đức đa 
phần gật đầu; nhưng có lẽ cũng khó hiểu, vì Đạo họ theo lâu 
nay hướng dẫn cho họ cách nhìn khác về nhân sinh quan cũng 
như vũ trụ quan về con người và muôn vật đang sinh sông trên 
quả địa cầu _nây. Đúng hay sai, tốt "hay xấu, tùy theo sự thực 
hành của mỗi người theo Tôn giáo ấy mà thôi. Vì “chẳng ai có 
thể giàu đến ba họ và không người nào cứ bị khó khăn cả ba đời 
liên tục”. Đó là tục ngữ ca dao của Việt Nam; nhưng tiếng Pháp 
cũng có câu “Sau cơn mưa, trời lại sáng” cũng diễn tả được 
những thay đôi cần có khi con người và muôn vật luôn chịu sự 
chỉ phối bởi xuân, hạ, thu, đông và bởi ngày đêm của tạo hóa. 


Thổ Dân ở Úc cho đến ngày nay họ vẫn còn tin vào các vị 
Thần thiên nhiên, vì đời sống của họ còn rất hoang dã. Họ gần 
gŨI VỚI đất trời, vạn vật, cỏ cây; nên thần sông, thần núi, thần 
sấm sét, thần cây, thần đá v.v... đối với họ là chuyện bình 
thường; chỉ những người nào bị chính sách cô lập của người 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 115 


Anh tại xứ Úc thì họ mới thay đổi đạo. Từ đó họ có thêm đạo 
mới và kể từ thế kỷ thứ 17 đến nay, trên 300 năm như vậy, tại 
xứ Úc có thêm những Tôn giáo mà theo sự khảo sát của chính 
quyền Úc vào năm 2011 thì có kết quả như sau: Đa phần người 
Úc đều theo Thiên Chúa giáo; trong đó có 25,3% thuộc Thiên 
Chúa La Mã, 17,1% thuộc Anh giáo, còn lại 18,7% là con chiên 
theo Thiên Chúa thuộc các chi nhánh khác. Phật giáo chiếm 
2,5% số người theo. Hồi giáo có 2,2%, Ấn giáo có 1,3%. 
Khoảng 22,3% không thuộc Tôn giáo nào và trong số người 
được hỏi có 9,4% không trả lời. Điều ấy có nghĩa là họ không 
tin theo một Tôn giáo nào cả. 


Có nhiều người trẻ cho rằng: “Họ không cần Tôn giáo”. 
Mới nghe qua, thấy cũng lạ; nhưng suy nghĩ kỹ, họ cũng có lý 
thôi, Vì họ còn trẻ, dễ kiếm ra tiền, đang sông hạnh phúc với vợ 
con, nhà cao cửa rộng v.v... họ chưa thất bại lần nào; nên họ 
quan niệm như vậy, nó chỉ đúng nhất thời, chứ không là vĩnh 
viễn. Vì họ có việc làm; nên ngân hàng cho họ vay tiền để mua 
xe, xây nhả; nhưng nếu rủi, một mai đây hãng kia phá sản, họ sẽ 
bị thất nghiệp, thì tiền nợ ngân hàng ai trả đây? Bây giờ họ 
đang có hạnh phúc tràn đầy với vợ đẹp con ngoan, nhưng ai 
dám bảo đảm răng những mối tình ấy luôn luôn vĩnh viễn và 
không có sự đổi thay từ người chồng hay người vợ? Do vậy tôi 
hay trả lời cho những người trẻ rằng: “Việc bạn quan niệm và 
nhìn về cuộc đời đối với Tôn giáo không sai trong lúc bạn còn 
trẻ và không bệnh hoạn; nhưng bạn có chắc rằng suốt đời bạn 
vẫn trẻ, khỏe và không bệnh hoạn chăng? Ta có thể ví dụ chùa 
chiền, nhà thờ hay nói chung là các Tôn giáo giống hệt như 
những nhà thương dùng để chữa lành tâm bệnh, còn quý Thây, 
Cô, quý Linh mục, Dì Phước giống hệt các Bác sĩ và y tá trong 
những nhà thương; nhưng ở đây họ chữa tâm bệnh của chúng 
sanh, thay vì những thân bịnh như các Bác sĩ ở nhà thương 


116 Thích Như Điển 


thường. Nếu bạn còn trẻ và khỏe, có ai đó đem thuốc đau đầu, 
kháng sinh đến bảo bạn uống, chắc chắn rằng bạn sẽ từ chối 
ngay, vì bạn nghĩ rằng mình đang khỏe mạnh tại sao phải uống 
thuốc? Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng suốt cả đời mình không 
cần đến thuốc, Bác sĩ và nhà thương chăng? Nếu bạn trả lời 
được những câu hỏi này thì chắc rằng bạn sẽ không cần đến 
Tôn giáo. 

Tôn giáo giống như một chiếc phao mà người chết đuối 
rất cần đến khi lỡ bị chìm thuyền. Tôn giáo giống như là một vị 
lương y chữa lành tính thần của bạn khi bạn cần đến. Tôn giáo 
giông như một chiếc bè giúp bạn qua khỏi dòng sông chảy xiẾt, 
khiến bạn an tâm và cuối cùng những gì mà người ta không thê 
chứng minh bằng khoa học qua niềm tin của bạn, thì Tôn giáo 
có thê đáp ứng cho những nhu cầu của bạn vậy. 


Ở Úc có 17,1% dân chúng theo Anh giáo, vì họ là những 
người có nguồn. gốc từ xứ Anh di dân đến Úc và lập nghiệp ở 
đây. Tôn giáo nầy cũng là từ Thiên Chúa tách ra; nhưng quyền 
uy của vua chúa, của Nữ Hoàng đứng bên cạnh, hay nhiều khi 
ngang hàng hoặc qua khỏi sự hiện hữu của Chúa nữa. Nó cũng 
giông như Orthodox (Chính Thống Giáo) ở Nga và Thần Đạo 
(Shinto) ở Nhật vậy. Tại các xứ nây từ xưa đến nay, các Vương 
triều đều là những người tượng trưng cho Thần Thánh và đứng 
đầu cai trị cả quốc gia; nên họ đã lập ra những Tôn giáo như 
vậy để cho dân chúng tôn thờ, mặc dầu họ cũng chỉ là những 
con người bình thường; nhưng nhờ phước báu nhiều đời mà họ 
đã tu tạo được, theo như kinh Phật dạy, để đời này họ trở thành 
Vua chúa lãnh đạo quốc gia, hay những Chuyển Luân Thánh 
Vương có nhiều quyền uy trong năm châu bốn bề. 

Phật Giáo ngày nay chiếm 2,5% dân chúng trong xứ Úc, 
là con số đáng kế. Đa phần là những người Á Châu theo Tôn 
giáo nầy như: Trung Hoa, Việt Nam, Thái Lan, Tích Lan, Lào, 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 117 


Cam Bốt và dĩ nhiên cũng còn có rất nhiều nhà trí thức học giả 
Úc Châu đã trở thành những người Phật tử thuần thành, hay 
cũng có nhiều người đã xuất gia đầu Phật, để trở thành những vị 
Tăng Sĩ nổi tiếng tại xứ Úc ngày nay (xem thêm sách “Phật 
Giáo Úc Châu” của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng dịch). 


Sau khi thăm viếng Trung Quốc và Hoa Kỳ nhiều lân, tôi 
tạm có kết luận rằng: “Ở Trung Quốc, một xứ sở có nền văn 
hóa lâu dài; nhưng nhiều chỗ kém văn minh khoa học; còn ở 
Mỹ nền văn minh khoa học hiện đại rất cao; nhưng không có 
văn hóa”. Nhiều người vặn hỏi tôi và xin trả lời rằng: 


Trung Hoa có 5 hay 6.000 năm về trước đã có chữ viết. 
Con người sông theo phong tục tập quán của từng bộ lạc và dần 
dà đi đến chỗ quốc gia thống nhất; nhưng ngày nay hơn một tỷ 
người Trung Hoa sống trên quê hương của họ còn rất lạc hậu 
trong những nơi mà vệ sinh công cộng không được giữ gìn, ý 
thức trách nhiệm cá nhân rất ít và dĩ nhiên là còn nhiều việc 
khác nữa. 


Trong khi ở Mỹ bạn có thể đi trên những xa lộ rộng thênh 
thang, mỗi bên 6 hay § lines như ở California hay Houston, có 
những nhà lầu cao tầng và hiện đại nhất thế giới về mọi phương 
diện. Có những sân bay có nhiều máy bay như những cách 
chuồn chuồn đậu dày đặc, mà thế giới chăng nơi nào có được. 
Hay đến NASA tại Houston; Texas để thây rằng người Mỹ đã 
đi ra khỏi vũ trụ nầy bằng những phi thuyền con thoi từ hơn nửa 
thế kỷ trước. Thật ra trên thế giới này chẳng có nước nào có thê 
sánh được như Hoa Kỳ vậy. Nhưng nhìn lại gần 300 năm phát 
triển về bề dày văn hóa và lịch sử của nước nây thì phải thành 
thật nói rằng: Hoa Kỳ là một quốc gia có nền văn hóa đa dạng, 
đa chủng tộc, đa ngôn ngữ và còn son trẻ lắm so với nhiều nước 
khác trên thế giới như: Ân Độ, Trung Quốc, Ai Cập, Hy Lạp 
Ñ Mã) 


118 Thích Như Điển 


Úc cũng thế thôi! Đây là một lục địa mới, đa phần do 
người Âu Châu mới tìm ra từ thế kỷ thứ 17 và từ ây đến nay 
hơn 200 năm lịch sử, nước Úc chưa có được một nên văn hóa 
có chiều dày như những quốc gia Á, Âu khác. Nếu có, chúng 
cũng chỉ do người Âu người Á mang đến; nhưng còn rất khiêm 
nhường so với sự hình thành lục địa nầy cả hơn 5 triệu năm về 
trước. 


Về nghệ thuật kiến trúc tại Úc cũng rất mới mẻ. Những gì 
có được từ Anh quốc, những người di dân mang qua đây để cây 
ghép nghệ thuật tại quốc gia mới nây; chỉ có nhà con sò “Opera 
House” tại Sydney là một kiến trúc lạ mắt và có thể xếp vào 
hàng kỳ quan của thế giới được chăng? 


Đây là một Tòa Nhà đặc biệt được xây dựng trên cảng 
Sydney. Hơn 2 phần 3 của tòa nhà nằm trên mặt biển; chỉ có 
một phần ba gá vào đất liền của công viên. Nhìn tổng quát thấy 
như những cánh sen úp xuống; nhưng thật ra đây là hình ảnh 
của những con sò mà Kiến trúc sư người Đan Mạch tên là Jorn 
Utzon đã vẽ nên. 


Nhà hát lớn được xây dựng trong vòng l4 năm (1959- 
1973) và cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của 
thế giới. Phòng Concert Hall có thê chứa được 2.688 người và 
các nhà kịch hát khác như: Sutherland Theatre 1.547 ghế; nhà 
kịch Drama Theatre 544 ghế; nhà hát Playhouse 398 ghế; 
Studio Theatre 364 ghế. Tổng cổng có tất cả là 5.541 ghế ngồi 
và 100 phòng lớn nhỏ khác dùng để làm nhà hàng, chỗ hóa 
trang cũng như chỗ tập dượt v.v... 


Bất cứ du khách nào khi đến Úc sẽ được thân nhân đưa 
đến xem nhà hát Opera House nây. Vì đây là niềm tự hào của 
nước Úc hay nói chung là cho tất cả mọi người. Bởi lẽ Úc là xứ 
di dân; nên ai cũng muốn mình đóng góp một phần nhỏ sự hiện 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 119 


hữu của họ vào đó như học thuật, nghề nghiệp v.v... Vì vậy 
cũng không thiếu những người tự hào rằng: “Nước Úc của 
chúng tôi” hay “Nước Mỹ của chúng tôi” là vậy. Một hôm Đạo 
hữu Nhật Phật Hoàng Khôi đưa tôi và một vải Phật tử nữa đi 
cùng đến thăm nhà hát nầy. Nếu tôi nhớ không lầm năm ấy là 
năm 2012. Lúc đó tôi đã 63 tuổi. Người bán vé khi nhìn chúng 
tôi và hỏi bằng tiếng Anh rằng: Trong quý vị có ai trên 60 tuổi 
không: Tôi nhìn anh Khôi và trả lời rằng: Cả 4 người chúng tôi 
đều trên 60 tuổi cả rồi. Người bán về niềm nở trao cho chúng 
tôi 4 vé đặc biệt của những người tuổi trên 60 để vào bên trong 
nhà hát tham quan mà không cân giấy tờ chứng minh gì cả. 
Thật ra trên thế giới nầy có rất nhiều người tốt. Vì nếu không là 
như vậy thì người ta sẽ không xây dựng được những xã hội dân 
sự lành mạnh được. Nếu đất nước nào mà buôn lậu, trộm cướp, 
xã hội hạ tầng kém mở mang hắn ở đó khó thực hiện tự do dân 
chủ được. Vì lẽ ý thức cá nhân còn quá kém. Chúng ta không 
trách họ, vì nếu chúng ta lỡ sanh vào những xã hội như thế, 
cũng sẽ bị như vậy thôi. Ngược lại ngày nay đang sống trong 
những xã hội Âu Mỹ lành mạnh về nhiều phương diện, chúng ta 
nên thâm tạ ơn quốc gia và những người lãnh đạo đất nước tại 
nơi đó. Nếu đời sống và công ăn việc làm của họ không được 
ồn định, thì quả thật có không biết bao nhiêu là vấn. nạn của xã 
hội sẽ được đặt ra. Ở đây ngược lại, khi người dân sống dưới xã 
hội được cơm no áo âm rôi, người ta còn nghĩ đến người khác 
nữa, mà quyên lợi ấy nêu không được đề cập đến, thì người đối 
diện cũng sẽ không được hưởng như luật định. 


Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng: Cái nhân bản của một 
dân tộc nằm sâu tận tâm thức của mỗi con người và nó chỉ được 
đánh thức dậy khi hoàn cảnh chung quanh thích hợp và từ đó 
cái an lạc hay hạnh phúc của mỗi con người sống trong xã hội 


120 Thích Như Điển 


lại có ảnh hưởng dây chuyền với nhau, mà xứ Úc có được 
những hình ảnh đẹp nây, chúng ta nên trân quý. 





Thú đặc biệt của đảo Tasmania, Úc Châu 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 121 


CÁC VỊ TĂNG SĨ PHẬT GIÁO 
VIỆT NAM CÓ MẶT TRÊN 
XỨ ÚC XƯA VÀ NAY 


Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2015 kỷ niệm lần sinh 
thứ 66 năm của tôi trước đây, mà cha mẹ tôi đã mang tôi vào 
đời. Ở Á Châu người ta còn dùng tuôi gọi theo âm lịch nữa; nên 
tuôi ta, tôi đã ở con số 67 rồi. Nếu sông được đến 70 tuôi, tôi 
chỉ còn 3 đến 4 năm nữa để ở lại với đời nầy: nếu sống được 75 
tuổi như Hòa Thượng Minh Tâm thì tôi còn 8 đến 9 năm nữa và 
nếu sông được 80 tuôi thì tôi còn đến 13 đến 14 năm nữa. Đó là 
chưa kế đến chuyện vô thường có thể xảy đến bất cứ lúc nảo 
như lúc đi xe hơi, máy bay hoặc xe lửa gặp tai nạn chết người. 
Ai biết được điều nây thì quả là bậc Thánh. 


Tôi chỉ là một phàảm Tăng, được cái duyên nương vào cửa 
Phật từ thuở tóc còn xanh, ý nghĩ còn nông cạn ở cái tuổi 15. 
Thế mà chỉ thoáng chốc thôi đã hơn 51 năm ở chùa rồi còn gì? 
Trong 5l năm ây tôi đã làm được gì? Và so với thời gian 4, 9, 
13 hay 14 năm còn lại của cuộc đời nầy, phải nói là quá ngắn 
phải không quý vị? Do vậy chúng ta phải làm một cái gì đó cho 
thật có ý nghĩa để đáp đền ân Cha Mẹ, Thầy Tổ, bạn bè, tử đệ; 
để rồi một ngày nào đó ta cũng phải nhắm mắt xuôi tay thôi! Do 
vậy hãy trân quý trong từng phút giây của cuộc sống, để nhận 
chân ra giá trị thật của cuộc đời về hạnh phúc, khổ đau, an lạc, 
tự tại, giải thoát, chướng duyên, nghịch cảnh v.v... Tất cả là 
những giá trị miên viễn của cuộc đời, mỗi người chúng ta nên 


122 Thích Như Điển 


tự quán chiếu lấy, thì ý nghĩa lại cón có nhiều giá trị thực tiễn 
hơn. 

Ngày sinh nhật mỗi năm tôi thường hay nhận được thiệp 
chúc mừng từ các nơi gởi về; trong đó có quà cáp và tịnh tài 
nữa. Nhiều người đến tận nơi để chúc mừng, trên tay cầm 
những bó hoa tươi, với nụ cười hoan hỷ để mừng tôi thêm một 
tuổi thọ. Có nhiều Đệ Tử xuất gia và tại gia ở xa không về được 
thì điện thoại hay E-Mail để chúc mừng. Đây là những nét đẹp 
Đông Phương mà chúng ta nên gìn giữ, mặc dầu Á Châu chúng 
ta không trọng sự sinh ra đời hơn sự mất đi; nhưng dẫu sao đi 
nữa, với tôi — đây là những hình ảnh đẹp khi còn sống và tôi sẽ 
ghi rõ nét vào lòng mình dầu cho còn ở đây hay ở một cõi xa 
xăm nào đó, khi ngày sinh nhật hiện về. 

Hình ảnh đẹp nhất của người xuất gia là biết gìn ĐIữ giới 
hạnh. Cái đẹp nhất của loài hoa là màu sắc, vì hoa biết hướng 
đến mặt trời để đón nhận những tia sáng tốt mới tạo thành diệp 
lục tố nuôi dưỡng cho lá và hoa. Cái đẹp nhất của người phụ nữ 
không phải sự trang sức, mà là đức hạnh của con người đó. Cái 
lo nhất của người đàn ông là sự trong sáng, quyết định rõ ràng 

.. Nếu con người hay muôn loài có tâm hướng đến cái gì thì 
việc ấy sẽ quyết định cho hành trình sinh tử của mình. Người 
xuất gia với mục đích luôn cầu thoát ly sanh tử luân hồi chẳng 
ai dại gì để cho tình yêu, tiền bạc, danh vọng và địa vị cám dỗ. 
Nếu người xuất gla ây suốt đời vẫn gìn giữ tâm niệm trong 
sáng. Câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà cũng có một giá trị miễn 
viễn luôn ngã bóng về Tây Phương là vậy, nếu ai thành tâm 
niệm đến danh hiệu của Ngài. 

Trong đoạn đường đời suốt 66 năm của tôi cũng không 
phải là không có chông gai và không phiền não. Tuy nhiên tôi 
có một cách sống rất đơn giản và luôn quan niệm rằng: “Nếu 
mình không chấp nhận được người khác, thì người khác cũng 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 123 


khó lòng mà chấp nhận mình”; hoặc giả: “Trong thân thể của 
chúng ta luôn luôn có vi trùng và độc tố; chính những thứ này 
ở một phương diện nảo đó, nó lại có hại; nhưng đồng thời nó 
cũng sẽ bổ sung để nuôi dưỡng cho những tế bào khác, nhờ vậy 
các sinh tổ A, B, C, D, mới có thể chuyền tải và tiêu thụ thành 
máu huyết cho con người. Trong cái nầy phải có sự hiện hữu 
của cái kia và trong cái kia phải có sự tồn tại của cái nầy? Do 
vậy tôi chấp nhận cuộc đời nầy một cách rất dễ dàng, dầu cho 
người đối diện với tôi có khó tính đến mấy đi chăng nữa cũng 
không sao cả. Tôi không có tay trồng cây; nhưng có tay trồng 
người. Một điều rất lạ là nếu có ai đó cho tôi một cây thật đẹp, 
có hoa lá rạng ngời; nhưng nếu để trong phòng tôi chừng một 
tuần lễ là hoa lá sẽ úa tàn, mặc dầu tôi cũng cô găng săn sóc, 
tưới nước kỹ lắm. Ngược lại, người nào dầu hư đốn đến thế 
mấy, mà qua sự chăm sóc, trợ duyên của tôi, đa phần họ sẽ 
thành người hữu dụng. Rõ ràng là phải có duyên với nhau mới 
được. Đó là duyên cây cỏ, duyên với vạn vật và duyên với con 
người nữa. 

Từ nhỏ tới bây giờ tôi không có tình yêu riêng cho một 
người đàn bà nào cả; nhưng tôi tin chắc rằng có nhiều người đã 
thương và yêu mình; nhưng tôi thì không đáp lại được. Vì họ 
hướng đến hướng khác và tôi luôn hướng về hướng khác; nên 
không bao giờ gặp nhau. Tôi xin lỗi và cảm ơn tất cả những 
người đàn bà nào đã lỡ thương yêu tôi mà không nói được nên 
lời, hay đã viết thư cho tôi và tôi không bao giờ đọc, đã điện 
thoại cho tôi và tôi không bao giờ nghe. Có lẽ họ thất vọng lắm; 
nhưng đường tôi đã dọn sẵn, không thể quay bước, khi chuyến 
đăng trình về cõi giải thoát chưa kết thúc. Cảm ơn họ, vì đó là 
điều mà tôi biết để cần phải tránh xa, vì chính nhờ họ mà tôi 
biết mình là ai và phải làm gì trong hiện tại. Có nhiều người 


124 Thích Như Điển 


xem sách và DVD về “Chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng” do 
soạn giả Giác Đạo Dương Kinh Thành viết lại thành tuông cải 
lương và các nghệ sĩ ưu tú như: Út Bạch Lan, Tô Châu, Thoại 
Mỹ v.v... đã diễn và lột tả hết được cốt lõi của câu chuyện và 
họ cho rằng tôi gởi gắm tâm sự của mình vào Hòa Thượng Liên 
Hoa không ít. Tôi chỉ mỉm cười thôi và vẫn luôn thầm nghĩ 
rằng: “Mình vẫn là người nông dân của xứ Quảng, làm sao có 
chỗ cao sang quyền quý như thế; nhưng không sao, quý vị 
muốn nghĩ như thế nào cũng được cả”. Vì cuộc đời luôn luôn 
có hai mặt tốt và xấu, phải và trái, ác và thiện, từ bi và ích kỷ 
v.v... ai đám nói hết ra được mặt trái của mình? Nếu có chăng 
chỉ sám hối trước bàn Phật hay những ngày tụng giới và có ai 
trong chúng ta dám nói và viết ra hết sự thật hay không? Tôi tin 
rằng có; nhưng quả rất hiếm. Vì sự thật thì bao giờ nó cũng sẽ 
là sự thật; nhưng khi biết hết sự thật rồi thì nó quá phũ phàng. 
Vậy hãy xem tuôồng hay khi ngắm nhìn nghệ sĩ hát, chứ đừng đi 
sâu vào cuộc đời riêng tư của họ; hoặc nhìn kỹ vào bên trong 
hậu trường của sân khấu hay bên trong cuộc đời của họ. Hãy 
nhìn ngắm sắc hoa tươi thăm kia, chứ không nên đảo bới tận rễ 
gốc của nó, thì phải thấy phân bón dơ nhớp, đâu có gì sạch sẽ. 
Chúng ta hãy cảm nhận sự chuyên hóa của vạn vật, của con 
người để trở thành một cái gì đó, cốt làm đẹp cho cuộc đời. Đó 
mới là giá trị miên viễn đích thực của việc tu học của chúng ta. 
Viết về người đã quá vãng, rất là dễ viết, kể cả việc hay 
việc đẹp của người kia. Khi nắp quan tài đã đậy lại rồi thì viết 
có quá lời đi chăng nữa, cũng chăng có ai nói gì. Còn viết về 
người đang sống, thú thật rất là khó viết. Nếu ta nói hay nói đẹp 
về người đó, thì người ta bảo rằng ton hót, nịnh bợ. Còn viết về 
cái không đẹp của người ấy, chắc gì ai dám viết; nhưng biết đâu 
là đúng hay sai. Vì sai hay đúng cả hai việc nầy đều có tính 
cách tương đối mà thôi. Thí dụ như người thích ăn sâu riêng thì 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 125 


cho rằng sâu riêng thơm; còn người không thích thì ngược lại. 
Kẻ thích ăn dừa, ăn bắp lại cho rằng đó là những thức ăn ngon; 
nhưng người không thích cho rằng dở. Như vậy, nó chỉ đúng 
với cái gì mình cho là đúng và nó sẽ sai với cái gì mình cho là 
sai. Tất cả chỉ do việc chấp ngã của mình mà ra. Do vậy tôi 
chọn cách viết về những kỷ niệm đã qua trong suốt một lộ trình 
dài hơn nửa thế kỷ ấy với những vị Tăng Sĩ hiện đang hành đạo 
tại Úc và chỉ giới hạn có hai vị. Đó là Hòa Thượng Phương 
Trượng Thích Như Huệ chùa Pháp Hoa ở Nam Úc và Hòa 
Thượng Phương Trượng Thích Bảo Lạc chùa Pháp Bảo 
Sydney. Những vị khác còn rất nhiều; nhưng tôi không dám 
viết, vì lỡ sai, thì đó là điều đáng trách vô cùng. 

Ở đây cũng xin đề cập đến “cái ngã” và “ngã sở” một 
chút, để chúng ta nhẹ nhàng đi vào những câu chuyện mà tôi 
sắp kế ra đây. 


Một hôm Ngài A Nan chắp hai tay lại và bạch Phật rằng: 
- Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là ngã và ngã sở? 


__—¬ Ngươi hãy nghe đây! Đầu tiên con hãy dùng hai bàn tay 
võ vào nhau và ta sẽ hỏi. Con có nghe gì không? 


- Bạch Thế Tôn! Con có nghe. 
- Nghe gì? 


Bạch Thế Tôn! Con nghe âm thanh của tiếng vỗ do hai 
bàn tay võ vào nhau. 


Con hãy quan sát kỹ rằng: Trước khi có âm thanh và sau 
khi nghe âm thanh, âm thanh ây sẽ đi vê đâu? 


- Bạch Thế Tôn! Rõ ràng là trước và sau đó không có. 


126 Thích Như Điển 


- Ngã cũng như thế đây! Ta cho răng cái ngã của ta mới 
đáng nói; nhưng ngã ấy có có thật tướng đâu! Nó cũng giống 
như là là âm thanh có từ tiếng vỗ của hai bản tay mà thôi. 


- Còn ngã sở? 

- A Nan thấy ở kia là một bó củi và nếu ta đem lửa đốt bó 
củi thì sẽ có còn nữa không? 

- Bạch Thế Tôn! Không còn. Nếu có, chỉ là đống than vụn 
mà thôi! 

- À! Cũng như thế, có nhiều loại ta chấp thủ và cho rằng: 
Đây là của cải của ta, tài sản của ta dựng nên. Đây là vợ ta, con 
ta, xe của ta, cái nhà của ta v.v... nhưng trên thực tê, tât cả 
những điêu nây là do vô thường biên đôi, đâu có gì là thật 
tướng của nó đâu. Hãy tự quán chiêu như vậy. 

Đây là những lời dạy của Đức Thế Tôn cho Ngài A Nan 
mà trong kinh Tạp A Hàm có ghi lại rât đây đủ. 


Hòa Thượng Thích Như Huệ.- Tôi được biết Ngài tại 
quê hương Quảng Nam cách đây 51 năm về trước. Lúc ấy Ngài 
trên đưới 30 tuôi, cái tuổi thật đẹp của cuộc đời; nhất là đời của 
một Tăng sĩ trẻ trung đẹp trai với giọng tụng kinh, tán trống hay 
hô canh tọa thiền và giảng pháp... phải nói là tuyệt vời nhất 
trong Tứ Trụ của xứ Quảng Nam lúc bấy giờ. Vào thời điểm 
1964, khi tôi mới tuổi 15, ngỡ ngàng bước vào cửa chùa, chưa 
qua một ngưỡng cửa nào của cuộc đời; nên thấy cái gì cũng 
đẹp, cũng hay và đẹp nhất là màu áo nâu mà những Tăng sĩ 
đang mặc. Dầu cho đó là của vị Hòa Thượng Cao Tăng hay của 
một chú Tiểu đang quét lá đa quanh chùa đâu đó. Hình ảnh đưa 
vào đầu đời của tôi là chiếc áo màu nâu ấy. Ngày xưa Ngài A 
Nan mê sắc đẹp của Phật mà đi xuất gia, sau đó bị Ma Đăng 
Già dùng chú thuật Ta Tỳ Ca La Phạm Thiên để chiêu dụ vào 
phòng dâm và nhờ Phật dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 127 


giải trừ; nên mới ra khỏi được nghiệp báo chướng của nhiều đời 
oan oan tương báo. Từ đó Đức Phật mới chỉ rõ cái chấp thấy 
của Ngài A Nan không đúng và Đức Phật đã chỉ cho Ngài A 
Nan cái chân tâm diệu hữu, cái Phật tánh thường hăng đề tân tu 
đạo nghiệp và Ngài A Nan cuối cùng đã ngộ ra được điều ấ Ấy. 
Còn tôi, thân phận một chú học trò vừa xong Tiểu Học ở miền 
quê Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên chỉ đơn thân độc mã trực chỉ 
Hội An với chỉ một tắm lòng cầu đạo xuất gia. Nó chỉ đơn 
thuần có thế và ngày nay với ý chí nây nó đã mang tôi đi khắp 
vạn nẻo đường trần. Ân ấy xin kính cần dâng lên 4 vị Thầy của 
Tứ Trụ tại quê hương xứ Quảng như sau: 


Cố Hòa Thượng Thích Như Vạn, Ngài trụ trì chùa 
Phước Lâm từ cuối thập niên 60 cho đến ngày viên tịch vào 
năm 1977. Trong thời gian ấy Ngài đã xây dựng Tổ Đình Phước 
Lâm tại Hội An có một vị trí rất vững vàng, xứng đáng là ngôi 
chùa Tổ đời thứ 2, sau Tổ Đình Chúc Thánh. 


Tôi vào chùa Phước Lâm năm 1964 và ở đó cho đến năm 
1966 về lại chùa Viên Giác của Thây tôi để đi học. Trong thời 
gian nầy tôi làm Thị Giả cho có Hòa Thượng Thích Như Vạn 
và thời gian nầy đang xây cất lại Tổ Đình Phước Lâm nên 
chúng lý rất bận rộn cho mọi công việc hằng ngày. Ban ngày đi 
học, ban đêm đi chở cát, chở gạch về xây chùa. Cuối tuần giúp 
thợ trộn hồ, vác ngói v.v... Thế mà cái tuổi hồn nhiên mới lớn 
ây đã làm cho tôi vượt qua không biết bao nhiêu cái thử thách 
lúc ban đầu. Trong những ngảy như thế, thỉnh thoảng Hòa 
Thượng Như Huệ từ chùa Tỉnh Hội hay lái xe hơi ra Phước 
Lâm đề thăm Thầy trụ trì và chúng điệu của chúng tôi. Thỉnh 
thoảng Ngài ở lại chùa và chỉ cho chúng tôi tán tụng, lắc linh, 
đánh trống v.v... Hồi đó chỉ có những cây đèn dầu leo lét về 
đêm. Đèn sáp hay còn gọi là Bạch Lạp, chỉ dùng đề cúng Phật. 
Thỉnh thoảng lắm mới có ngọn đèn măng-xông có ánh sáng 


128 Thích Như Điển 


mạnh tỏa chiếu ra khắp nơi đỀ cho thợ trộn hồ, đúc gạch, lúc ấy 
chúng tôi có cơ hội được học bài ké dưới ánh sáng nầy. Thật là 
hạnh phúc vô biên; chăng bù lại như ngày nay, ánh sáng đèn 
điện chói chang ở khắp mọi nơi, từ trong nhà ra tới ngoài đường 
lớn; nhưng nào ai có rõ biết chân thật về giá trị chiếu sáng của 
nó là gì; quả là có nhiều điều để phải nhắc lại chuyện xưa tích 
cũ như th. 

Thời đó còn nhỏ, nhìn cái gì cũng thấy to lớn và vĩ đại 
quá. Ví dụ như từ nhà quê xuống Hội An, thấy Hội An đẹp quá; 
sau đó ra Đà Nẵng, thấy Đà Nẵng to lớn và đẹp hơn Hội An 
nhiều. Khi vào Sàigòn, thấy Đà Nẵng không là gì cá. Cho đến 
khi sang Tokyo, thấy Sàigòn cũng chăng có gì. Đến khi thấy 
mọi vật, mọi việc bình thường, không lớn hay không nhỏ theo 
cái thấy biết của mình, thì trên đầu đã có hai thứ tóc rồi. Quả 
thật thời gian qua nhanh thật! 

Làm Thị Giả được nhiều ưu tiên lắm. Ví dụ như được gần 
Thầy, được đi xa để hầu Thầy và lo cho Thầy tất cả những việc 
cần thiết như: Ăn, uống, ngủ, nghỉ v.v... Nhờ dọn đẹp trong 
phòng của Thây, tôi thấy được cả một tủ kinh sách, được đóng 
bằng bìa cứng mạ vàng và trên tất cả các gáy sách, tôi đều thấy 
có ¡n tên “Thích Như Vạn” và bên giữa có tên của kinh sách Ấy. 
Tôi ngưỡng mộ vô cùng, sao mà Thây giỏi quá! Viết chừng ấy 
sách đâu phải dễ. Sau nây tôi mới biết được Tăng: Đó chỉ là cái 
vỏ bọc bên ngoải, minh thị sách ấy thuộc về chủ quyền của ai, 
còn nội dung bên trong là của tác giả khác. Rõ ràng là tuổi thơ 
có cái gì đó thật là dễ thương và ngơ ngác. 

Lúc tôi sang thăm Canada năm 1979 mới biết được tin 
Thầy đã quá vãng tại Hội An từ năm 1977 do Đạo Hữu Hồ 
Ngọc Tuấn là Đệ Tử tại g1a của Thầy, đã thờ bài vị của Thầy tại 
chùa Tam Bảo của Hòa Thượng Thích Thiện Nghị ở Montréal 
lúc bấy giờ. Tôi ngậm ngùi để hồi tưởng về vị Thầy ở vào giai 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 129 


đoạn mới xuất gia của mình. Quả thật trái đất nây tròn thật! Đi 
đâu rồi cũng sẽ gặp lại, nếu chúng ta có duyên trùng phùng tao 
ngộ, dầu cho trong khi sông, hay khi đã thất lạc ở một nơi chốn 
nào. Tôi kế về Thầy cho hai ông bà cựu Quận Trưởng quận 
Duy Xuyên nghe và từ đó tôi liên lạc về chùa Phước Lâm ở Hội 
An đều hơn. 


Sư Phụ tôi, Cố Hòa Thượng Thích Long Trí, trụ trì chùa 
Viên Giác tại Hội An là người tôi mang ơn nặng trong đời sông 
tại gia cũng như xuất gia nhiều nhất về sau nầy. Thỉnh thoảng 
đâu đó tôi vẫn đã viết về Ngài; nhưng theo Trần Trung Đạo, tác 
giả của “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” thì tôi viết về Thầy 
mình hơi ít. Có lẽ đúng mà cũng chưa hắn là hoàn toàn. Vì có 
nhiều điều muốn viết; nhưng khó viết quá! biết viết làm sao 
đây! Cách hay nhất, thôi thì đừng viết vậy. Ai hiểu cho tôi điều 
nây đây? Chắc tôi xin tạ lỗi với Thầy mình là hãy để cho dòng 
đời luôn trôi chảy như vậy hay hơn là tán dương hay chê bai về 
những gì đã thuộc về dĩ vãng, mà dầu cho mình sinh ra vào 
thuở ấy, cũng như tướng hảo như Thầy mình, thì phải xử sự ra 
sao cho bao nhiêu việc cay đắng của cuộc đời đã đồ dồn lên hai 
vai nặng trĩu của Thây? Thôi thì cứ quán “như thị” và tạ ân 
Thầy; chứ biết nói sao hơn. Tôi có thể biện minh cho mình 
rằng: Mình vẫn còn “tôn sư trọng đạo” đấy chứ! Vì lẽ dầu xa 
quê tôi vẫn luôn nhớ về quê hương trong muôn vạn dặm và 
ngôi chùa Viên Giác tại Hannovcr, tôi đã thành lập từ năm 
1978, tính đến nay 2015 cũng gần 40 năm rồi; vốn vẫn mang 
tên ngôi chùa mà tôi đã xuông tóc tại Hội An thuở nào. Đó cũng 
là một cách đền ơn đáp nghĩa chứ gì? Năm 1991 khi Sư Phụ tôi 
qua tham dự lễ Khánh Thành muộn của chùa Viên Giác 
Hannover, Ngài đã ở lại đây một tháng và mỗi ngày tôi đều có 
một tiếng đồng hồ để hầu Ngài. Có lẽ đây là thời gian mà tôi 
được nói và được nghe nhiều nhất từ Ngài, kế từ khi xuất gia 


130 Thích Như Điển 


đến ngày về ở Viên Giác tại Hội An chăng (1964-1968). Đó có 
thể là một niềm hạnh phúc mà tôi đã bắt gặp. Thế nhưng tôi 
chưa tận hưởng hết, để đến khi Thầy viên tịch vào bảy, tám 
năm sau đó mới biết mình quả là bây giờ mọi chuyện đã vượt 
khỏi tầm tay với rồi. Nếu quý vị muốn rõ thêm về cuộc đời 
hành đạo của Thây tôi, cố Hòa Thượng Thích Long Trí ở Hội 
An thì xin xem thêm quyền “Châu Ngọc Hồi Ký” để thấu rõ 
ngọn ngành. 

VỊ Thầy thứ ba trong Tứ Trụ tại Hội An mà tôi hằng mang 
ơn giáo dưỡng. Đó là Hòa Thượng Thích Chơn Phát. Ngài 
năm nay cũng đã trên 80 và hiện là Viện Chủ của Tổ Đình Long 
Tuyển tại Hội An, Quảng Nam. Từ năm học Đệ Thất đến Đệ Tứ 
(1964-1967) tôi đã học giờ giáo lý Phật Pháp với Ngài tại 
trường Trung Học Bồ Đề Hội An. Mỗi tuần 1 giờ, đều đặn như 
vậy trong suốt 4 năm học của bậc Trung Học Đệ Nhất cấp thuở 
ấy. Sau nầy có thêm Hòa Thượng Như Huệ và Hòa Thượng 
Như Luận dạy nữa; nhưng chúng tôi học nơi Hòa Thượng Chơn 
Phát nhiều hơn hai vị kia. Việc thọ giới Sa DI năm 1967 của tôi 
cũng đã được Ngài trợ duyên rất nhiều. Việc học giỏi, lãnh 
nhiều phần thưởng ở trường Đời hay tại trường Đạo ở các khóa 
An Cư Kiết Hạ mùa hè và ngay cả trước khi tôi đi Nhật Bản du 
học (cuối năm 1971), tại chùa Hưng Long ở Sảigòn, Ngài đã 
động viên tôi không ít; nên ân nghĩa nầy con sẽ nhớ mãi về Sư 
Bá (Ngài vốn là anh em đồng sư với Thây của tôi. Cả hai Ngài 
và Trưởng Lão Thích Chân Điền hiện ở Houston, Texas Hoa 
Kỳ cùng là Đệ Tử xuất gia của cố Hòa Thượng Thích Phổ 
Thoại chùa Long Tuyền, Tổ là một bậc Long Tượng của Phật 
Giáo Quảng Nam vào thế kỷ thứ 19 và tôi phải gọi bằng Sư 
Ông. Tôi kể cho có đầu có đuôi như vậy để sau nầy có ai đó 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 131 


trong Đệ Tử của tôi muốn truy nguyên tìm về chốn Tổ thì cũng 
không khó khăn vất vả mây. 

Tôi có nhiều kỷ niệm đặc biệt với Hòa Thượng Thích Như 
Huệ từ khi còn ở quê nhà. Ví dụ vào mùa hè của năm 1966, lúc 
ấy tôi đã từ chùa Phước Lâm trở về lại chùa Viên Giác ở Hội 
An để tiếp tục con đường tu học của mình. Vào lúc giữa trưa có 
một quân nhân mặc toản đồ trăng, đầu đội mũ, trên 2 cầu vai và 
trước ngực đeo rất nhiều huy hiệu, mà tôi chẳng biết thuộc cấp 
bậc nào, vì tôi rất đốt về những quân hàm của lính. Vả lại theo 
tôi nghĩ rằng nó không phải là chuyên môn của mình, nên 
chăng tìm hiểu làm gì. Người ấy diện mạo rất đẹp trai, đi giày 
nhả binh nhưng đánh bóng rất sáng, tôi đang quét dãy hành lang 
nhà Tây của chùa Viên Giác, thấy người sĩ quan ấy vào, bước đi 
một cách ngang nhiên chăng chảo hỏi ai cả, trông ra quắc thước 
lắm. Tôi dừng quét chùa, hai tay chắp lại và thưa: 


- Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào.... Thưa có cần gì 
không? 
Người ây không trả lời, mà từ từ gỡ cặp mắt kiếng ra và 


lây mũ xuông, tôi thấy cái đầu không có tóc, nhìn kỹ gương mặt 
phúc hậu và “Ô” lên. 


- Thây đây rồi! Thế mà con tưởng là ai. 


Đó chính là kỷ niệm vui, khi Hòa Thượng còn là Tuyên 
Úy Phật Giáo và hình như cuối năm 1966 nhân vụ “Bàn Phật 
xuống đường” và “Phong trào Thanh Niên Quyết Tử” nên Thầy 
và Thầy Hành Đạo hay Thầy Minh Chiếu ở Đà Nẵng đã giải 
ngũ cùng lúc và Hòa Thượng Thích Như Huệ trở về lại Hội An, 
sông tại chùa Tỉnh Hội (nay gọi là chùa Pháp Bảo). Từ năm nầy 
đến năm 1968, tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng ghi lại nơi đây. 


132 Thích Như Điển 


Niên khóa 1966-1967 và 1967-1968 Hòa Thượng Thích 
Như Huệ làm Giám Đốc Trường Trung Học Bồ Đề tại Hội An, 
thay cho Hòa Thượng Thích Chơn Phát. Lúc ấy tôi học lớp Đệ 
Ngũ và Đệ Tứ. Thông thường những lớp học của Việt Nam 
thuở đó bắt đầu sau mùa nghỉ hè và Lục cá nguyệt thứ nhất của 
năm học đó nằm bên nửa năm nây và Lục cá nguyệt sau lại năm 
ở nửa năm kia. Mùa hè đến cũng là mùa châm dứt một năm 
học. Thời gian nây tôi học rất chăm chỉ và học rất giỏi. Tôi nhớ 
rằng trong lớp Đệ Ngũ và Đệ Tứ thuở â ấy có chừng 10 chú Tiểu 
và 60 đến 70 nam nữ học sinh ngoài đời học chung lớp với 
nhau. Những môn học như: Giáo lý, toán, vật lý, sử địa, vạn 
vật, công dân giáo dục, âm nhạc, ngoại ngữ v.v... chúng tôi đều 
phải học như những học sinh khác và dĩ nhiên là chúng tôi cực 
hơn nhiều. Vì sau khi học ở trường về, chúng tôi còn phải đi 
công phu chiều, gánh nước tưới rau, sáng sớm phải dậy đi công 
phu khuya và mỗi tháng hai lần phải làm nhang hay làm đậu hũ 
để phát hành, tạo thêm kinh tế tự túc cho chùa. Một đứa trẻ ở 
đời, ngôi học bài không thôi, thấy đủ mệt; còn chúng tôi cũng 
tuổi trẻ như họ; nhưng bận rộn hơn nhiều và chúng tôi cô gắng 
phải học giỏi hơn những học sinh này, nếu không sẽ bị chúng 
chê cười là “Thầy chùa học dốt” thì mình bị mang tiếng cả đám. 
Cùng bản với tôi ngồi có Thây Giải Trọng, Như Hoàng (nay đã 
hoàn tục), chú Tuất, chú Thị Điểm (đã qua đời). Ngồi phía trên 
có chú Chín (Hòa Thượng Như Phẩm ngày nay). Bên học sinh 
có Dương Hứa Nguyên, Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Nam Quế, 
Huỳnh Thị Xuân Hương v.v... Chú Chín học rẤt giỏi và tôi 
cũng không kém; nên tháng nào chúng tôi vẫn đứng đầu danh 
sách trong số 70 hay 80 học sinh ấy. Nếu chú Chín đứng nhất 
thì tôi đứng thứ nhì hoặc ngược lại. Suốt cả 4 năm Trung Học 
Đệ Nhất cấp như vậy, chưa bao giờ Huỳnh Thị Xuân Hương 
đứng lên trên vị trí của tôi và Hòa Thượng Như Phẩm cả. Sau 
niên học 1967-1968 (Đệ Tứ) chúng tôi 5 người đứng đầu lớp 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 133 


được trường Trung Học Công Lập Trần Quý Cáp tại Hội An 
tuyển qua, giống như là một phần thưởng cho những người học 
giỏi, để học Đệ Tam tại đó. Trong đó có tôi, chú Chín, Dương 
Hứa Nguyên, Phùng Rân và Huỳnh Thị Xuân Hương. Trong Š 
người ây chỉ có tôi và Dương Hứa Nguyên cùng Phùng Rân thì 
học chung một lớp buổi chiêu Ban A thuộc môn Vạn Vật; sau 
nầy tôi đi vào Sàigòn học tiếp, thì còn lại Dương Hứa Nguyên 
và Phùng Rân vẫn tiếp tục học ở lớp này. Sau nầy Dương Hứa 
Nguyên đã trở thành Bác Sĩ; còn Phùng Rân nghe nói đã qua 
đời? Còn Huỳnh Thị Xuân Hương ngại không học chung với 
chúng tôi nữa, nên đã ghi danh vào một lớp Đệ Tam Ban A 
khác và bây giờ cô ta là một Dược Sĩ danh tiếng tại Sàigòn, còn 
chú Chín (Như Phẩm) cũng học lớp khác. Sau này tôi mới biết 
rằng Thây ấy không thành công khi đi thi Tú Tài I và Tú Tài II. 
Con đường học tập, thi cử bắt đầu lận đận từ lúc ấy. 


Ở đây tôi phải niệm ân Hòa Thượng Thích Như Huệ rất 
nhiều ở cái mốc thời gian này. Nguyên là Giảm Đốc cũng như 
các giáo viên trường Trung Học Bồ Đề Hội An rất khó xử là cả 
3 giải thưởng đứng đầu toản trường và toàn lớp Đệ Tứ năm ấy 
đều lọt vào tay tôi. Đó là: 


Phân thưởng hạng nhất lớp 

Phân thưởng hạng nhất trường 

Hạnh kiểm toàn trường. 

Các giáo viên khác chỉ đồng ý cho tôi nhận hai giải 
thưởng bên trên; còn phân thưởng hạnh kiêm toàn trường họ 
muôn trao cho một học sinh khác và lý luận răng: “Đã là một 
người tu thì hạnh kiêm phải tôt; nên không nhât thiệt phải phát 
cho tôi”. Lúc ây Hòa Thượng Như Huệ đang làm Giám Đôc và 
ý kiên của Ngài răng: “Điêu ây hăn không sa1; nhưng nhiêu em 
có hạnh kiêm tôt, học không học giỏi. Vả lại chú nây vừa học 


134 Thích Như Điển 


giỏi, chuyên cần hầu như không nghỉ một ngày nảo trong niên 
học. Do vậy tôi đề nghị cả 3 giải thưởng ây đều nên trao cho 
chú Điển”. Cuối cùng mọi người thấy có lý, nên ngày phát 
chứng chỉ cũng như phần thưởng của năm ấy, tôi phải thuê xe 
xích-lô đạp, chở về chùa Viên Giác. 

Thật ra đó là một niềm vui khó tả và suốt đời tôi không 
quên. Dĩ nhiên là phải học giỏi mới được như vậy; nhưng nếu 
tôi không nhờ lập luận sắc bén của Hòa Thượng Thích Như 
Huệ, Giám Đốc Trường Trung Lập Bồ Đề Hội An lúc bấy giờ 
thì làm sao tôi có được vinh dự lãnh cả 3 phần thưởng như vậy. 
Ân ấy, con xin niệm ơn Thầy. Nên khóa 1968-1969 tôi học tại 
Trần Quý Cáp Hội An, tiếp theo 1969-1970 tôi học lớp Đệ Nhị 
tại Trường Trung Học Cộng Hòa của Giáo Sư Phạm Văn Vận ở 
Sàigòn và năm nây tôi đã đậu Tú Tài I, đến niên khóa 1970- 
1971 tôi đổi sang Trường Trung Học Văn Học của Giáo Sư 
Trần Bích Lan và Cô Nga, cuối năm ấy tôi đậu Tú Tài II và con 
đường đi du học Nhật Bản của tôi đã mở ra một cánh cửa khác 
nữa (xin xem thêm quyên Hương Lúa Chùa Quê). Từ đó đến 
trước 1975 và sau 1975 tôi hầu như không có liên lạc nào trực 
tiếp với Hòa Thượng Thích Như Huệ nữa. Tôi không biết là 
Thầy đang ở đâu và làm gì? vì thuở ấy việc liên lạc về Việt 
Nam từ ngoại quốc; kế cả Nhật Bản hay Âu Châu nó nhiêu khê 
lắm; không phải như bây giờ. Nếu tính cho đủ năm tháng ngày 
giờ thì phải nói là 15 năm (1969-1983). Trong 15 năm ấy tôi đã 
không có liên lạc với Ngài, bỗng một hôm tôi nhận được thư và 
điện thoại của Ngài từ Nhật Bản gởi đến. Lúc đó tôi xa Nhật đã 
được 7 năm rồi. Tôi vui mừng vì sẽ có duyên gặp lại vị ân sư 
mà ngày xưa ở quê hương xứ Quảng tôi đã thọ nhận và Thầy 
viết rằng: “Thầy được tàu Na Ủy vớt đưa vào Nhật, đang ở tại 
trại tạm cư gần Tokyo, đang chờ xin đi định cư một đệ tam 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 135 


quốc gia”. Cũng có khi trao đổi qua điện thoại, Thầy bảo tôi 
răng: 

- Thầy muốn qua định cư và ty nạn tại Đức. 

Tôi thưa: 

- Bạch Thầy không nên. 

- VÌ sao vậy? 

- Vì Đức có những điều khó khăn hơn các nước khác. Ví 
dụ như rất lạnh vào mùa Đông, có khi nhiệt độ bên ngoài xuống 


thấp còn trừ 27°C và nhất là tiếng Đức khó lắm; Thầy học sẽ 
không được dễ dàng đâu. 


Bên kia đầu dây điện thoại như có ý ngần ngừ và Thầy hỏi 
răng: 

- Vậy thì nên đi đâu? 

- Bạch Thầy! Con xin đề nghị là Thầy nên đi Úc. 

- Đi Úc? ở đó có gì? và ai lo bảo lãnh? 

Lần nây tôi thuyết phục Hòa Thượng Thích Như Huệ 
cũng giông như năm 1980 tôi đã thuyêt phục Hòa Thượng 
Thích Bảo Lạc vậy. 

- Bạch Thầy! Ở Úc có năng ấm quanh năm, có trái cây 
Việt Nam mình và nhất là có một Cộng đồng người Việt đông 


đúc lắm. Nếu Thầy đồng ý thì con sẽ gọi cho Bác Hội Trưởng 
Nguyên Văn Tươi ở Adelaide làm thủ tục đê đón Thây sang Úc. 
- Ứ! Thôi thì như vậy đi. 
Kể từ đó tôi liên lạc với Đạo Hữu Nguyễn Văn Tươi đang 
làm Hội Trưởng tại Hội Phật Giáo Nam Uc và sau khi có 300 
chữ ký yêu câu của Phật Tử đê bảo lãnh một vị lãnh đạo tỉnh 
thân Phật Giáo Việt Nam từ Nhật Bản qua lãnh đạo, họ đưa hồ 


136 Thích Như Điển 


SƠ ẫây lên Bộ Ngoại GIao và Sứ quán Úc tại Nhật Bản qua sự 
hướng dẫn của Giáo sư Nhật Phật Hoàng Khôi tại Sydney, độ 
chừng 3 tháng sau thì Hòa Thượng Thích Như Huệ sang được 
Úc rồi. Nếu kể từ đó cho đến nay (1983-2015) Hòa Thượng 
cũng đã định cư tại Úc trên 32 năm. Ngài đã sáng lập, xây dựng 
và làm Trụ trì chùa Pháp Hoa trong 25 năm như thế, sau đó trở 
về ngôi Phương Trượng và giao chùa lại cho Thầy Viên Trí 
điều hành. Về phía hành chánh của Giáo Hội, Ngài đã từng là 
giảng sư, Hòa Thượng Đàn Đầu của các giới đàn và Hội Chủ 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Châu kể 
từ khi thành lập 1999 cho đến năm 2015. 

Tôi nghĩ là Ngài không buôn tôi, vì lời giới thiệu lúc ban 
đầu không đúng. Nếu không là như vậy thì Ngài đã không trụ 
tại Úc suốt hơn 30 năm như thế. Bây giờ Ngài đã trên 80 tuổi, 
nhận được tiền hưu trí hằng tháng của chính phủ Úc và hưởng 
các điều phúc lợi của xã hội nầy trao cho như: Tiền già, thuốc 
men, sự di chuyền V.V... 

Với tôi, không biết có phải là một ân huệ hay một đặc ân 
không? Vì lẽ những gì tôi đã làm cho hai chùa tại Úc như Pháp 
Bảo (Sydney) và Pháp Hoa (Adelaide) suốt từ trong hơn 30 
năm qua; nên trong Nội Quy của chùa, Hòa Thượng Thích Như 
Huệ và Hòa Thượng Thích Bảo Lạc đều công cử tôi vào chức 
vụ Cô Vấn của hai chùa và hai Hội nây. Nếu có gì cần đến sự 
hiện diện của tôi, thì tôi sẽ hỗ trợ. 

Từ năm 1983 đến bây giờ (2015) trên 30 năm như vậy, 
hầu như năm nào tôi cũng gặp Ngài ở đâu đó trên các châu lục 
như: Tại Úc, Mỹ, Âu Châu hay Á Châu v.v... Lúc nào Ngài 
cũng từ tốn nhoẻn miệng cười mỉm chỉ và hỏi rằng: “Có khỏe 
không? Tôi đáp lại: 

- Bạch Thầy! Con vẫn bình thường. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 137 


Ngài tuy không là Bồn Sư truyền giới và quy y cho tôi 
trong các giới đàn; nhưng tôi vẫn luôn xem Ngài như Thầy của 
mình; một vị Thầy có đầy đủ ý nghĩa của nó. Hôm chúc thọ 80 
tuôi của Ngài tại chùa Pháp Hoa ở Adelaide, Nam Úc, tôi đã 
muốn nói thật nhiều; nhưng vì thời gian giới hạn; nên đã chẳng 
nói lên được ý chính. Bây giờ qua những sự kiện lịch sử của 
Phật Giáo Việt Nam tại Úc; nơi mà con đã có nhân duyên từ 
hơn 30 năm qua, xin tuyên dương và niệm ân Thầy, vì nếu như 
không có sự hiện diện của Thầy ngay từ buổi ban đầu tại Nam 
Úc, thì đã không có chùa Pháp Hoa và một Cộng đồng Phật 
Giáo Việt Nam như ngày hôm nay. 


Người xưa nói rằng: “Cái quan luận sự”; có nghĩa là: Khi 
nảo nắp quan tải đậy lại thì người ta mới luận được thành bại 
của anh hùng (hay của một người). Do vậy con không và chưa 
trình bảy hết tất cả những gì tốt đẹp mà Thây đã đóng góp cho 
quê hương xứ Quảng nói riêng và Phật Giáo Việt Nam tại Úc 
cũng như ngoại quốc nói chung; đặc biệt là Môn Phái Lâm Tế 
Chúc Thánh, mà con chỉ xin ghi lại một vải kỷ niệm đáng nhớ, 
để Thầy đọc cho vui khi Thầy còn hiện hữu trên cõi đời nầy và 
nếu có gì không đúng, kính mong Thây chỉ giáo cho. Đa phần 
một người khi đã sẽ ra đi, các bài điểu văn đều ca tụng những 
cái tốt và đức hạnh của người ấy; nhưng theo con, lúc đó người 
mất đâu có còn lưu tâm những việc ấy làm gì. Nay có những 
dòng chữ thô thiển như trên, con xin ghi lại những kỷ niệm 
đáng nhớ trong đời học Tăng của mình khi còn sống tại chùa 
Viên Giác, Phước Lâm tại quê hương xứ Quảng hay một ít kỷ 
niệm ở ngoại quốc ngày nay, để Thầy nhiều khi còn có thể nhớ 
lại một người, không phải là Đệ Tử xuất gia của mình; nhưng 
cũng đã hỗ trợ cho mình và niệm ân mình như thế, thì chắc rằng 
Thầy sẽ an vui hơn khi nghĩ và nhớ về những người Đệ Tử thân 
thương khi đang ở bên cạnh mình. 


138 Thích Như Điển 


Hòa Thượng THÍCH BẢO LẠC.- Gia đình tôi có tất cả 
8 người, gồm 5 trai và 3 gái. Mỗi người sinh ra trước sau, cứ 
cách nhau 3 hay 4 năm như thế, lại có một thành viên ra đời. 
Năm nay (2015) tôi đã 66 tuôi, cứ tính về trước thì biết rằng chị 
Cả của tôi hơn tôi đến 22 hay 23 tuổi. Khi tôi sinh ra chị Cả đã 
đi lấy chồng và chị mới mắt cách đây 2 năm khi tuổi đời 86. 
Cha tôi sinh năm 1898; nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ 19, thuộc 
đời vua Thành Thái nhà Nguyễn năm thứ 9 và ông cụ mất vào 
năm 1986, thọ 89 tuổi. Mẹ tôi nhỏ hơn cha tôi 10 tuổi và đến 58 
tuổi (1966) bà chết vì bom đạn (xin đọc quyền Giọt Mưa Đầu 
Hạ) cùng với Bác của tôi tại quê nhà. Năm ấy tôi đã xuất gia 
được 2 năm rồi. Nhà tôi không giàu mà cũng không nghèo, vì 
có ruộng vườn, đất đai, quanh năm trồng khoai, cấy lúa. Không 
bao giờ tôi nghe mẹ tôi bảo thiếu cơm gạo, mà lúc nào cái ăn 
cũng “giáp hạt”; có nghĩa là không bao giờ đói hay chạy cơm 
từng bữa như nhà thơ Tú Xương đã diễn tả về tình trạng nhà 
con cái đông đúc của ông. Nói giảu thì không giàu, vì nhà nông 
đâu có tiền bạc của cải gì nhiều và để dành như ở thành thị; còn 
nghèo xơ nghèo xác thì không, vì các anh chị tôi đều có nhà cửa 
và con cái tuy không ăn học cao như những người ở thành thị; 
nhưng hầu như trong gia đình không có thành viên nào mù chữ; 
ngoại trừ Mẹ tôi, vì những năm ở đầu thế kỷ thứ 20, người ta Ít 
cho con gái đi học. Thế nhưng việc gì cũng thông cả, nếu qua 
sự quyết định của bà. 


Hòa Thượng Thích Bảo Lạc sinh năm Nhâm Ngọ (1942) 
nếu tính tuổi ta năm nay (2015) Thầy ấy đã 74 tuổi và đi xuất 
gia cũng đã gần 60 năm rồi (1957-2015). Thầy Bảo Lạc lớn hơn 
tôi 7 tuổi và trên tôi, còn một người anh nữa; nhưng nghe đâu 
hồi Đệ nhị thế chiến (1945) anh tôi đã bị mất khi còn nhỏ, vì 
sau khi chạy loạn về, bị bệnh đậu mùa gì đó, rồi qua đời. Tôi là 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 139 


người sinh ra cuối cùng (1949) trong đại gia đình họ Lê ấy. Từ 
nhỏ Hòa Thượng Bảo Lạc đã đi sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử 
Hà Linh và có chơi thân với một vài người bạn trong làng. Thầy 
ấy làm nông, phụ cha mẹ và các anh chị của tôi. Trước khi đi 
xuất gia (1957) nếu tôi nhớ không lầm, Thầy có nuôi một bầy 
vịt. Dĩ nhiên là bầy vịt ấy được bán trước khi Thầy đi ra chùa 
Non Nước để xin xuất gia với Cô Hòa Thượng Thích Trí Hữu. 


Tôi không còn có ấn tượng gì ở trong gia đình với Thầy 
Bảo Lạc từ khi tôi sinh ra cho đến khi Thầy đi xuất gia cả. Lúc 
Thầy Bảo Lạc đi tu tôi cũng đã 9 tuổi rồi. Thế mà tôi chắng còn 
lưu lại một kỷ niệm gì đặc biệt cả; chỉ nhớ hình ảnh của Thầy 
ấy cầm một cây sào đề chăn vịt lúc ngoài đồng: lúc ấy tôi cũng 
vừa chăn trâu cho thân phụ và thường bị chúng lôi chạy có cờ 
khi chúng muốn tìm những món cỏ non hơn ở nơi khác. Ngoài 
ra, Thầy còn làm nghề đan rổ, đan thúng và chằm nón lá nữa. 
Tôi nhớ trước ngày xuất gia của Thầy có mẫy anh chị em trong 
Gia Đình Phật Tử Hà Linh đến thăm và tụng một thời kinh. 
Hôm ấy có đủ tất cả những thành viên trong gia đình và sáng 
ngày hôm sau (có thể là ngày mông § tháng 2 năm 1957), cũng 
là ngày xuất gia của Đức Phật, Thầy đã từ bỏ gia đình ra đi rất 
sớm, để lại nhiều bức thư cho các thành viên trong gia đình. 
Khi mọi người thức giấc dậy; không thấy Thầy ở đâu; nên 
người anh thứ tư của tôi chạy đi kiếm và cuối cùng được biết là 
Thầy ấy đã leo lên xe Phi Long - Tiến Lực trực chỉ Đà Nẵng và 
núi Non Nước để xuất gia học đạo. Cả những thành viên trong 
gia đình tụ tập lại để đọc những lá thư của Thầy ấy đã đề lại. 
Lúc đó Mẹ tôi và các chị là những người nhạy cảm nhất, đã òa 
lên khóc, trong khi cha tôi vẫn từ tốn khuyên: “Không sao đâu! 
Nó đi tu thì còn đó, chứ có mất gì đâu mà khóc”. Dần dà rồi 
không khí gia đình cũng nguôi ngoai và cả gia đình chúng tôi 
tìm cách đi ra chùa Non Nước để thăm Thầy. Nếu tôi nhớ 


140 Thích Như Điển 


không lầm là từ những năm 1957, 1958, 1959 và 1960 năm nảo 
gia đình của chúng tôi cũng đều đặn ra thăm Thầy khi Thầy còn 
tu học tại đó. Lúc thì Mẹ tôi quảy bí đao, bí rợ, bầu, mướp; lúc 
thì các anh chị tôi quảy gạo, thức ăn đem cúng chùa Linh Ứng 
nơi Hòa Thượng Thích Trí Hữu trụ trì lúc bấy giờ. 


Tôi cũng theo gia đình cùng đi thăm Thây. Những lần như 
thế tôi rất vui, vì được đi xa và thuở ấy ngôi trên xe đò “Phi 
Long - Tiến Lực” chạy đường xa, đôi cỨ thấy người dưới đất 
chạy ngược mình, còn mình thì ngồi yên trên xe. Đúng là cảm 
giác của trẻ con. Đến chùa Linh Ứng phải leo lên cả mây chục 
bậc cấp mới vào công Tam Quan được. Công và mặt tiền xoay 
về hướng biển, nên gió mắt vô cùng, nhất là buổi trưa, sau khi 
dùng cơm xong, ngôi hay năm bên hiên chùa để hóng gió và 
được thíu thiu ngủ thì quá tuyệt vời. Cơm tương và rau của 
chùa sao mà ngon chỉ lạ. Có lẽ tôi thấm mùi tương chao của 
chùa từ đó. Tôi yêu thiên nhiên cây cỏ, đồng thời tôi cũng rất 
quý mến đời sống đạo hạnh của chư Tăng trong chốn Thiền 
Môn. Thấy họ mặc những chiếc áo màu nâu, tôi lại có cảm tình 
ngay. Có nhiều chú Tiểu đầu vẫn còn để chóp, trên tay cầm một 
quyền kinh dày và nặng, đọc ê a những câu kinh, lời kệ rất hay, 
tôi nghe nhưng chăng hiểu ý ý nghĩa gì. Năm 1958, 52 chùa còn 
nghèo lắm, các Chú không có tiền mua giấy để viết; nên Hòa 
Thượng Thích Trí Hữu cho quý Chú lấy lá chuối non làm giấy 
và lây cọ để viết chữ Hán lên đó. Học xong đem bỏ vào thùng 
rác. Như vậy cũng tiện. Cảm tưởng tôi lúc ây không vui, không 
buôn, không hỏi, cũng chẳng tự trả lời và khi rời chùa về lại nhà 
hồi tưởng lại những hình ảnh ấy; bao giờ nó cũng ¡n đậm nét lại 
trong tâm hồn trẻ thơ của mình. 

Tôi nhớ lúc nhỏ mình học dốt lắm. Vì đi học về phải lo 
chăn trâu, chằm nón, giúp cha mẹ công việc đồng áng; nên bài 
vở chẳng chu toàn; nên cuối năm học 1960-1961 của bậc Tiểu 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 141 


Học, tôi đứng hạng thứ 35 trên 36 học sinh. Lúc ấy Thầy Phan 
Thế Tập làm Hiệu Trưởng và bây giơ mỗi năm Thầy ấy vẫn còn 
giúp cho Hòa Thượng Bảo Lạc và tôi phát học bổng cho các 
học sinh nghèo, học giỏi của mấy trường Tiểu Học tại Xuyên 
Mỹ nhân ngày giỗ Mẹ 27.3 âm lịch và 2§ tháng 6, ngày sinh 
nhật của tôi, tôi vẫn thường hay nhắc lại kết quả học dở của 
mình. Thầy Tập vui và nói: “Đó là chuyện của ngày xưa, còn 
bây giờ Hòa Thượng đâu phải là người như vậy”. Hiền thê của 
Thầy quy y với tôi tại chùa Viên Giác Hannover, tôi cho Pháp 
danh là Thiện Tánh; còn Thầy thì quy y với Sư Phụ tôi, có Pháp 
danh là Như Thể. Cái duyên mà Thầy trò gặp lại nhau là do bức 
tường Bá Linh sụp đồ vào ngày 9 tháng lI năm 1989. Nếu 
không có ngày ây thì Phan Quốc Bửu, con của Thầy đang du 
học tại Tiệp Khắc cũng không có cơ hội sang Tây Đức và tôi 
cho Pháp danh là Thiện Kim. Từ đó đến nay hơn 25 năm như 
thế, tôi đã liên lạc với Thầy, để nhớ lại ơn xưa của Thây hơn 
nửa thế kỷ trước, Thầy ấy đã dạy tôi năm cuối bậc Tiểu Học 
(1960-1961). 


Do học như vậy cho nên nhiều khi tôi bị Thầy Bảo Lạc cú 
đầu và nói rằng: “Mây sau nây lớn lên thì làm được cái gì?” - 
Lời nói đó không sai với lúc ấy; nhưng “sông có khúc, người có 
lúc” phải không quý vị? Tôi cũng đâu có ngờ, tôi là một người 
nông dân của xứ Quảng mà trở thành một người xuất gia, sau 
đó học giỏi cả trường Trung Học Bồ Đề Hội An ai cũng biết, 
rồi đi du học, biết nhiều thứ tiếng, viết trên 60 tác phẩm, dịch 
kinh, xây chùa, độ Đệ Tử v.v... quả là những công việc quá tầm 
tay, ngoài sự mong muốn. Tôi không buồn Hòa Thượng Bảo 
Lạc, tôi chỉ nhắc lại những kỷ niệm đầu đời như vậy để quý vị 
dạy con, dạy cháu của mình. Vì lẽ cuộc đời nây không có gì là 
nhất định cả. Hôm nay thế nây, mai sẽ thế khác. Hãy đừng trụ 
vào đó, là tâm ta an vui rồi. 


142 Thích Như Điển 


Điều đặc biệt hơn nữa là tôi đã được phép của cha mẹ tôi 
cho đi xuất gia, tôi quá mừng, nên chẳng quan tâm đến ai bên 
cạnh nữa và cũng không hỏi ý kiến của Thầy Bảo Lạc luôn, cho 
nên Thây viết cho tôi một lá thư gởi từ Sàigòn về chùa Phước 
Lâm Hội An năm 1964 với nội dung đại khái như sau: 

“Chú đâu có biết được răng cuộc sống tu hành ở chùa khổ 
cực ra sao không? Trong nhà đã có một người chịu khổ rồi, bây 
giờ chú vào chùa làm gì nữa? Nếu chú muốn ở lại chùa tu thì 
tôi sẽ về lại nhà và không nên giữ chí nguyện xuất gia ấy nữa... 

Tôi đọc thư Thây Bảo Lạc, tôi không cảm thấy buồn và 
nghĩ rằng: Thầy ấy lo cho mình, sợ không chịu cực được đây 
thôi! Tôi đọc xong cũng chăng trả lời lại Thây, vì biết rằng nêu 
có nói gì lúc ấy đi nữa, thì Thầy làm sao hiểu được tâm trạng 
của tôi khi đã được thế phát xuất gia ở cái tuổi 15 vào năm 
1964 ấy. Thầy ấy dọa tôi thôi. Thế mà bây giờ sau hơn 50 năm 
tu học, cả hai anh em đều đã được xuất ngoại du học Nhật Bản, 
đã xong Cử Nhân, đã xây chùa, độ chúng xuất gia cũng như tại 
gia hằng trăm hăng ngàn người ở khắp nơi trên các Châu Lục. 
Cả hai đã được tấn phong lên Hòa Thượng và Thầy Bảo Lạc 
cũng như tôi đã viết cũng như dịch, hai anh em cộng chung lại 
cũng đã trên 100 tác phẩm rồi. Điều ấy đâu có ai biết được, khi 
mà hơn 50 năm về trước, chúng tôi chỉ là những người xuất 
thân từ gia đình nông dân xứ Quảng. Đã có lần mây đứa cháu từ 
Việt Nam sang Thái Lan thăm Hòa Thượng Bảo Lạc và tôi thưa 
rằng: 

“Kính bạch quý Thây và thưa quý vị trong thân tộc họ Lê. 
Chúng ta là những người có phước báu hơn ai hết, vì trong gia 
đình mình có được cả hai vị Hòa Thượng. Vì nếu muốn mơ làm 
triệu phú thì dễ; chứ làm Hòa Thượng thì không dễ chút nào. 
Người nào muốn thành triệu phú thì hôm nay hãy mua vé số đi, 
ngày mai mình có thể trúng số để trở thành triệu phú. Còn 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 143 


muốn thành Hòa Thượng, đâu phải chỉ một đêm, một ngày, một 
tháng, một năm, mà phải trên 50 năm; nghĩa là trên nửa thế kỷ, 
gia đình chúng ta mới được vinh dự đó”. 

Mọi người vỗ tay cho việc Lê Văn Sinh đã phát biểu 
không Sa1; nhưng tôi lại có ý dò xét rằng trong gla tỘC CÓ alI 
muốn đi xuất gia không, thì rõ ràng chưa thấy có cháu trai nảo, 
ngoại trừ một vải cháu gái đang tu tập đâu đó ở Việt Nam. 
Ngày xưa Đức Phật sau khi thành đạo, độ được một số Đệ Tử 
xuất gia, Ngài liền nghĩ về vua Tịnh Phạn và gia đình; nên Ngài 
đã cho người đi báo trước việc ấy. Dĩ nhiên là vua Tịnh Phạn 
rất vui và cho sửa lại Hoàng Cung để đón mừng ngày gặp lại. 
Sau khi dùng ngọ xong, theo như trong kinh Tạp A Hàm có ghi 
lại rằng: Ngài bảo những người trong Hoàng Thân đến thăm 
Ngài hôm đó là: “Nếu gia đình nào có hai người con trai, thì 
nên cho bớt một người đi xuất gia”. Có lẽ do ý hướng của Ngài 
mà sau này Ngài A Nan, Nan Đà, La Hầu La, Đề Bà Đạt Đa 
đều đi xuất gia theo Phật. Nói thì đơn thuần như vậy, nhưng độ 
người trong gia đình không phải dễ đâu; ngay như Hòa Thượng 
Bảo Lạc và tôi đã đi xuất gia trên 40 năm mới độ được hết cả 
gia đình và 53 người quy y cùng lúc với Sư Phụ của tôi khi 
Ngài còn tại thế. Ở Việt Nam có một bậc chân Tăng, suốt đời 
tận tụy với Phật Pháp, độ được rất nhiều người và trước khi 
Ngài lâm chung tại Đức, có than rằng: 


“Thật ra độ người rất dễ; nhưng độ cho người thân rất khó. 
Tôi có chú em rất thông minh (đang ở Đức), làm thơ, viết văn, 
vẽ tranh Phật rất đẹp; nhưng bảo nó quy y Tam Bảo thì nó lắc 
đầu. Chăng biết tại sao? Nó đâu phải là người chống đối gì Đạo 
Phật; nhưng đây là điều mà tôi áy náy vô cùng”. 


144 Thích Như Điển 


Nói xong Thây ấy tắt thở. Điều nầy cũng minh chứng cho 
rằng: Dẫu cho là người đã đi xuất gia đi chăng nữa, nhưng cũng 
luôn quan tâm đến gia đình và nhất là mong họ sớm kết duyên 
với Tam Bảo, khuyên họ ăn chay niệm Phật, lánh dữ làm lành. 
Thế nhưng phải cần có thời gian và cơ duyên lành đến, mới có 
thê thành tựu được những ước mơ nhỏ nhoi như vậy. 


Hòa Thượng Bảo Lạc rất siêng học, siêng tu và sau khi 
đậu Tú Tài thì Thầy ấy đi dạy học tại các trường Trung Học Bồ 
Đề như: Hạnh Đức, Huỳnh Kim hay dạy cho Tăng Ni tại Phật 
Học Viện Giác Sanh v.v... Còn tôi vẫn tiếp tục con đường học 
vấn cũng như tu học tại chùa Hưng Long ở Sàigòn. Trước đó 
tôi có nhờ Thây liên lạc với Thầy Lâm Như Tạng để hỏi thăm 
về việc đi du học tại Nhật ra sao, và cuối cùng tôi đã được toại 
nguyện. Đến năm 1974 tôi trở về lại Việt Nam thăm Thầy và 
các chùa cũng như đi thăm một vài nơi như: Hội An, Huế, Đà 
Lạt, Cần Thơ, Sàigòn v.v... cùng đi với tôi có 4 người Nhật. 
Hai Tăng Sĩ cùng ở chùa HonryuJI với tôi là Nakatomi và 
Matsugara, cả hai ông bà Takada nữa. Sảigòn năm 1974 vẫn 
còn đẹp lắm. Tự do đủ mọi bè; nhưng đâu đó không khí chiến 
tranh vẫn chực chờ sẵn để phục kích con người. Bom, súng đạn, 
hỏa châu v.v... vẫn ầm ì nỗ hằng đêm... Chúng tôi thăm Lưu 
Học Xá Huyền Trang; nơi Thầy Bảo Lạc, Hòa Thượng Như Tín 
và quý Thầy khác đang trú ngụ. Trong và sau bữa tiệc, tôi làm 
thông dịch cho những người Nhật này. Lúc ấy tiếng Nhật tôi đã 
khá vững vàng, vì đang ở chùa Nhật và học năm thứ II ở Đại 
Học Teikyo. Có lẽ Hòa Thượng Bảo Lạc thấy tôi nói tiếng Nhật 
rành quá, mới chỉ đi xa Việt Nam có hơn 2 năm rưỡi thôi. Do 
vậy khi tiệc tan, Thầy ấy bảo tôi rằng: “Tôi đã xong Tú Tài rồi, 
Thầy có thể lo cho tôi sang Nhật Bản du học được không?”. Tôi 
trả lời: “Dĩ nhiên là không có gì trở ngại. Nếu Thầy muốn thì 
hãy chuẩn bị hồ sơ”. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 145 


Một lời hứa như thế và chỉ sau 1 tháng ở Việt Nam tôi trở 
về lại Nhật để tiếp tục việc học của mình và chừng 3 tháng sau 
hồ sơ của Hoà Thượng Bảo Lạc đã xong, Thây ấy chuẩn bị lên 
đường sang Nhật vào cuối năm 1974. Thời gian mới đó mà đã 
41, 42 năm rồi. Nhiêu lúc tôi tự nghĩ răng: Nếu ngày đó không 
có nhân duyên như vậy, thì ngày nay chắc cũng không có nhân 
duyên nầy. Cái nầy đến, cái khác đi. Đúng là “trùng trùng 
duyên khởi” như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy như 
thê. 


Tôi lo cho Thầy vào ở Tín Tùng Viện (Shinshoin) tu theo 
Thiền Tào Động, còn “Thầy Minh Tuấn vào ở Kongoin (Kim 
Cang Viện) và Như Mẫn, tức Thầy An Thiên vào ở chung chùa 
Honryuji với tôi. Cả ba ngôi chùa Nhật nây đều ở tại thành phố 
Bát Vương Tử (Hachioji) gần Tokyo. Năm đầu tiên Thầy nào 
cũng phải đi học tiếng Nhật, sau đó thi vào Đại Học. Hòa 
Thượng Bảo Lạc đậu vào Đại Học Komazawa, Thầy Minh 
Tuấn thì học ở Đại Học Kozasan của Chơn Ngôn Tông, Thầy 
An Thiên thì học Cao Học ở Đại Học Risso (Lập Chánh). Càng 
ngày càng quen dần với đời sống tại Nhật; nên mỗi Thây tự lo 
cho con đường tu học của mình. Hòa Thượng Bảo Lạc, như tôi 
đã viết phần trên, năm 1980 sau khi xong chương trình Đại Học 
Komazawa thì năm 1981 Thầy á ây sang định cư tại Úc cho đến 
bây giờ. Mới đó mà đã 35 năm trôi, còn gì nữa. 


Thầy An Thiên sang Úc định cư do Thầy Bảo Lạc bảo 
lãnh và về ở chùa Pháp Bảo 6 năm, sau ra thành lập chùa Minh 
Giác tại Sydney lại tự thiêu trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 
Vì trong chúc thư của Thây â ây không nói rõ mục đích của sự tự 
thiêu ấy. Thầy ấy đã sống chung với tôi ở chùa Bồn Lập 
(Honryuji) tại Hachioji từ năm 1974 đến 1976; nên cũng hiểu 
biết nhau tương đối khá nhiều. Thế mà Thầy ấy đã ra đi, khi 
tuổi đời chưa đến 60 và đĩ nhiên là có nhiều người nuối Hiếp, 


146 Thích Như Điển 


Phân tôi không qua Úc được lúc đó, vì lẽ Phật sự chùa Viên 
Giác tại Hannover thuở ây rất bề bộn. Vả lại tôi cũng đã rõ tánh 
của Thây ấy trong mấy năm ở chung tại Nhật; nên tôi chỉ viết 
một bức thư dài gởi qua đi điều Thầy mà thôi. 

Còn Thầy Minh Tuấn sau khi ở Nhật lại sang Hoa Kỳ, 
sông một cuộc đời thầm lặng với gia đình và sau nầy sang Làng 
Mai của Hòa Thượng Nhất Hạnh đề nhập chúng tu học tại đó. 
Quả là cuộc đời có muôn vạn nẻo, chăng biết đâu cho cùng và 
nói sao cho hết. 

Tôi biết tánh của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc rất cứng 
rắn, khi đã quyết định việc gì rồi, thì hầu như ít khi nào thay 
đối. Tôi cũng vậy, chứ không vừa. Vì là anh em cùng cha mẹ và 
gốc xứ Quảng Nam nữa; nên nơi chúng tôi thể hiện tất cả 
những việc nầy cho công việc làm chùa cũng như độ chúng. 
Nhiều lúc thây cũng hay, mà đôi khi cũng tệ không ít. Vì lẽ trên 
đời nầy đâu CÓ cái gì miễn viễn, không thay đổi đâu, ngay cả 
quan niệm về sự sống hay tư tưởng của mình cũng như vậy nữa. 
Tôi nhớ có lần khi sang thăm Úc, dĩ nhiên là lần nào tôi cũng có 
ghé Pháp Bảo, ít nhất là một tuần, đôi khi nửa tháng hay một 
tháng. Tôi hay đi quan sát quanh vườn chùa đề thăm vườn hoa 
Anh Đảo của Thây trồng và cất công chăm bón mấy năm nay: 
đến xem hỗ sen trông thấy một tượng Quan Âm không hảo 
tướng mấy, tôi có hỏi mây Phật Tử trong chùa về nhân duyên 
có tượng này, và tại sao lại thờ tượng Bồ Tát không giống ai hết 
vậy? Mọi người chỉ lặng thính, không dám trả lời, vì sợ Hòa 
Thượng Bảo Lạc buồn. Vả lại có đưa ra ý kiến gì, thì chắc gì 
Hòa Thượng đã chấp nhận. Tôi biết ý Thầy rồi, nên âm thầm 
điện thoại và viết thư liên lạc với Ni Sư Huệ An tại Việt Nam 
và mong Ni Sư giúp đỡ thỉnh cho một tượng Quan Âm lộ thiên 
cao chừng 3 mét, sau khi xong NI Sư cho gởi qua chùa Pháp 
Bảo tại Sydney bằng đường thủy dùm, còn việc giá cả tôn 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 147 


tượng cũng như việc chuyên chở do Phật Tử Việt Nam bên Đức 
cúng. Ni Sư thuận lời và giúp cho tôi việc đó. 

Một hôm nọ, cách đây chừng 20 năm về trước, Hải quan 
Úc thông báo cho Hòa Thượng Bảo Lạc biết là có một kiện 
hàng như thế, gởi đến từ Việt Nam, xin Thầy làm thủ tục để 
nhận. Hòa Thượng nghe mà chắng biết là thứ hàng gì? Vì Thầy 
ấy đâu có đặt hàng tại Việt Nam? cuối cùng Hòa Thượng gọi 
điện thoại qua Đức cho tôi và tôi đã thưa tự sự như trên và nói 
rằng: 

- Thây cứ cho người lên. bến cảng để thỉnh Ngài về, nếu 
Thầy thấy được. Ngược lại, nếu tượng gởi từ Việt Nam không 
có hảo tướng và xâu hơn tượng cũ thì xin Thầy cho gởi lại Việt 
Nam. 

Đúng là “chiếc cày đã đặt trước con trâu rồi”. Lúc ấy chắc 
Thầy không vui gì; nhưng khi lên bến cảng Sydney, Thầy trò 
của Hòa Thượng Bảo Lạc thấy tượng quá đẹp, nên đã cung 
thỉnh tượng Ngài về chùa Pháp Bảo và thờ tượng ấy lộ thiên 
trong hồ sen từ ấy đến nay. Tôi làm em, nhiều lúc nghĩ lại 
không nên xử sự như vậy; nhưng tánh Hòa Thượng tôi biết rõ, 
chỉ chấp nhận cái gì, mà cái đó phải có lý và vượt trội hơn cái 
cũ mới thôi. Làm huynh đệ trong một gia đình ặt hắn cũng đã 
có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, mà lại còn đi xuất gia, rồi 
du học và ở ngoại quốc nhiều năm nữa, thì quả thật, không phải 
gia đình nào mong câu mà có được điều này. Tôi muốn nói điều 
nây vì muốn nói; chứ trước sau gì Hòa Thượng và tôi cũng sẽ ra 
đi, ra đi thật xa như Hòa Thượng Minh Tâm lúc gần đây, thì có 
nói bao nhiêu đi chăng nữa, đâu có ai nghe dùm được cho mình. 
Thôi thì chọn giải pháp nói ra, hơn là cứ để mãi trong lòng. Nói 
ra những điều bên trên không phải là việc bất kính, mà nó minh 
chứng cho một sự thật, cũng có thể là nó không hoàn toàn đúng 


148 Thích Như Điển 


theo lỗi nhìn của mỗi người; nhưng nó đã là một sự kiện có thật 
trong khoảng thời gian cũng như không gian như thê. 


Năm 1983 lần đầu tiên Hòa Thượng Thích Đức Niệm, 
Giám đôc Phật Học Viện Quôc Tê tại Los Angeles, Đại diện 
cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhât tại Hoa Kỳ tô 
chức Đại Giới Đàn Thiện Hòa và nhân đó có 5 vị Đại Đức được 
tân phong lên hàng Thượng Tọa như sau: 

Đại Đức Thích Minh Tâm, Pháp Quốc 

Đại Đức Thích Bảo Lạc, Úc Châu 

Đại Đức Thích Nguyên Đạt, Hoa Kỳ 

Đại Đức Thích Thiện Trì, Hoa Kỳ 

Đại Đức Thích Tín Nghĩa, Hoa Kỳ 


Trong 5 vị nầy bây giờ là Hòa Thượng và đã có 2 vị ra đi 
về với Phật. Đó là Hòa Thượng Thích Thiện Trì và Hòa 
Thượng Thích Minh Tâm. Thuở ấy tôi rất vui, vì anh ruột của 
mình, một người xuất gia gương mẫu được tấn phong lên hàng 
Thượng Tọa là quý hóa vô cùng và giới đàn đó, tôi cũng được 
Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm mời làm Tuyên Luật Sư. Một 
giới đàn rất trang nghiêm, có rất đông giới tử xuất gia; nhưng 
sau hơn 30 năm cũng không còn được mấy vị g1ữ lại niềm tin 
với Phật Pháp và gìn giữ nếp sông tu hành của mình. Tại sao 
vậy? thì đây là một câu hỏi rất lớn, có nhiều câu trả lời khác 
nhau và đại để là như thế này. 


- Vì không kham nhẫn nổi đời sống tương chao đạm bạc 
trong chùa, trong khi đó ở phía bên ngoài song cửa chùa kia có 
quá nhiều thứ họ bị cám dỗ, mà tâm không làm chủ được, khi 
họ chưa được huấn luyện kỹ càng lúc ban đầu. Ở chùa phải thức 
khuya dậy sớm, phải lo cho bá tánh chung quanh mình, trong 
khi kẻ mới vào chùa không được một quyên lợi nào cả. Ở ngoài 
đời họ muốn làm cái gì thì làm, khi vào chùa họ bị bó buộc hạn 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 149 


chế bởi oai nghi tế hạnh của một người xuất gia nghiêm ngặt 
quá. 

- Vì danh và lợi, sắc và tài của thế gian cuốn hút quá 
mạnh, mạnh hơn cả niềm tin của họ đang có đối với sơ tâm xuất 
gia; nên bị kéo lê vào trong guồng máy chạy đều và nhanh 
chóng của xứ Mỹ ấy; nên buộc họ phải tự hủy bỏ đời sống 
phạm hạnh của mình để trở về đời sống thế tục dễ dãi hơn, 
muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nảo thì ngủ, muốn đi đâu 
và làm gì, chăng ai cấm ngăn được cả. Trong khi đó ở chùa thì 
ngược lại. 

- Vì có nhiều tín nữ trẻ dụ dỗ và chính họ cũng thấy rằng: 
những Tăng Sĩ trẻ sao mà dễ thương quá, đạo hạnh quá dưới 
những chiếc áo nâu sòng, cái đầu không tóc. Thật là đạo đức. 
Điều đó họ đã lầm. Sau khi dụ dỗ được các Chú hay các Thầy 
nhẹ đạ về lại thế tục rồi, duyên tình chưa bén, đã sớm tan vỡ 
rồi. Vì lẽ những người Tăng Sĩ không có kinh nghiệm về đường 
đời, không lịch lãm về đường tình, không tiền và không địa vị 
trong xã hội; nên khó tạo được một tình yêu lâu dài được. Thỉnh 
thoảng mới có vài Thầy có bằng cấp, khi ra đời nhờ vậy mà 
nuôi thân, nuôi gia đình được; nhưng nên biết rằng nợ của Tam 
Bảo ấy trả bao giờ mới hết, nếu không lo vun bồi quả phúc về 
sau, thì chắc rằng cũng không tránh khỏi nhân quả vậy. 

- Vì ở ngoại quốc, không nhất thiết là ở Hoa Kỳ, mà Âu, 
Úc, Canada hay bắt cứ đâu đâu, nếu người tu không tự làm chủ 
mình thì Ma Vương sẽ ngự trị trong tâm mình, khiến cho mình 
phải đầu hàng nó. Do vậy, từ năm 1975 đến nay, tôi quan sát kỹ 
có bao nhiêu Thầy, Cô đã đến Hoa Kỳ cũng như ngoại quốc và 
sau hơn 40 năm còn lại được bao nhiêu phân trăm, cũng như tại 
ngoại quốc nây có bao nhiêu người xuất gia và còn lại bao 
nhiêu để biết mà cảm nhận. Tôi không trách việc này do ai gây 
ra, mà chỉ hiểu rằng nhân duyên nó là vậy. “Cái gì đến, hãy để 


150 Thích Như Điển 


cho nó đến. Cái gì đi hãy để cho nó đi”. Có gì đâu mà mình 
phải bị buộc ràng và bị lụy. Nếu làm một con số thống kê thì ta 
sẽ thấy hơn phân nửa cho đến hai phần ba là hoản tục. Con số 
còn lại đang đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo tỉnh thần của đồng 
bào Phật Tử Việt Nam tại ngoại quốc ngày nay rất khiêm 
nhường so với nhu cầu của chùa chiền hiện có trên 5 châu lục 
nây. Đây là điều đáng lo? hay Phật Giáo cần phải thay đôi cách 
nhìn, cách đi vào đời và cách thể hiện niềm tin? 

- Vì nhiều người sau một thời gian ở chùa thấy rằng trong 
chùa không đáp ứng được như cầu cho họ; nên họ đã trở lại đời 
sông bình thường, nhằm dễ tu học với cương vị của một người 
cư sĩ tại gia hơn. Đó cũng là người còn lý tưởng; nhưng đa phần 
ít ai quay lại chùa với một niềm tin khá hơn trước khi xuất gia 
cả. Đây là kinh nghiệm của tôi sau hơn 5] năm hiện diện trong 
chùa. 

Trên đây có thê là ý kiến cá nhân của mình. Hy vọng là 
không làm phật lòng vị nào cả. Từ đó ta mới kính trọng hơn, 
những vị suốt cả cuộc đời đã gắn bó với Đạo và phục vụ Đạo 
Pháp, phục vụ Giáo Hội không bao giờ biết mỏi mệt; nhất là 
những vị có phẩm vị cao như: Hòa Thượng, Thượng Tọa, ÑI 
Trưởng hay NI Sư v.v... 

Ở Úc hai vị Trưởng Thượng Lão Tăng Hòa Thượng là Cố 
Hòa Thượng Thích Phước Huệ cũng như Hòa Thượng Thích 
Huyền Tôn lả những người đặt chân đến Melbourne, Úc Châu, 
đầu tiên từ những năm 1980, 1981. Sau đó là Hòa Thượng 
Thích Bảo Lạc. Như vậy Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Phương 
Trượng chùa Pháp Bảo tại Sydney, Úc Châu, là người đến Úc 
thứ 3 từ năm 1981. Sau đó có rất nhiều vị nữa như: Hòa 
Thượng Thích Như Huệ, Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Hòa 
Thượng Thích Trường Sanh, Thượng Tọa Thích Nhật Tân, 
Thượng Tọa Thích Như Định v.v... nhưng như trên đã thưa, 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 151 


trong sách nây tôi chỉ đề cập đến hai vị Hòa Thượng Thích Như 
Huệ và Hòa Thượng Thích Bảo Lạc mà thôi. Kính mong quý 
Ngài khác hoan hỷ cho việc nây. 


Ở đây tôi xin tuyên dương và tán thán những đức tính tốt, 
đĩ nhiên là một phần nhỏ thôi, của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc 
như: Đúng giờ, đúng hẹn, kiên nhẫn, giữ gìn của Tam Bảo thật 
chu đáo v.v... Dĩ nhiên tôi không làm cái việc mà “mèo khen 
mèo đài đuôi”; nhưng là để biểu tỏ một số điểm đồng tình với 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc vậy. Hòa Thượng vốn đã được đi 
du học tại Nhật và ở đó sống trong chùa cũng như học hành và 
làm việc với người Nhật bao giờ cũng không được phép trễ giờ. 
Với người Nhật, trễ giờ là việc tối ky. Vì họ nghĩ rằng: Chỉ có 
việc hẹn nhau giờ giấc mà còn trễ nải như thế, thì làm việc gì 
trên đời nầy cho xong được. Cho nên hầu như họ không trễ giờ. 
Nếu có chăng, chỉ chừng 3 phút; chứ suốt trong thời gian ở 
Nhật, chưa bao giờ tôi thấy người Nhật trễ hẹn 5 phút. Ứng 
dụng cho việc này trong các khóa lễ hằng ngày của buổi sáng 
công phu khuya hay buổi tối, cũng như giờ giâc cho các buổi ă ăn 
Sao trưa, tối hay các khóa lễ hăng tuần, đám cưới, đám giỗ 

. tất cả đều phải đúng giờ. Giả, trẻ, lớn, bé gì cũng phải 
n theo quy luật bất thành văn nầy; nhưng rất đẹp, mà Thầy 
đã ứng dụng được tại chùa Pháp Bảo cũng như ở các phiên họp 
của Giáo Hội. 

Thầy lúc nào trước khi ăn đều giữ phép “tam đề ngũ quán” 
dầu cho đó là việc ăn bánh mì đi nữa, cũng phải vậy. Nếu 
không, đại chúng sẽ bị Thầy nhắc khéo. Đây là một đặc tính 
hay, không phải ai cũng thực hành được trong suốt cả cuộc đời 
hành đạo của mình. Thầy giữ chữ tín, hầu như không bao giờ 
thất hứa, nếu đã hẹn hay hứa làm một điều gì, dầu điều đó nhỏ 
hay lớn, Thây đều hoàn tất. Ví dụ như việc cấp phát học bổng 
cho học sinh nghèo học giỏi tại Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, Quảng 


152 Thích Như Điển 


Nam chẳng hạn. Mỗi năm gần Tết, đã 20 năm qua như thế, 
Thầy không bao giờ quên, mà còn động viên tôi cùng gởi nữa 
để lo cho hai lần học bổng của tháng 3 và tháng 6 mỗi năm. 
Một lời hứa, dầu không có ai ràng buộc mình cả; nhưng mình 
phải tôn trọng bởi chính mình và việc nầy Hòa Thượng đã thực 
hiện trọn vẹn. Từ đó ta có thê thấy rằng những lời hứa khác đối 
với mọi người Hòa Thượng Bảo Lạc cũng đã xử sự như vậy. 


Về gia đình, như đầu đề bên trên mà quý vị đã đọc, chúng 
tôi có nhiều. anh chị và các cháu; nhưng mỗi năm gần Tết chỉ 
giúp cho mỗi gia đình của các anh chị 100 US đô-la mà thôi. 
Trong những trường hợp ngặt ghèo nào đó bên nhà có gọi thì 
chúng tôi chia nhau đề giúp. Thật sự ra trong luật Phật và chư 
Tổ có dạy rằng: Việc báo hiếu cho Cha Mẹ khi còn sanh tiền 
hay đã qua đời, không có gì lỗi đạo hết. Thế nhưng Hòa 
Thượng Bảo Lạc vân quan niệm rằng: Tiên ấy là tiền của Tam 
Bảo; nêu cho con cháu trong nhà; không quý trọng công sức 
của người khác thì thay vì phước, lại sinh tội. Cho nên Thầy 
giới hạn tối đa cho khoản chi này. Từ đó nhìn vào bản thân của 
Hòa Thượng cũng vậy, chưa bao giờ nghĩ cái gì cho riêng mình 
cả. Ví dụ như không có điện thoại cầm tay, không máy vi tính, 
không xe hơi, không áo mới v.v... tất cả đều chỉ mang một ý 
nghĩa là tiết kiệm tôi đa việc cá nhân để lo cho Tam Bảo mà 
thôi. Áo quần không bao giờ ủi, mà cũng ít làm phiền Đệ Tử 
giặt giũ, mà chính tự mình lo. Đôi dép, đôi giày mòn hết gót; 
nhưng có bao giờ Thầy quan tâm? Làm việc thì trì chí, tận tâm, 
quyết không bao giờ bỏ cuộc. Nuôi dạy Đệ Tử thì miệt mài, 
không lo cho sức khỏe của mình, mà miễn sao Chúng Tăng tiễn 
bộ. Một chiếc áo nghiệp sạch sẽ về đường tình cho đến tuôi 
ngoài 70. Sự thanh tịnh ấy là cái gương lành để nhiều người đời 
sau soi lấy. Dầu cho sông trong xã hội vật chất tại Nhật Bản hay 
Úc Châu đã hơn 40 năm như vậy; nhưng con đường Đạo vẫn 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 153 


thênh thang và bụi đường không vướng bận hay làm cho bước 
chân của Hòa Thượng chùn bước, dầu cho việc ầy là việc gì, lúc 
nào cũng phải cô găng giải quyết cho xong. Nhiều khi Đệ Tử ở 
gần, thấy Thầy mình tận tâm quá, chu đáo quá ở mọi khía cạnh 
trong sự giáo dục, xây dựng, ngoại giao v.v... nên nghĩ rằng tại 
sao Thầy mình cứ bôn ba như vậy, mà không nghỉ ngơi cho 
khỏe, tịnh dưỡng lúc tuổi về già? Thông thường thì ở gân núi 
làm sao thấy núi cao được. Chỉ khi nào đứng ở xa, tầm nhìn ấy 
mới thấy núi là cao. Lúc cảm nhận được điều ấy thì muộn quá 
rồi. Con cái đôi với Cha Mẹ; học trò, Đệ Tử đối với Thầy mình 
đa phần là như vậy; chăng nên trách móc làm chi, đến khi nào 
người Đệ Tử ấy có Đệ Tử và phải lo cho ngôi Tam Bảo như 
thế nảo, thì mới cảm nhận được lời của Thầy mình dạy năm xưa 
là đúng. Một đặc điểm nổi bật khác nơi Hòa Thượng Bảo Lạc là 
quyết định không nhận tiền già của chính phủ Úc từ gần 10 năm 
nay rôi. Đây quả là việc hiểm thấy và cao quý biết bao! Thầy ấy 
nghĩ tiền trợ cấp là tiền thuế nên Thầy không muốn thôi. 


Có lẽ cảm nhận được tất cả những điều trên; nên Đại Hội 
Khoáng Đại kỳ 5 vừa rồi (tháng 5.2015) tại Tu Viện Quảng 
Đức Melbourne, Úc Châu, toàn thể đại hội đã suy cử Hòa 
Thượng Thích Bảo Lạc lên ngôi vị Hội Chủ của nhiệm kỳ Š 
nầy, thay thế Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ đã lèo lái 
con thuyền của Giáo Hội suốt 4 nhiệm kỳ qua là 16 năm dài 
như thế. Bây giờ Thầy thêm một trọng trách nữa đối với Giáo 
Hội Úc Châu nói riêng, thế giới nói chung, lúc nào cũng như 
lúc nào sẽ dành ra nhiều thời gian và công sức để hoản thành 
trách nhiệm của mình mà Tăng Ni cũng như tín đồ Phật Giáo tại 
Úc Châu đang mong đợi. 

Mặt trời bao giờ cũng mọc ở phương Đông, lặn ở phương 
Tây. Dẫu cho có sương sa, tuyết phủ, mây mù đi nữa mặt trời 
vẫn với chu kỳ ấy, không bao giờ thay đổi. Con người cũng 


154 Thích Như Điển 


vậy, đúng sai, tốt xấu, thị phi nhân nghĩa vẫn là chuyện bình 
thường, không có gì lay động, khi tâm người ấy vẫn như như. 
Dẫu có khen hay chê, thành hay bại con người vẫn là con người 
trong muôn thuở. Điều quan trọng là làm sao chúng ta giữ tâm 
không bị vân đục. Có như vậy Phật tánh hay chơn tâm mới sáng 
ngời như trăng sáng vào Thu, mặt trời vào Hạ. 


Tôi viết những điều này về Hòa Thượng, nó không phải 
chỉ riêng là tình Huynh Đệ trong một gia đình, mà cũng là tình 
Pháp Lữ trong Đạo. Xin niệm ân Thầy đã đi trước, làm tròn 
nhiệm vụ là Trưởng Tử của Như Lai và tôi những người đi sau 
sẽ noi theo dấu chân ấy tiễn lên để một mai, trước khi “cái quan 
luận sự” thì Thầy đã đọc được những dòng chữ này tôi viết về 
Thầy rồi. 





HT Thích Như Huệ & tác giả (hình chụp năm 2012) 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 155 


NƯỚC ÚC DƯỚI CÁI NHÌN 
CỦA DU KHÁCH TỪ 
PHƯƠNG TÂY 


Tôi định viết một bài nhan đề là “Hơn 1.000.000 cây số 
đường bay” để ghi lại hành trình của tôi trong suốt hơn 30 năm 
qua đã dùng máy bay đi từ Hannover đến Sydney như vậy. Cứ 
mỗi lần đi về 2 bận là 34.000 cây SỐ; CÓ nghĩa là vòng quanh 
quả địa cầu nầy được tôi. Mỗi năm tôi đi qua Úc trung bình là 
một lần. Nếu đem con số 34.000 cây số nhân cho 35 lần đi về. 
Như vậy tôi sẽ có 1.190.000 cây số đường bay. Từ Hannover 
bay đi Frankfurt, từ Frankfurt bay tiếp Bangkok hay Singapur. 
Rồi từ đó bay đi Sydney. Cứ mỗi lần như vậy, tùy theo chỗ 
dừng chân lâu hay mau; nhưng ít nhất cũng là 24 đến 26 tiếng 
ngồi trên máy bay. Đúng là một đoạn đường bay dài vô tận. Từ 
Đức tôi đi vào tối ngày thứ hai thì sáng sớm thứ tư mới đến 
Sydney; nghĩa là 2 đêm một ngày, đi từ Âu Châu sang Úc 
Châu. Do vậy trong 10 năm tịnh tu nhập thất tại Úc (2003- 
2012) mỗi năm 2 đến 3 tháng ấy, tôi hay ghé Thái Lan hoặc Án 
Độ nghỉ lại đó mây ngày hay một tuần lễ rôi mới đi tiếp thì đỡ 
cho sức khỏe hơn. Lúc về, tôi bay thăng về Đức luôn, không có 
nghỉ ở nước nào cả, ngoại trừ nghỉ chờ máy bay ở phi trường để 
đi tiếp. 

Bây giờ trên bất cứ máy bay nảo, hành trình dài hay ngắn, 
miễn là đi ra ngoại quốc, chúng ta đều có thể đặt đồ chay một 
cách dễ dàng. Có đến 10 hay 16 loại đồ chay, chúng ta tha hồ 


156 Thích Như Điển 


đặt trước đó, trễ nhất là một ngày trước ngày bay, khi lên máy 
bay rồi, chúng ta sẽ được mang đến những loại đồ chay như 
mình đã đặt. Ví dụ như: Đồ chay có trứng hay không trứng, có 
sữa hay không sữa. Ăn chay theo Ấn Độ hay Ả Rập? Ăn chay 
theo lối Tây Phương hay Trung Quốc ? v.v. - Ngày xưa không 
đơn giản như vậy. Còn ngày nay khách Hàng muôn cái gì cũng 
đều được đáp ứng cả. Nhiều khi trên các chuyến bay của Á 
Châu như của Đài Loan, Singapore hay Thái Lan còn có thể 
cung cấp mì chay cho khách hàng, bất cứ lúc nào có khách yêu 
cầu. Đặc biệt, nếu quý vị đi máy bay Ân Độ thì khỏi lo, những 
cô Tiếp viên sẽ phát thức ăn chay đại trà, ai ăn cũng được, 
không cần đặt trước. Vì người Ân Độ đa phần theo Ấn Giáo và 
phần nhiều họ dùng chay; nhưng đồ chay của Ấn Độ bao giờ 
cũng có cà-ri đi kèm; còn ăn chay theo Âu Châu, chỉ toàn là rau 
quả chứ không có những loại thực phẩm chay như của Á Châu 
đi kèm như đậu hũ hay nắm rơm. 


Ngày trước tôi đi đâu xa, quý Cô thường làm đồ ăn chay 
đem theo dùng; nhưng một hay hai lần sáng trưa thì được; còn 
đi Úc quá xa và quá nhiêu khê; nên không thể mang theo cả đồ 
ăn cho 2 đêm một ngày được. Còn bây giờ thì quá đơn giản rồi. 
Ngay cả việc đi xe lửa loại nhanh trong nước Đức và Âu Châu 
ngảy nay cũng vậy nữa, trong nhà hàng trên xe lửa hiện tại có 
bán đến 6 loại đồ chay cho khách hàng nào muốn dùng, có cả 
đậu hũ xào với miễn nữa. Có lẽ có nhiều người ăn chay và theo 
nhu câu họ phải cung ứng, chứ không nhất thiết những người ăn 
chay đều là những Phật Tử. Ở nước Đức ngày nay theo đài 
truyền hình công bố, có đến 9% dân số ăn chay. Theo tôi nghĩ, 
không riêng gì ở Đức, mà ở Mỹ hay Úc ngày nay cũng vậy thôi. 
Họ sợ ăn thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt trừu. Vì lẽ mâm bệnh gây 
nên cho con người, đa phần là qua thực phẩm; mà những loại 
thịt động vật dễ lây lan hơn cả. Cho nên ở trường học hay 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 157 


những nơi công cộng như nhà thương, công sở v.v... họ có phát 
hành rất nhiều đồ ăn chay. Cũng từ đậu nành thôi; nhưng người 
phương Tây đã công nghệ hóa và đa dụng hóa cho mọi người 
đều có thể xử dụng được, nên họ chế tạo giống hệt như đồ 
mặn; nhưng thực tế, tất cả những loại thực phẩm ấy đều làm từ 
đậu nành và họ để vào một khu riêng biệt cho khách hàng dễ 
chọn lựa. 


Theo thống kê về ngành du lịch của nước Úc thì ngành 
nầy chiếm đến 8% sản lượng xuất cảng của nền kinh tế Úc. Kể 
từ năm 1970 trở đi số du khách đến Úc mỗi lúc một đông. Năm 
2003 có đến 4,35 triệu người ngoại quốc thăm nước Úc. Con số 
đó được tăng lên 6,I triệu vào năm 2012. Cơ quan du lịch của 
Úc còn dự trù số lượng du khách vào nước Úc sẽ tiếp tục gia 
tăng mãi cho đến năm 2020. Trong những người khách đến 
thăm nước Úc đa phần là người Tân Tây Lan, Trung Hoa, Anh 
Quốc, Hoa Kỳ, người Nhật, Singapore, Mã Lai, người Đại Hàn, 
Hồng Kông, Ân Độ và người Đức. “Có khoảng 35 tỷ đô-la Úc 
được thâu vào từ dịch vụ du lịch nầy và có đến 510.000 nhân 
viên người Úc làm việc trong lãnh vực nầy. Đất nước Úc không 
phải chỉ có đi thăm viếng, mà còn có cơ hội để làm việc nữa. 
Khoảng 4% khách du lịch là người trẻ, tuổi từ 18 đến 30. Họ 
thường hay nhận được Visa “Working-Holiday” và tài liệu nầy 
cho biết hăng năm có đến 20.000 người Đức trẻ đi Úc theo điện 
Visa nầy. 


Trên nguyên tắc mọi người ngoại quốc vào nước Úc phải 
cần có Visa, ngoại trừ Tân Tây Lan và đĩ nhiên là cho cả những 
người thuộc Commonwealth và cho những người du lịch ở lại 
Úc trong thời gian ngắn hạn nữa. Đa phần những người du lịch 
ngoại quốc hay đi thăm Sydney và những cảnh trí thiên nhiên 
như Great Barrler Reef, Brisbane, Gold Coast, Cairns, Perth, 
Adelaide và Canberra. Bây giờ những người trong Cộng đồng 


158 Thích Như Điển 


chung Âu Châu đi Úc cũng không cần phải lên Tòa Đại Sứ Úc 
để xin Visa nữa, mà khi mua vé máy bay, chúng ta có thể tự 
điền mẫu đơn trên máy tính và xin theo dạng du lịch 3 tháng, 
không có vấn đề gì cả. Hoặc giả cũng có thể nhờ văn phòng du 
lịch lo cho việc nây, khi đến phi trường Sydney hay Melbourne, 
nhân viên hải quan xem lại đã có xin Visa trước đó chưa và họ 
sẽ đóng dấu vào Passport của hành khách và qua quầy hành lý 
để nhận va-ly. Viết đến đây có một chuyện buồn cười, tôi xin 
kể lại cho mọi người nghe cho vui. 


Thông thường tôi đi Úc Châu hay Mỹ Châu tôi đều nhờ 
Phật tử Đồng Pháp, Đệ tử của Thầy Hạnh Giới, làm trong văn 
phòng du lịch Nhi Phong ở miền Bắc Đức, lo dùm cho cả vé 
máy bay, đặt đồ ăn chay và cả Visa đi Úc, Mỹ hay Ấn Độ nữa. 
Tất cả đều tốt đẹp. Duy chỉ có một chuyến bay đi Úc năm nọ 
làm tôi đỗ cả mồ hôi hột và tốn tiền cũng như thời giờ và nhất 
là xử dụng trí não rất nhiều để ứng xử vào những tình huống 
như vậy. Năm đó sau khi thăm Bồ Đề Đạo Tràng và gặp gỡ quý 
Thầy Cô đang du học tại Ấn Độ, xong tôi lấy máy bay trở lại 
New Delhi để chờ đi Úc với hãng Mã Lai. Đến cân hành lý thì 
cô nhân viên bảo rằng: “Tôi hãy chờ”. Tôi chẳng biết chờ cái 
gì, nhưng phải làm theo cách đề nghị của cô ta. Đến gần giờ 
bay, cô ta mới bảo là tôi chưa có Visa vào Úc. Tôi cãi lại thật 
mạnh và rõ ràng là tôi đã nhờ hãng du lịch lo cho việc nầy và 
năm nào cũng như năm nảo tôi vẫn đi vào Úc dễ đàng, tại sao 
lần này lại như thế? Cô ta không trả lời tại sao và cô ta cũng 
chăng hướng dẫn cho tôi là phải làm gì đây. Thế là tôi phải bỏ 
chuyến bay đi Kuala Lumpur để đi tiếp Sydney. Tôi muốn gọi 
về cho Đồng Pháp ở Đức nhưng không có máy điện thoại cằm 
tay và muốn điện ở phi trường New Delhi rộng lớn hiện đại như 
thế nhưng cũng chăng có một quầy điện thoại nào để gọi đi ra 
thế giới cả. Bỗng đâu có phái đoàn của Thầy Thiện Sơn xuất 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 159 


hiện, tôi liền nhờ điện thoại của Thầy ấy để gọi về Đức cho 
Đồng Pháp, xin dùm Visa mới cho tôi vào Úc. Nhưng xin xong 
rôi, gởi qua E-Mall của tôi lại không 1n ra được. Vì ở phi trường 
New Delhi không có máy ¡n. Tôi bèn chuyển E-Mail đã xin 
Visa mới qua máy của nhân viên bán vé hãng hàng không Jet 
AIrway mà Đồng Pháp mới mua vé khác cho tôi. Chuyên đi ấy 
tôi phải chuyên ở Singapore để đi tiếp Sydney. Tôi vào bên 
trong hải quan được rồi, xem ra nhẹ nhàng lắm. Tôi đã thở phào 
và thầm cảm ơn Thầy Thiện Sơn cũng như Đồng Pháp đã giúp 
tôi trong hoàn cảnh bối rối như vậy. Có những lúc như thê, 
mình mới thấy cái ân của người đối diện với mình là thế nào? 
lớn lắm quý vị ơi! nhất là ở giữa một xứ xa lạ, không ai quen 
biết, mặc dù trong ví mình có tiền mang theo, trong đầu mình 
có ngôn ngữ để ứng xử trao đổi; nhưng nó cũng thiên nan vạn 
nan lắm, chứ không đơn giản một chút nào cả. Khi đến 
Singapore tôi cũng có linh tính là sẽ còn chuyện gì đó bất ổn; 
nên thay vì ngồi chờ ở khu cách ly bên ngoài, tôi tìm cách vào 
bên trong đề đổi chuyên bay đi Sydney. Người soát vé máy bay 
và Visa của tôi là một người phụ nữ Singapore đứng tuổi, bà ta 
xem Passport Đức cảm thấy hài lòng và giấy Boarding Pass 
cũng không có gì trở ngại; nhưng bà nhăn mặt và tỏ vẻ đăm 
chiêu. Tôi hỏi có việc gì? thì bà bảo rằng: Thây chưa có Visa 
vào Úc. Tôi đưa Visa mà Đồng Pháp mới vừa làm và gởi sang 
lúc tôi còn ở tại phi trường New Delhi Ấn Độ cho bà xem. Bà 
đọ lại thật kỹ tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ... cuối cùng bà phát 
hiện ra là Đồng Pháp để ngày sinh của tôi sai, thay vì 28.6.1949 
thì anh ta xin cho tôi cũng tên ấy; nhưng là sinh ngày 
20.6.1949. Chỉ sai một con số và máy ngày thôi, mà cớ sự thành 
ra như vậy. Lúc â ây người đản bà Singapore nây nói với tôi bằng 
tiếng Anh và bảo rằng: Thầy hãy qua ngôi chờ bên này, chúng 
tôi sẽ xin dùm Visa ngay cho Thây, nếu hên, Thầy sẽ có Visa 
trước khi lên máy bay. 


160 Thích Như Điển 


Tôi ngồi chờ cho mọi hành khách lên hết trên máy bay rồi, 
lúc ấy mới đến phiên mình được gọi đến. Một người quản lý 
khác lo cho khu nầy, trao cho tôi Visa vào Úc và chúc chuyên 
đi thành công và họ còn cho tôi mượn điện thoại điện đi Úc để 
báo tin cho Hòa Thượng Bảo Lạc và Cô Giác Anh thay vì đi 
đón tôi ở hãng Mã Lai thì nên xem cổng đến của hãng máy bay 
Jet Airway để chờ và đĩ nhiên là đến sau đó cả mấy tiếng đồng 
hồ, chứ không phải như chuyến cũ của máy bay hãng Mã Lai đã 
cho. Khi đến được phi trường Sydney gặp Thây Phổ Huân, cô 
Giác Anh, cô Giác Duyên, cô Giác Trí, cô Giác Niệm và quý 
Đạo Hữu khác như Đạo Hữu Tâm Huê, bà Cụ Diệu Mai v.v... 
tôi đã kể lại hành trình của chuyên đi như thế ai cũng cho là quá 
gian nan; còn tôi dù mệt lả người; nhưng sau khi gặp được 
người quen thân thì không còn có cảm giác mệt mỏi nữa. 

Đường từ phi trường Sydney về đến chùa Pháp Bảo, 
không có xa lộ; nên phải tốn. Ít nhất là một tiếng đồng hô. Nghe 
đâu sau nầy phi trường quốc tế Sydney sẽ dời vê gần vùng 
Thiền Lâm Pháp Bảo; nơi Thầy Phổ Huân đang trụ trì và tu 
học, thì hy vọng việc di chuyền lại dễ dàng hơn. Nếu đi Xa cả 
mấy chục tiếng đồng hồ bằng máy bay để được đến Úc rồi, mà 
còn phải ngồi trên xe được đón rước về chùa cả mấy tiếng đồng 
hồ nữa, thì kể ra cũng nhọc thật. Đó là chưa nói việc kẹt xe. 
Nếu đang giờ cao điểm tan trường, tan sở thì phải biết... Với 
một thành phố có hơn 4 triệu dân sinh sống mà các loại giao 
thông công cộng ít được xử dụng như ở Nhật, quả là bất tiện 
cho khách du lịch vô cùng. 

Ở đây có một số việc cần lưu ý trước khi đến Úc mà 
khách du lịch cần phải rõ. Nếu không, sẽ bị rắc rối với hải quan 
và nhất là những chú chó nghiệp vụ của cảnh sát tại phi trường. 
Chú ta đánh mùi giỏi lắm; nhất là trái cây hay đồ ăn có để trong 
xách tay và dĩ nhiên loại chó nầy họ huấn luyện để đánh hơi 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 161 


thuốc phiện hoặc những chất quốc cắm nữa; chứ không phải chỉ 
ở phạm vi đồ ăn mà thôi. Tại Úc, nếu khách du lịch vô tình hay 
có ý mang những trái cây hay hạt giống; hoặc những loại liên 
quan với nông nghiệp hoặc thịt thà thì phải khai báo trong một 
tờ giấy đã được phát trước đó cho khách du lịch điền vảo. 
Khoảng nào cũng đánh tréo là “No”; nhưng khi nhân viên hải 
quan lục ra “Có” thì bị phạt. Hoặc băng tiền hay lô hàng ấy bị 
bỏ vào thùng rác tại phi trường. Thái độ của hải quan ở đây rất 
thân thiện; chỉ cần chúng ta thành thật khai báo trong hành lý 
chúng ta có gì là được rồi. Mỗi lần như thế, hải quan sẽ hỏi 
mình là tại sao phải mang thức ăn chay ấy vào Úc? hoặc giả tại 
sao phải cần đến tràng hạt bằng gỗ nây v.v... Câu hỏi được trả 
lời thông suốt thì sẽ được cho qua; nêu không rành tiếng Anh, ở 
phi trường quốc tế Sydney quý vị nói ngôn ngữ nảo, đều có 
người thông dịch được cả, ngay như tiếng Việt của mình. 


Ở đây có một câu chuyện đáng lưu ý cho tất cả khách du 
lịch khi đi vào nước Úc hay Tân Tây Lan cũng vậy; không nên 
sơ hở để bị phạt vô cớ, mặc dù trước đó đã được lưu ý tồi. 
Chuyện rằng: 


Sau khi tôi đến Bồ Đề Đạo Tràng một năm nọ, tôi quay lại 
New Delhi để thăm các Tăng Ni đang du học tại đó. Năm đó 
Hạnh Tuệ đi theo làm Thị Giả để giúp tôi trong các công việc 
hằng ngày trong những ngày tháng tịnh tu nhập thất ở Úc. Quý 
Thầy Cô Việt Nam đang du học tại Đại Học New Delhi rất vui 
khi gặp lại tôi, vì đây là cơ hội để thăm viếng, han hỏi và thực 
tế hơn là nhận được những sự giúp đỡ thiết thực về tịnh tài để 
quý Thầy, Cô dùng mua sách vở, đóng tiền phòng, cơm nước 

. Ngày hôm sau tôi cùng Hạnh Tuệ ra phi trường để đi 
Sydney. Một số quý Thầy, Cô đưa ra phi trường New Delhi rất 
đông, NI Sư Minh Huệ nhét vào trong túi đeo của Hạnh Tuệ hai 
trái táo và dặn răng: “Lên máy bay Thầy nhớ bổ ra để mời Sư 


162 Thích Như Điển 


Phụ dùng”. Lúc ấy rất vui, chào hỏi, cười nói và Thầy ấy quên 
bằng đi là trong túi của mình đang có hai trái táo và việc nây 
thực ra hoàn toàn tôi không biết. Ở trong máy bay tôi cũng đặn 
Hạnh Tuệ rất rõ là: Đừng mang bất cứ loại trái cây nào vào Úc; 
nếu có, phải dùng hết trong máy bay, hay ít nhất khi đến phi 
trường Sydney phải bỏ vào thùng rác tại đó. Nếu không làm 
như vậy sẽ đễ bị phạt. Hạnh Tuệ nghe xong rồi ngủ thiếp đi lúc 
nào không hay vả lúc xuống phi trường, Hạnh Tuệ quên bằng đi 
là trong túi đeo của mình vẫn còn 2 trái táo mà cô Minh Huệ đã 
gởi tại phi trường New Delhi. Sau khi trình Passport để đóng 
dấu. Hạnh Tuệ vui vẻ đi xuống quây hàng đề nhận lãnh hành lý. 
Đang đứng chờ đợi, một chú chó con của Hải quan đến ngửi giỏ 
xách của Hạnh Tuệ và ngồi mãi đó. Hải quan hỏi: 

- Có cái gì trong đó không, thưa ông? 

- Không! Không có gì hết cả. 


Đoạn ông hải quan xin phép được mở giỏ xách tay ra thì 
hai trái táo vân còn năm nguyên bên cạnh y áo và Hạnh Tuệ “à” 
một tiếng thật lớn và nói răng: 


- Xin lỗi! Tôi đã quên. 


Ông hải quan tỏ ra thông cảm và bảo mang hai quả táo ấy 
bỏ vào thùng rác cạnh đó. 


Câu chuyện thứ hai chính tôi đã gặp. Đó là: Cũng một 
chuyến đi Úc; nhưng từ Lào sang Thái và từ Thái tôi bay thắng 
đến Sydney. Tôi vẫn thành thật khai báo rằng: Trong hành lý có 
đồ mang theo bằng tre và gỖ. Vì đồ biếu ở Lào đa phần được 
làm bằng những dụng cụ nây. Khi đến phi trường Sydney, Hải 
quan xem, rôi gục đầu và bảo đưa những đồ đã khai ây ra xem. 
Tôi đâu có ngờ răng đây là những người rất rành cách kiểm soát 
hàng hóa từ ngoại quốc mang vào nước Úc, họ không chỉ xem 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 163 


có hình thức mấy tràng hạt làm bằng gỗ mà còn thô mây cái lên 
trên bàn thì có cả một lô con mọt bò ra từ những hạt gô và tắm 
tre ấy. Thế là họ lấy thuốc diệt trùng cho những con trùng ấy 
chết hết, sau đó bảo tôi phải bỏ vào thùng rác. Đây là những 
công việc chuyên môn của Hải quan; nên ta không thể qua mặt 
họ được. Từ hai điểm nây, quý vị khách ngoại quốc vào Úc, 
nhất là từ Việt Nam, không nên mang trầu, cau tươi hay những 
đồ ăn Việt Nam nếu chưa qua kiểm dịch, trước sau rồi cũng bị 
vứt lại ở phi trường Sydney mà ta đã uống công thuyết phục các 
nhân viên của hãng hàng không tại nơi xuất phát để mang theo, 
dầu ta đã dư ký lô gửi. 

Câu chuyện thứ ba đã xảy ra tại Tân Tây Lan chứ không 
phải ở Úc. Tuy nhiên Úc và Tân Tây Lan cũng không khác 
nhau mây về vấn để kiểm soát tại phi trường quốc tế, trước khi 
vào nội địa. 

Có quý Thây, Cô sau khi thăm Úc, đã ghé thăm Auckland, 
Tân Tây Lan, trong máy bay quý Thây, Cô cũng đã nói cho 
nhau nghe là: “Đừng mang trái cây hay bất cứ đồ ăn øÌ vào Tân 
Tây Lan”. Ai cũng vui vẻ cười nói và cũng chẳng để ý là trong 
túi xách của mình đang có những gì. Sau khi máy bay đáp an 
toàn, mọi người tiến đến chỗ Hải quan kiểm soát Passport để 
đóng dấu, sau đó sang quầy hàng đang quay để nhận hành lý. 
Bỗng đâu có một con chó con của Hải quan xuất hiện và cứ 
ngủi mãi giỏ xách của một Thầy. Hải quan hỏi: 

- Thây có mang trái cây hay đồ ăn trong nầy không? 

- Tôi không nhớ. 

Sau khi mở giỏ xách tay ra thì thấy trong giỏ chỉ có một 
lát xoài ăn chưa hết, Thầy ấy cho vào đó và bị con chó nghiệp 
vụ đánh mùi. 


164 Thích Như Điển 


- Thây phải bị phạt. 
- Tôi lần đầu tiên không rõ 
- Thầy không thấy hình ảnh khuyên bảo tại phi trường 


sao? Nghĩa là tất cả trái cây mang theo từ ngoại quốc vào đây 
phải được vứt bỏ vào thùng rác? 


- Ứ! Ừ! Nhưng... 
- Thây phải đóng tiền phạt 
- Nhưng tôi mới lần đầu đến đây không rõ. 


- Chính vì lần đầu nên Thầy phải đóng đề nhớ và lần sau 
không được phép như thê nữa. 


- Bao nhiêu? 

- 400 đô-la Tân Tây Lan. 
- 400 ? 

- Vâng! 400 đô. 


Cuối cùng Thầy ấy phải trả 400 đô-la Tân Tây Lan cho 
một lát xoài, cũng không được dùng nốt, mà phải bỏ vào thùng 
rác tại phi trường. Có lẽ đây là một lát xoài đắt nhất thế giới. Ở 
Nhật, nếu một trái xoải có đắt lắm cũng chỉ 8 đô-la là nhiều. 
Thế mà bà con đi hành hương của mình đã than như bộng rồi. 
Còn ở đây, chỉ một lát xoài thôi, mà phải bỏ ra 400 đô-la Tân 
Tây Lan để đóng. Quả là một bài học để nhớ đời. 

Ở Âu Châu có vẻ dễ dàng hơn. Hình như họ chỉ xét buôn 
lậu, á phiện, tiền bạc và những loại quốc cấm; còn trái cây nếu 
có mang vào, hầu như không bị phạt. Có nơi nhân viên quan 
thuế cho qua luôn; có nơi họ giữ lại và gọi người biết mặt 
những loại trái cây Á Châu; nghĩa là nhận diện ra là loại ấy 
không mang vi trùng bệnh, thì họ mới cho vào. Ở đâu cũng có 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 165 


luật lệ xứ đó, những người khách du lịch nên rõ biết những 
nguyên tắc căn bản này thì hay hơn. Ngày nay khách du lịch khi 
đến 27 nước tại Âu Châu, ngoại trừ Anh Quốc, không phải khai 
gì cả, kế cả quan thuế; trong khi đó ở Úc, Tân Tây Lan, Nhật 
Bản, Hoa Kỳ, Canada v.v... đều phải khai tất cả những mục mà 
họ có liệt kê ra. Người Việt mình đa phần cái gì cũng gạch tréo 
vào chỗ “No”; nhưng khi bị kiểm tra phát hiện ra rất nhiều hạng 
mục phải khai “Yes” mà lại không khai. Những việc như thế 
người Âu, Mỹ, Úc không thích. Hãy cứ khai thật, cái gì họ cho 
qua được thì qua; cái gì không qua ải Hải quan này được hãy 
vứt vào thùng rác tại phi trường. Chắc chắn sẽ không bị phạt, 
khi chúng ta thành thật khai báo. 


Ngày nay đi bất cứ nơi đâu và đến bất cứ nơi nào khách 
du lịch vẫn thường hay thấy các bảng dán tại phi trường là: 
“Nếu ai đem ra hay đem vào nước nây trên 10.000 đô-la cần 
nên khai báo”. Ai ai chắc chăn cũng đã đọc điều ấy rồi; nhưng 
giả vờ quên chăng? Hay họ muốn qua mặt Hải quan? Có lần tôi 
đi Ấn Độ và Thái Lan, có mang theo trong người hơn 10.000 
US đô-la, tôi nghĩ là mình nên khai thật một lần thử xem sao. 
Thế là tôi vào Hải quan đề trình báo tất cả những số tiền mà tôi 
hiện có trong người. Đoạn nhân viên Hải quan bảo: 

.s Thầy mang theo bao nhiêu loại tiền hãy ghi hết vào giấy 
nây. 


- Vâng. 


Tôi lựa ra từng loại và đưa cho nhân viên kiểm tra, sau đó 
họ ghi vào tờ khai rõ ràng là tiền Euro có bao nhiêu, tiền USD 
có bao nhiêu và những loại tiền khác nữa. Chỉ khi nào đem theo 
trên 10.000 đô thì khách du lịch mới cần làm; nếu dưới khoảng 
nây; không cần khai. 


166 Thích Như Điển 


Sau khi tôi ký tên vào mảnh giấy ấy, Quan thuế giữ lại 
một bản, còn tôi mang bản chánh theo cùng với sô hiện kim đã 
khai. Người có trách nhiệm bảo răng: 


- Thầy hãy mang giấy chứng minh nây theo cùng và qua 
biên giới nào bị hỏi, thì chỉ đưa giây nây ra là xong 
- Xin cảm ơn ông. 


Qua Ấn Độ tôi đi làm từ thiện, giúp người nghèo như cho 
quân áo, mền, mùng và gạo thóc cũng như tiền mặt v.v.. . tất cả 
đều có ghi lại hình ảnh cân thận. Đó là tiền của Phật Tử gởi cho 
tôi qua An Độ; nên tôi đã đổi ra tiền Ân Độ và dùng hết vào 
việc nây. Sau khi về lại Đức, tôi cho đăng những hình ảnh ấy 
lên báo Viên Giác — báo nầy cứ 2 tháng xuất bản một lần và gởi 
đến các độc giả của 38 quốc gia trên thế giới. Thế rồi bỗng một 
hôm, khi tôi đang ngồi tại văn phòng chùa Viên Giác Hannover, 
có một người Đức mặc thường phục cầm tờ giấy đưa ra và hỏi: 

- Tôi muốn gặp người có tên nây. 

- Vâng! người ấy là tôi. 

- Như vậy trước đây 3 tháng Thầy đã khai tại phi trường 
Frankfurt số tiền trên 10.000 Euro đã mang ra khỏi nước Đức. 
Vậy bây giờ kết quả số tiền đó như thế nào rồi? 

- À thì ra là thế! Tôi thầm nói nhỏ trong miệng để đủ 
chính mình nghe thôi và tờ giấy ấy chính tôi đã ký vào cách đây 
3 tháng về trước. Tôi đứng lên đi lấy tờ báo Viên Giác số mới 
nhất Và gIỞ Ta phần tin tức phía sau cùng đề chỉ cho ông ta thấy 


rằng số tiền ấy tôi đã đem làm từ thiện giúp người nghèo tại Án 
Độ như hình ảnh và tin tức có ghi lại trong báo nây. 


Như vậy chính phủ muốn kiểm soát chặt chẽ số tiền mặt 
của du khách, họ sợ du khách đem tiêp tê cho những tô chức 
không chính đáng hay lậu thuê v.v... nên mới có việc nây. Tôt 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 167 


nhất của việc đi du lịch là không nên mang tiền mặt nhiều trong 
người, mà chỉ nên mang Thẻ Tín Dụng theo, khi nào cần thì 
dùng đến, lỡ có bị đánh cắp cũng không phải bị mất luôn, nếu 
chúng ta báo ngân hàng chính của mình chận đứng lại kịp thời. 
Ngoài ra, nếu người đi du lịch cần số tiền lớn, thì nên chuyển 
qua ngân hàng, danh chánh ngôn thuận, để khi đến nước sở tại, 
mình đi nhận lãnh, không bị khó khăn gì cả. Đây là kinh 
nghiệm của chỉ riêng tôi, còn quý vị chắc có nhiều kinh nghiệm 
hơn, giỏi hơn tôi nhiều. Tôi mong rằng quý vị cũng có thê hiến 
những kế khác đơn giản và thoải mái hơn, để khỏi phải bị sa 
vào vòng tội lỗi, pháp luật, mà điều đó, một người Phật Tử chân 
chính hay một người xuất gia không nên can dự vào, nhất là vẫn 
đề tiền bạc lại càng không nên. 


Như thống kê bên trên chúng ta đã thấy vào năm 2012 có 
6,l triệu người ngoại quốc đi vào thăm nước Úc và doanh thu 
cho dịch vụ nầy là 35 tỷ đô-la Úc và 510.000 người Úc có công 
ăn việc làm qua dịch vụ du lịch. Nếu tính bình quân mỗi người 
vào Úc xài từ 1.000 đến 3.000 đô-la Úc trong thời gian ở Úc tùy 
theo lâu hay chóng rồi đem nhân lên 6,l triệu người, ta sẽ có sô 
thành trên. Đó là chưa kể tiền vé máy bay đi về hai lượt nữa. 
Thống kê cũng cho biết hơn 40% đến Úc là người trẻ, tuổi từ 18 
đến 30. Họ đến Úc theo diện Visa “Working”-Holiday”. Điều 
ấy chứng tỏ rằng một nước Úc rất năng động, đa dạng: nên 
người nước ngoài đã đồ xô vào đây để học hành và tìm công ăn 
việc làm. Họ đến từ Tân Tây Lan, Trung Hoa lục địa, Anh 
quốc, Nhật Bản v.v... Dĩ nhiên mỗi người đến Úc đều có những 
mục đích khác nhau. Ví dụ như ở Nhật Bản và Hồng Kông đất 
đai quá đắt đỏ, khi những du khách nây đến Úc họ say mê " 
ngắm những cánh đồng mênh mông, ruộng đồng bát ngát “ 
bay thắng cánh, Kangoroo chạy từng đàn” chắc chắn nh a1 


168 Thích Như Điển 


cũng thích và ý nghĩ đầu tư vào xứ Úc không khó quyết định 
mây khi họ trở vê lại quê hương xứ sở. 


Người Đức và người Nhật trẻ hay có tính mạo hiểm; nên 
họ cũng thích sang Úc để thăm viếng một lần cho biết như leo 
núi, tắm biển, đã ngoại, đi xe đạp hay xe hơi vòng quanh nước 
Úc v.v... đó là những biểu hiệu mà người trẻ thích mạo hiểm 
không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội này. Có thể núi Uluru là một 
hay bãi biển Gold Coast là hai. Đây là những nơi rất lý tưởng 
cho những sinh hoạt lành mạnh như vậy. Ngày nay vì khách du 
lịch từ Nhật đến Úc rất đông; nên Cairns và Gold Coast đã mở 
phi trường quốc tế để đón những khách đến từ Tokyo, Osaka 
hay Hồng Kông v.v... Đây là những lợi thế tuyệt vời mà xứ Úc 
đang có, còn những nước khác tại Âu, Mỹ khó có thể sánh 
băng. 


Thỉnh thoảng có những chuyến bay đi Ức, tôi gợi chuyện 
với những hành khách ngôi bên cạnh và hỏi răng: 


- Ông bà từ đâu đến? 


- Tôi từ Anh, Đức đến đây để thăm bà con sinh sống ở 
Adelaide, Sydney v.v... 


- Ông, Bà cảm thấy nước Úc như thế nào? 
- Excellence! très beaux, sehr gut v.v... 


Tiếng Anh, Pháp, Đức cũng đều được trả lời như vậy và 
hâu như tôi chưa gặp ai chê nước Uc gì cả. Thỉnh thoảng lăm 
mới có mây người khó tính căn nhăn răng: 

- Sao mà chẳng văn minh gì hết, thả chó chạy đánh hơi 
mình tại phi trường, làm như mình là... 


- Đô ăn ở Uc không có gì đặc biệt 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 169 


- Văn minh của Úc chưa phát triển mấy, chỉ toàn là nông 
nghiệp và chăn nuôi. 

- Người Úc giống người Anh quá. Đúng là “phớt tỉnh Ăng 
Lê” mà. 


- Đi bên trái không quen 

- Mặt trời chiếu ánh sáng mạnh quá 

- Sợ cháy rừng vào mùa hè 

- Phương tiện công cộng không tốt mấy v.v... và v.v... 


Nói thì nói vậy, nhưng đến Úc thì họ vẫn đến. Đúng là xứ 
Úc đi dễ mà khó VỀ. Ai đã đến đây rồi cũng mong được ở lại 
đây làm việc, sinh sông, hay Ít ra cũng phải trở lại đây nhiều lần 
để thăm viếng, trong đó có tôi. Nếu ai hỏi tôi là Thầy thích 
nước nảo nhất? Tôi sẽ trả lời rằng: 


- Nước Úc để tôi nhập thất, tịnh tu. Vì nơi đó có rừng 
xanh tươi mát, có cảnh trí thiên nhiên tuyệt vời và có những con 
người đáng quý mến. 

- Nước Mỹ, Canada để đi hoằng pháp, trao đổi Phật Pháp 
cho những người cần đến mình và ở đó có một cộng đồng 
người Việt rất đông. 


- Âu Châu là những đât nước rât hiên hòa và nhân bản; có 
bảo hiêm y tê rât tôt. Cuộc sông của người lớn tuôi không phải 
lo mây khi đôi diện với bệnh tật và các nhu câu kinh tê khác. 


170 Thích Như Điển 





Brisbane, nơi thu hút du khách quốc tễ 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 171 


NÊN GIÁO DỤC CỦA ÚC 


Thời điểm trước năm 1975 khi còn Việt Nam Cộng Hòa 
của Miền Nam Việt Nam, nếu gia đình nảo có con cái được đi 
du học ở ngoại quốc là một cái “phước” rất lớn, vì khỏi đi lính, 
bị chết trẻ, lại còn có cơ hội chuyên ngân ra ngoại quốc hay 
thăm viêng thân nhân v.v... những nước ưu tiên hàng đầu thuở 
ấy là Hoa Kỳ, Canada, Úc. Ưu tiên hai là Đức, Nhật Bản, Pháp, 
Anh và ưu tiên ba là Đài Loan, Ân Độ, Tích Lan v.v.. .- Thuở ây 
ai nói du học Đài Loan hay Ấn Độ thì ít người quan tâm ấy, vì 
các nước nây chưa phát triển. Trước năm 1975 các quốc gia đó 
về mọi mặt còn đi sau cả Miền Nam Việt Nam nữa.; nên học 
sinh nào sau khi xong Tú Tài II cũng đều ngóng trông đến các 
quốc gia này để xin đi du học. 


Ưu tiên là những học bổng quốc gia của ngoại quốc cấp 
cho các học sinh, sinh viên giỏi của quê hương mình ra ngoại 
quốc học 3 đến 5 năm, sau khi thảnh tài, trở về lại quê hương 
mình đề phục vụ. Nhưng đa phần những sinh viên ưu tú này sau 
khi học xong chương trình Cử Nhân, Cao Học hay Tiến Sĩ đều 
chọn con đường ở lại nước đó để lập nghiệp hay cưới vợ sinh 
con v.v... và con đường trở lại quê nhà xem như bít lối. Chỉ có 
một số ít người về được ưu đãi làm trong các bộ máy chính 
quyên thuở ấy, còn đa phân là vậy. 


Thứ đến là học bồng của Việt Nam Cộng Hòa cấp. Học 
bồng này ít hơn học bổng của ngoại quốc cấp; nhưng cũng đủ 
chi dùng cho 3 đến 5 năm khi ăn học ở ngoại quốc cho đến lúc 
thành tài. Họ phải ký quỹ hồi hương như những sinh viên học 
sinh khác. Có nghĩa là phải đóng một số tiền vào đó, sau khi 


172 Thích Như Điển 


học xong phải về nước; nếu không, số tiền ấy xem như bị mất 
luôn. Nhưng đa phân trong số đó cũng tìm cách ở lại nước mà 
họ đã đi du học, mặc dầu Sứ Quán Việt Nam Cộng Hòa cũng 
lưu ý họ đữ lắm; nhưng sau khi cầm mảnh băng trên tay, người 
sinh viên có đủ khả năng ngoại ngữ để giao dịch đi xin việc 
làm. Thế là những việc khác cứ tiếp tục chạy theo như: Mua xe 
cộ, tậu nhà cửa, cưới vợ, sinh con v.v... Thế nên việc trở về 
nước của họ cũng không còn nữa. Chỉ có một số ít người về 
thôi. Vì họ nghĩ rằng: Về lại Việt Nam thuở ẫây làm lương sao 
bằng ở ngoại quốc và chiến tranh sẽ kết thúc ra sao? v.v... 
nghĩa là đủ mọi lý do để trả lời việc hồi hương này. 


Sô sinh viên còn lại phải cân chia ra làm 3 thành phân như 
sau: 


Thành phần thứ nhất là những người giàu có. Mặc dầu con 
cái họ học không giỏi; nhưng nhờ nhiều tiền, họ chạy ngõ nầy 
hay ngõ khác để được cái giấy phép xuất ngoại và khi ra được 
ngoại quốc rồi, học trường tư thục cũng không sao. Nhờ vậy họ 
có cái cớ để chuyên ngân ra ngoại quốc cho chính gia đình họ 
nữa. 


Thành phần thứ hai là “con ông cháu cha” thời nảo và 
miền nào hay ở đâu bất cứ trên hành tinh nầy cũng đều có. 
Thành phần này ít học; nhưng nhờ vào thế lực của cha mình; 
nên được đi du học. Họ học dở kinh khủng và đến 1975 không 
còn chuyên ngân từ miền Nam được nữa, họ bỏ học đi làm. Đến 
giữa năm 1975 thành phần sinh viên Việt Nam ở ngoại quốc 
như thế không ít và mãi đến bây giờ họ cũng chưa cầm được 
một mảnh bằng Đại Học nảo trên tay cả. 

Thành phần thứ ba gồm có những người học giỏi nhưng 
con nhà nghèo và không thuộc 2 hạng trên, trong đó kế cả 
những vị Tăng Sĩ như chúng tôi. Họ đến được các nước sở tại là 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 173 


chuyên chú tu niệm và học hành. Tuy có cực khổ đấy! nhưng đa 
phần trong số họ đã thành tài, dầu cho cái mốc của năm 1975 có 
làm khó khăn, gây cản trở cho họ đấy, nhưng họ không thất chí, 
mà cứ vừa đi làm cuối tuần hay những tháng nghỉ hè, cốt kiếm 
tiền để đóng tiền trường và tiền thuê nhà ở, cơm nước, sách vở 
v.v... và họ tương đối rất thành công. 


Thời ông Diệm có các sinh viên đi du học ở Pháp; nhưng 
đến thời ông Thiệu mãi cho đến cuối năm 1972 thì cũng không: 
nhưng đầu năm 1973 ông Thiệu và chính quyền miền Nam Việt 
Nam cho sinh viên đi du học Pháp và không cho đi Tây Đức 
nữa. Vì thuở ấy khi ông Willy Brandt còn làm Thủ Tướng Tây 
Đức có nói một câu bất hủ làm cho ông Thiệu giận và không 
cho sinh viên đi du học ở Tây Đức nữa. Ông Willy Brandt nói 
rằng: “Có những người khách ở xa đến mình muốn đón tiếp 
ngay, mà cũng có những người khách mình không muốn tiếp”. 
Ông Willy Brandt làm Thủ Tướng và thuộc Đảng SPD không 
thích gì về sự hiện diện của người Mỹ tại miền Nam Việt Nam 
thuở ấy mấy; trong khi đó chính quyền của ông Thiệu bị lệ 
thuộc người Mỹ quá nhiều, nên ông ta mới giận lây và sinh viên 
mới có cái cớ để đi du học tại Pháp. 

Miền Bắc thuở ấy cũng vậy thôi. Nếu sinh viên nào được 
đi du học ở Đông Đức là sô một, sau mới đến Nga Sô và các 
nước Đông Âu Cộng Sản khác. Lúc bấy giờ ít có người đi du 
học Trung Hoa hay Triều Tiên hoặc Cuba. Vì đến đó cũng 
chăng có cái gì để học, ngoài chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên khi 
được đi ra ngoại quốc là một sự vinh dự cho gia đình cũng như 
thân tộc; nên ai cũng có gắng làm sao để được đi. 


Ngày nay sau 40 năm, các sinh viên học sinh từ trong 
nước ra ngoại quốc du học chắc cũng không ngoài. mây lý do 
chính như vừa trình bày ở trên. Bây giờ họ có nhiều tiền hơn 
nhờ cha ông họ tham nhũng tại quê nhả; nên khi đến được một 


174 Thích Như Điển 


nước sở tại là họ lo tậu nhà, tậu xe liền; còn chuyện học hành 
thi cử thì hạ hồi phân giải. Thật ra thành phần du học có nhiều 
loại, chỉ những nhà xã hội học mới có thể phân tích rõ được 
những chỉ tiết mà thôi. 

Sau năm 1975 một số du học sinh miền Nam Việt Nam ở 
lại Úc. Thế hệ nầy nay đa phần cũng đã về hưu rồi; nhưng có 
thế hệ tiếp nối là những người ty nạn cộng sản từ miền Nam 
Việt Nam đã đến Úc. Họ là những người đã hy sinh tất cả để 
đánh đổi cho được 2 chữ “Tự Do” mà quê hương của họ không 
có. Họ gồm đủ thành phần và ngày nay ở tại Úc họ cũng đã 
thành công trên mọi mặt, nhất là vẫn đề giáo dục trong gia đình 
cũng như thành công tại học đường ở ngoài xã hội. Nếu hiện có 
hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống và hội nhập vảo 
xã hội Úc từ 40 năm nay, thì trong đó cũng có ít nhất hơn 50% 

số người này tốt nghiệp Đại Học Úc. Nếu kế đến hơn 3 triệu 
người Việt Nam hiện đang sinh sống tại hải ngoại thì số người 
tốt nghiệp Đại Học không nhỏ; chắc chắn cũng khoảng 50% số 
người vậy. Người Việt Nam dầu cho có nghèo đến đâu đi chăng 
nữa; nhưng họ chịu nghèo chứ không chịu để con cái họ thất 
học. Do vậy khi đến Úc hay các nước khác tại Âu, Mỹ họ có 
nhiều cơ hội hơn trong vấn đề cho con cái đến trường và sự học 
xem như là việc ưu tiên trên tất cả những công việc khác trong 
gia đình. Đa phần cha mẹ và anh chị em hy sinh cho những 
người thân của mình để được thành tựu sở học ấy. 


Những năm trước, Cộng đồng người Việt Tự Do tại Úc có 
phát phần thưởng cho những em học sinh học giỏi của cuỗi năm 
bậc Trung Học; nếu ai có điểm từ 90 trở lên đều được phần 
thưởng nây; nhưng sau đó thì số các em học giỏi có điểm đến 
95 trên 100 là điểm tuyệt đối, rồi điểm 99 trên 100. Sau nầy 
Cộng đồng người Việt tại Úc phát phần thưởng cho những em 
nào có điểm từ 99 trở lên. Thế mả cũng có nhiều em đạt đến 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 175 


điểm 99,99 trên 100. Đây là kết quả thật tuyệt vời của Cộng 
đồng người Việt đang sinh sống tại Úc. Là niềm hãnh diện 
chung của người Việt chúng ta tại quê hương nầy. 


Ở Đức, mặc dầu tiếng Đức rất khó; nhưng những trẻ em 
sinh ra tại đây học rất giỏi, chăng khác gì những người Đức; 
nhiều khi còn giỏi hơn nữa. Theo thống kê mới đây của báo chí 
Đức, người Việt Nam tại đây lớp trẻ tốt nghiệp Trung Học đến 
58% và sau đó đi vào Đại Học, trong khi đó người Thổ Nhĩ Kỳ 
ở lâu đời; nhưng chỉ có 18% học sinh muốn tiếp tục con đường 
học vẫn ở bậc Đại Học mà thôi. Ngoài ra những dân tộc khác 
cũng có số người tốt nghiệp đông; nhưng sỐ học sinh tiếp tục 
lên học Đại Học chỉ có 37%. Đó là kết quả rất khả quan vệ phía 
người Việt Nam cũng có thể so sánh với người ngoại quốc, đề 
biết rằng khả năng của người Việt Nam còn phát triển nhiều 
hơn nữa để đóng góp phần mình vào sự phát triển của quê 
hương mà họ đang sinh sông. Đó cũng chính là bốn phận của 
người Việt hay người ngoại quốc đang sống tại Úc, tại Đức hay 
tại Hoa Kỳ. 


Theo tải liệu ghi lại của Wikipedia (Tự điển Toàn Thư 
Mở) bằng tiếng Đức thì việc giáo dục của Úc được tuần tự như 
sau: Đầu tiên là một năm học dự bị cho trẻ con (trường Mẫu 
Giáo hay còn gọi là Kindergarten). Đến đúng 6 tuổi thì trẻ con 
đi học từ 6 đến 7 năm trường Tiểu Học (Primary school), tiếp 
đó là Trung Học (Secondary school); học trường nây 5 đến 6 
năm là xong bậc Trung Học. Cộng chung lại cũng đủ 11 đến 12 
năm kề từ Tiểu Học đến xong Tú Tài. Đây là hệ thống giáo dục 
của Anh Quốc; nên khác hơn so với các trường của Đức hay 
Pháp. Thế nhưng dâu cách nào đi chăng nữa thì đứa trẻ cũng 6 
tuổi mới vào học Tiểu Học; đến 17 hay 18 tuổi thì xong Tú Tài 
II Nghĩa vụ giáo dục trên các Tiêu Bang của Úc đa phần là 15 
tuổi. Riêng Tiểu Bang Tasmania phải đến 16 tuổi. Khoảng 


176 Thích Như Điển 


72,3% các trẻ em học xong đầy đủ trong 13 năm (tài liệu năm 
1999). Ở Úc, Xuân, Hạ, Thu, Đông khác với Âu Mỹ; nên 
trường học hay nói đúng hơn là năm học mới bắt đầu vào cuối 
tháng 1 đến giữa tháng 12 là xong một năm học. 


Ngoài ra, chính phủ cũng có chương trình giáo dục đặc 
biệt cho những học sinh ở những vùng xa bằng cách gởi bài đến 
nhà. Thí dụ rõ nhất là trường Alice Spring School of the Air. 
Trường nây nằm ở vùng núi Uluru; nơi Thánh Địa của người 
Thổ Dân; nhưng cũng có nhiều người Tây Phương cư ngụ. Để 
quân bình hay nói đúng hơn là sự giáo dục toàn diện trên Liên 
Bang Úc cho giống nhau; nên năm 1989 chính phủ đã lập nên 
chương trình giáo dục đặc biệt cho Thổ Dân và người ở đảo 
Torres Strait gọi là: National Aboriginal and Terres StraIt 
Islander Education Policy (AEP) và năm 2000 chính phủ cũng 
như Bộ Giáo Dục đã cải thiện hoàn hảo chương trình giáo dục 
cho người địa phương tương đương với dân di cư tại Úc. 


Sau bậc Tiểu Học là Trung Học, sau Trung Học là Đại 
Học và sau Đại Học gọi là Hậu Đại Học. Nếu sinh viên theo 
chương trình của Ân Độ thì sau Cử Nhân 4 năm còn có 2 năm 
MA và sau MA có 2 năm MPh và sau MPh cần 3 đến 5 năm 
làm luận án Ph.D. Như vậy nền tảng giáo dục của Ấn Độ tuy 
theo Anh; nhưng ở cấp bậc Đại Học lại lâu hơn bất cứ nơi nào 
trên thế giới nây. 

Ở Nhật phải mất 12 năm Tiểu Học và Trung Học, 4 năm 
Đại Học, 2 năm Cao Học (gọi là Tu Sĩ khóa trình) và 3 đến 5 
năm hậu Đại Học (gọi là Bác Sĩ khóa trình); trong khi đó ở Đức 
lại khác; trước đây Tiểu Học và Trung Học gọp lại 13 năm, sau 
đó học 5Š năm Đại Học, khi ra trường tương đương với Cao Học 
(không có bậc Cử Nhân); nhưng ngày nay một số Tiểu Bang 
của Đức đã thay thế cho giống với hệ thống các trường khác tại 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 197 


Âu Châu gồm: 12 năm Tiểu và Trung Học, 3 đến 4 năm Cử 
Nhân, 2 năm Cao Học và 3 đên 5 năm Ph.D. 


Trong khi đó ở Việt Nam lại gọi những người học sau Đại 
Học là Thạc Sĩ và sau Thạc Sĩ nghiên cứu cũng như trình luận 
án trong vòng từ 3 đến 5 gọi là Tiến Sĩ. Chữ Tiến Sĩ chỉ có Việt 
Nam gọi, chứ Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản gọi là Bác Sĩ; nó 
có nghĩa là người ấy học rộng, biết rộng về ngành của mình. Ví 
dụ như là: Bác Sĩ Văn Học, Bác Sĩ Y Khoa, Bác Sĩ Dược, Bác 
Sĩ Toán v.v... Rõ ràng là cách gọi mỗi nước tuy có khác nhau; 
nhưng kết quả của những năm học ở học đường và những năm 
nghiên cứu đều gần giống nhau. Mục đích của sự giáo dục 
chính là để khai phóng con người tiến xa vào các lãnh vực 
chuyên môn của mình, làm cho đời sống tâm linh càng ngày 
càng có nhiều ý nghĩa hơn. 


Trên toàn Liên Bang Úc ngày nay (2015) có tất cả là 38 
Đại Học và có 2 Đại Học tư lập. Đại Học Sydney (UnIversity of 
Sydney) thành lập đầu tiên vào năm 1850; tính đến nay cũng đã 
hơn 165 năm rồi. Tại đây đã đào tạo ra vô số Kỹ Sư và Tiến Sĩ. 
Trong 40 Đại Học hiện có ngảy nay tại Úc có đến 600. 000 sinh 
viên đang theo học và tu nghiệp; nếu chia đều ra cho số sinh 
viên trên; thì mỗi Đại Học có khoảng 15.000 sinh viên. Dĩ 
nhiên là có nhiều Đại Học lớn như Sydney có đông sinh viên 
theo học hơn; còn những Đại Học nhỏ như ở Tasmania số sinh 
viên ít hơn. Hầu hết những sinh viên định cư tại Úc không phải 
tốn tiền học phí cho các Đại học công lập. Chỉ những sinh viên 
ngoại quốc vào Úc học hay tu nghiệp là phải đóng những lệ phí 
theo chính phủ quy định “Overseas Student Program”. Ngoài ra 
nếu những sinh viên nào học 2 Đại Học tư nhân còn lại phải 
đóng tiền học phí mỗi từng cá nguyệt một. Cũng có nhiều loại 
học hàm thụ, gởi tài liệu qua đường bưu điện nên sinh viên phải 
chịu thêm lệ phí này. Hệ thống Đại Học của Úc rập khuôn theo 


178 Thích Như Điển 


nền giáo dục của Anh quốc nên được sắp xếp như sau: Tốt 
nghiệp BA (Cử Nhân) có thể sớm nhất là 3 năm; sau đó học 1 
đến 2 năm MA và văn bằng cao nhất là Ph.D. Cũng có thêm 
những trường dạy nghề mà đa phần được chính phủ tài trợ như 
trường TAPE (Technical and Further Education) hay trường 
hành nghề tự do VET. Ngoàải ra cũng có thêm những trường tư 
nhân ngắn hạn mở ra đề dạy nghề nữa. 


Đức quốc là một nước tân tiến như Hoa Kỳ và Nhật Bản; 
có rất nhiều sinh viên ngoại quốc vào đây du học từ mấy chục 
năm nay; thế nhưng không ai ngờ một điều là cũng có rât nhiều 
sinh viên người Đức qua Úc du học. Như vậy phải nói rằng Úc 
là xứ rất hấp dẫn. Theo thống kê năm 2009 có tất cả là 3.480 
sinh viên Đức đến học các Đại Học tại Úc. Con số nầy không 
nhỏ. Trong đó có 1.884 sinh viên học Award Courses; có nghĩa 
là họ dự định học Cử Nhân, Cao Học hay Tiến Sĩ của Úc. 
Trong nhóm sinh viên nầy vào năm 2009 có 57,3% là học 
chuyên ngành về Luật học, kinh tế cũng như xã hội học; 4,7% 
số sinh viên Đức khác chọn ngôn ngữ học, văn hóa và thể thao. 
Số còn lại 16,6% thì học toán và khoa học tự nhiên. Những sinh 
viên còn lại trong nhóm nầy lại chọn những phân khoa khác. 


Theo thống kê trên số sinh viên đến Úc từ Đức đa phần 
chọn những ngành khoa học tự nhiên và xã hội; ít ai chọn ngành 
kỹ sư hay kỹ nghệ. Vì những ngảnh này ở Đức không thiếu. 
Trong số 3.480 sinh viên ấy có lẽ họ đã sinh ra và lớn lên tại 
Đức, sau khi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, họ muốn tiễn 
đến một chân trời cao rộng hơn, mà nơi ấy không có nhà máy 
có những ống khói cao, không có những lò điện hạt nhân, nơi 
mà thiên nhiên vẫn còn ưu đãi v.v... để sau khi ra trường, họ lại 
có chỗ dung thân và nếu có trở lại Đức, một xứ kỹ nghệ tân 
tiến, biết đâu họ sẽ ứng dụng được một phần nào cái học của 
mình khi còn đi du học tại Úc. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 179 


Bên trên khi viết về nước Úc và các Tiểu Bang, tôi đã giới 
thiệu những Đại Học TÔI, bây giờ tôi lặp lại một lần nữa; nghĩ 
cũng không thừa, biết đâu lại có người cần đến, khi đọc đến 
chương nây. 


Tại Tiểu Bang New South Wales (NSW) có II Đại Học 
như sau: 


Charles Sturt University (CSU), Bathurst 

Macquarie University (MỌ, North Ryde (Sydney) 
Southern Cross Iniversity (SCU), Coffs Habour 
University of New England (UNE), Armidale 
University of New South Wales (UNSW), Sydney 
University of ÑNewcastle (NEWCASTLE), Callaghan 
University of Sydney (SYDNEY), Sydney 
University of Technology Sydney (ƯTS), Sydney 
University of Western Sydney (UWS), Sydney 





University of Wollongong (UOW), Wollongong 

Australia Catholic University (ACU), Brisbanne, Sydney, 
Canberra, Ballarat, Melbourne 

Tiểu Bang Queensland (QLD) có 8 Đại Học như sau: 

Bond University (BOND), Gold Coast 

Central Queensland Ủniversity (CQU), Rockhampton et al 

Griffith University (GRIFFLTH), Gold Coast Campus 

James Cook Ủniversity (JCU), Townsville 

Queensland University of Technology (QUT), Brisbane 


180 Thích Như Điển 


University of Queensland (UQ), Brisbane 

University of Southern Queensland (USQ), Toowomba 
University of the Sunshine Coast (USC), Sippy Downs. 
Tiểu Bang Nam Úc South Australia (SA) có 3 Đại Học: 
Flinders UỦniversity (FLINDERS), Adelaide 

University of Adelaide (ADELAIDE), Adelaide 
University of South Australia (UniSA), Adelaide 


Tiểu Bang hay nói đúng hơn là đảo Tasmania (TAS) có 
một Đại Học: 


University of Tasmania (ƯTAS, Hobart and Launcesfon. 


Tiểu Bang Victoria (VIC) có dân số đông thứ 2 tại Úc sau 
Svdney, có tât cả 8 Đại Học như sau: 


Deakin University (DEAKIN), Geelong, Melbourne. 

La Trobe University (TU), Albury — Wodonga, 
Beechworth Bendigo, Melbourne (Bundwra, City), 
Mildure, Mount Buller, Shepparton. 

Monah Ủniversity (MONASH), Melbourne etz al. 

Rmit University (RMILT), Melbourne. 

Swinburne University of Technology (SWINBUNE), 

Melbourne et al. 

University of Ballarat BALLUARATT), Geelong, Ballarat 

University of Melbotiurne (MELBOURNE), Melbourne. 

Victoria University (VU), Melbourne. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 181 


Tiểu Bang Tây Úc Western Australia (WA) có 5 Đại Học 
như sau: 


Curtin University of Technology (CURTIN), Perthe. 
Edith Cowan University (ECU), Perth. 

Murdoch University (MURDOCH), Perth. 

University of Notre Dame Australia(UNDA), Fremantle. 
University of Western Australia (UWA), Perth. 


Vùng lãnh thổ phía Bắc Northern Territory (NT) có một 
Đại Học: 


Charles Darwin University (CDU), Darwin. 


Vùng lãnh thổ Thủ Đô Canberra Australia Capital 
Territory (ACT) có 2 Đại Học. Đó là: 


Australian National University (AWU), Canberra. 
University of Canberra (CCANBERRA), Canberra. 


Nhìn vào nền giáo dục của một nước, chúng ta có thể biết 
được trình độ dân trí của nước đó như thế nào. Nếu nước nào có 
trường học nhiều hơn nhiều lần nhà tù, ra đường không thấy 
cảnh sát, người phạm luật ít, đời sống công cộng an ôn, Ø1ao 
thông trật tự đáng tin cậy v.v... thì nước đó là một nước tiên 
tiền. Nếu như ngược lại những điều trên, chúng ta gọi đó là một 
nước chậm tiến. Để tiến lên một nước có tầm cỡ trên thế giới 
như nước Úc, chính quyên phải lo cho dân ở nhiều phương diện 
và đồng thời người dân đi làm, nộp thuế cho chính phủ. Chính 
phủ phải trưng dụng thuế đó xây dựng trường học, nhà thương, 
nhà dưỡng lão v.v... hay đúng hơn là những công ích của xã 
hội; chứ không phải những người lãnh đạo đất nước trưng dụng 
của công ấy vào túi riêng của mình, thì người dân cảng ngày 


182 Thích Như Điển 


càng nghèo khó hơn, trong khi chính phủ giàu sang hơn; nhưng 
đó là một xã hội bât công bình, người dân sẽ không bao giờ ủng 
hộ một chính phủ đó. 





Sydney ÙnIversity 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 183 


NÊN CHÍNH TRỊ 
VÀ KINH TẾ CỦA ÚC 


Như những chương trên đã trình bày cùng quý độc giả, từ 
nguyên thủy của xứ Úc nơi có những Thổ Dân sống tại đây 
hăng mấy ngàn năm trước đó rồi, mãi cho đến thế kỷ thứ ló, 17 
người Hòa Lan, người Pháp, người Tây Ban Nha, Bồ Đảo Nha 
và người Anh mới đến đây bằng thuyền; nhưng người Tây 
Phương có lợi thế hơn, những Thổ Dân là có ngôn ngữ được 
nhiều người biết đến, có phương tiện khoa học được nhiều 
người ưa chuộng, có trình độ văn hóa cao hơn Thổ Dân; nên 
dần dà người nước nào ở thế mạnh thì người đó chiếm thế 
thượng phong. Lễ ra người Hòa Lan phải ưu tiên theo thời gian 
đến trước ở Úc; nhưng những nơi người Hòa Lan đến như 
Tasmania không bằng Sydney hay Melbourne như người Anh 
đã phát hiện. Do vậy người Anh sau nầy nắm quyền ở xứ Úc 
nhiều hơn là người Hòa Lan. Sau đây tên tuổi và thời gian của 
những người Âu Châu đến đầu tiên tại xứ Úc. Đó là: 


1606 Willem Jansz 

1606 Luiz Váez de Torres 
Iól6  Dirk Hartog 

1619 Frederich de Houtman 
1644 Abel Tasman 

1696 Willem de Vlamingh 
1699 William Dampler 


184 Thích Như Điển 


Sau thời gian nầy người Anh mới chính thức có mặt tại Úc 
như: 


1770 James Cook 

1797-1788 George Bass 

1801-1803 Matthew Flinders 

Bắt đầu từ thê kỷ thứ 19, người Anh đã chính thức đặt nền 
móng cai trỊ tại Uc vê thời gian cũng như các triêu đại bên Anh 
như sau: 


Năm 1833-1901 Vua Victoria, thuộc Hannover/Sachsen- 
Coburg-Gotha, sinh năm T819 mât 1901. 


Từ năm 1901-1910 Vua Eduard VII, thuộc triều đại 
Sachsen-Coburg-Gotha, sinh năm I§41 mât 1910. 


Từ năm 1910-1936 Vua Georh V, thuộc triều đại Sachsen- 
Coburg-Gotha/Windsor, sinh năm 1864 và mât 1936. 


Năm 1936 Vua Eduard VIII trị vì thuộc triều đại Winsor, 
sinh năm 1894 và mât năm 1972. 


Từ năm 1936- 1952 Vua Georg VỊ, triều đại Windsor, sinh 
năm 1894 và mât năm 1972. 


Từ năm 1952 Nữ Hoàng Elizabeth Đệ II trị vì đưới triều 
đại Windsor, Bà sinh năm 1926; năm nay (2015) bước vào tuôi 
90. 


Mãi cho đến năm 1999, nghĩa là thời điểm cuối thế kỷ thứ 
20ở Úc đã làm một cuộc trưng cầu dân ý cho số dân hiện đang 
sinh sống là 21.507.717 người, dĩ nhiên là trong SỐ này có 
những trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, chưa có quyền đi bầu cử; 
nên chưa bỏ phiếu được. Thế mà kết quả 55% dân chúng đã 
chọn lựa một thể chế Dân Chủ Cộng Hòa; nhưng vẫn ở dưới 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 185 


hình thức của chính thể quân chủ; nghĩa là Nữ Hoàng Elizabeth 
đệ II vân là người đứng đâu của xứ Úc, kê cả Canada cũng 
giông nhau. 


Mới đây vào những ngày cuối tháng 6 năm 2015 Hoàng 
Hậu Elizabeth đệ nhị có chuyến công du chính thức đến nước 
Đức, bà gặp Tổng Thống Đức, ông Gauck, bà Thủ Tướng 
Merkel cũng như những nơi cần thăm viếng như Frankfurt, 
Berlin v.v... Nhân cơ hội nây đài truyền hình Đức cũng nhắc lại 
những sự kiện lịch sử của các triều đại vua chúa trị vì tại Anh 
quốc và Hoàng Hậu Elizabeth vẫn có liên hệ huyết thống với 
người Đức, đặc biệt là Hannover, nơi đã có mối tình vương giả 
với vua Victoria. Vì vậy nên ở trên ta đã thấy dưới thời vua 
Victoria có triều đại Hannover/Sachsen là vậy. Hoàng Hậu bây 
giờ phải kêu Victoria bằng ông Cố. 

Quả là lịch sử cũng có những điều hay và không bao giờ 
lặp lại giông như những lần trước đã xảy ra nữa. Về sau thời kỳ 
Hitler, Đức quốc bị tứ cường cai trị. Trong đó Anh quốc chiếm 
giữ một phân lớn Bắc Đức và một phần thành phố Bá Linh, ưu 
tiên ở các lãnh vực chính trị, kinh tế và quân sự; nhưng sau 
ngày 9 tháng lI năm 1989 khi bức tường Bá Linh sụp đồ và 
Đức thống nhất Đông Tây hai miền thì tứ cường (Mỹ, Nga, 
Pháp, Anh) không còn lý do gì để ở lại Đức nữa và Đức quôc 
đã hoàn toàn độc lập, tự do, dân chủ. Trong khi đó, khi đến Úc, 
hoặc ở Úc ta thấy Úc gần nước Anh hơn, tuy rất xa về địa lý. 
Tại đó người ta đọc báo tiếng Anh hay ngay cả tiếng Việt, thấy 
những tin tức về nước Anh rất nhiều, trong khi đó ở Âu Châu, 
Đức nằm không xa nước Anh mấy, mà những tin tức như vậy ít 
thấy đề cập đến. Ngay như Thái Tử Charles, Công chúa Diana 
hay Hoàng Tử William sau nầy, cứ mỗi lần đến Úc là dân 
chúng đón rước rất trọng thể; in hệt như là vua của nhà nước họ 
vậy. Điều nầy cũng không cần phải bàn, vì lẽ đa phần dân 


186 Thích Như Điển 


chúng đang sống tại Úc là người Anh; cho nên họ vẫn còn bảo 
Hoàng là vậy. 

Bây giờ tất cả các Tiểu Bang ở nước Úc đều có Quốc Hội 
và Liên Bang cũng vậy; nhưng tất cả đều theo chế độ quân chủ 
và căn bản của nên chính trị Úc bây giờ đều có tính cách dân 
chủ. Mỗi Tiểu Bang như vậy đều có cách điều hành khác nhau 
theo những luật lệ đã được Hiến Pháp ban hành. Ngoài ra cứ 
mỗi Tiểu Bang đều có một vị Toàn Quyền đại diện cho Nữ 
Hoàng Elizabeth đệ nhị. Tuy những vị nầy không có quyền 
hành như một vị Vua ở vùng đó; nhưng có toàn quyên thay thế 
Nữ Hoàng trong một số công việc đặc biệt. Hiện tại Tổng Toàn 
Quyền của xứ Úc là ông Peter Gosgrove, đại diện cho Nữ 
Hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Dưới ông là 6 ông Toàn Quyền của 6 
Tiểu Bang và 3 người khác đại diện cho 3 vùng lãnh thổ. Trong 
6 ông Toàn Quyền nây hiện có một người Việt Nam, đang trông 
coi Tiểu Bang Nam Úc (sẽ đề cập kỹ việc nầy ở chương sau) và 
những người còn lại hấu hết là người Âu Châu. Kết quả nầy có 
từ ngày 28 tháng 3 năm 2014. 


Từ ngày 24 tháng 6 năm 1910 đến ngày 27 tháng 6 năm 
2013, lần đầu tiên xứ Úc có Nữ Thủ Tướng, bả tên là Julia 
Gillard. Bà thuộc đảng Lao Động (Labor Party) bà đã giảnh 
nhiều phiếu hơn Thủ Tướng tiền nhiệm là ông Kevin Rudd. 
Ông cũng đã là Thủ lãnh của Chính phủ và Chủ tịch Đảng; 
nhưng vì không được sự ủng hộ của toàn Đảng; nên bà Gillard 
đã công bố cuộc tuyển CỬ mỚI. Quốc Hội được bầu vào ngày 2l 
tháng § năm 2010 và họ đã liên kết Đảng Lao Động cũng như 
Đảng National-Liberal (Quốc Gia Tự Do) để nắm quyền; nhưng 
đó chỉ là sự trợ lực của một ít Dân Biểu độc lập cho Đảng Lao 
Động để trở thành đa số. Đến ngày 27 tháng 6 năm 2013 ông 
Kevimn Rudd lại được tái tín nhiệm là Thủ Tướng và chính ông 
đã giải nhiệm bà Gnillard không còn là Đảng Trưởng của Đảng 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 187 


Lao Động nữa. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2013 ông Tony Abbott 
thuộc Đảng National-Liberal (Đảng Quốc Gia Tự Do) đã thay 
thế ông Kevin Rudd và làm Thủ Tướng của nước Úc từ đó đến 
nay. Vào ngày I8 tháng 9 năm 2013 nội các mới đã được thành 
lập. 


Tại Úc hiện có 4 Đảng lớn. Đó là Đảng Liberal Party (Tự 
Do); Đảng Labor Party (Lao Động), Đảng National Party (Đảng 
Quốc Gia) và Đảng Green (Đảng Xanh). Nếu Đảng nảo thắng 
mà klhông đủ sô phiếu quá bán, thì phải liên minh với một 
Đảng nhỏ khác để cầm quyền. Ngoải ra các Đảng nhỏ khác 
như: Demoncracy (Dân Chủ) và Family First (Đệ Nhất Gia 
Đình) cũng có Đại diện trong Quốc Hội Liên Bang cũng như ở 
các Tiểu Bang. 


Ở đây chúng ta cũng có thể đánh giá được một phần nảo 
về một chính thể tự do dân chủ pháp trị hay một thể chế quân 
chủ lập hiến và một chủ nghĩa cộng sản cũng như độc tài trên 
thế giới nầy. Có nơi lấy Vua làm chính (nếu còn thể chế quân 
chủ thật sự); nhưng ngày nay Vua Chúa của một số quốc gia Âu 
Châu như Anh Quốc, Đan Mạch, Bi, Thụy Điền, Na Ủy, Hòa 
Lan, Tây Ban Nha v.v... chỉ còn là biểu tượng của quôc gia; 
chứ Vua không còn quyền hành như các thê kỷ trước nữa. Ở 
Nhật Bản, Thái Lan cũng đã hành hoạt giống như Các nước 
phương Tây đang còn Vua ngự trị; nhưng phía dưới vẫn có Thủ 
Tướng và Quốc Hội quyết định mọi việc của chính phủ, còn 
Vua Chúa chỉ có chuẩn y Thủ Tướng và thành phần của Quốc 
Hội mà thôi. 

Trong khi đó một số nước ở Phi Châu và Trung Đông, 
Vua vẫn còn quyền tuyệt đối; nhưng dần dà nền dân chủ đã ngự 
trị khắp nơi trên thế giới, cũng như trình độ dân trí tiễn bộ rất 
nhiều; nên các nước còn Vua Chúa hay những nhà độc tài đang 
cai trị, họ rất e dè và nếu muốn tôn tại, chỉ có tính cách tượng 


188 Thích Như Điển 


trưng thôi; còn đa phần họ hướng về đường lối chủ trương của 
Anh Quôc cũng như của Nhật Bản hay Thái Lan, mới mong 
ngôi vua không bị lung lay, lật đô. 


Liên Hiệp Anh rất rộng lớn và vẫn còn tồn tại cho đến 
ngảy nay khắp trên 5 châu lục, kể các Úc và Canada cũng thuộc 
liên hiệp nầy; nhưng họ vẫn có quyền độc lập của quốc gia họ. 
Trong khi đó Liên Hiệp Pháp ngày nay chỉ còn một vải nước tại 
Phi Châu, nhất là sau khi họ đã thất bại tại Đông Dương vào 
năm 1945 khi quân đội Nhật Hoàng đến xứ này đề thay thế vai 
trò của Pháp. Tuy Pháp có cách mạng trước hết ở Âu Châu. 
Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Pháp được thành lập sau ngày 14 tháng 
7 năm 1789 và từ đó đến nay họ theo Tổng Thông chế và Việt 
Nam Cộng Hòa ở miền Nam đã rập khuôn theo thể thức nầy từ 
năm 1954 đến 1975. Nghĩa là Tổng Thống có quyền thay thế 
cho vua, còn Thủ Tướng, vai trò nây không quan trọng băng 
Tổng Thông. Ngược lại ở Đức, Thủ Tướng có quyên hơn Tổng 
Thống và hâu như tất cả các chế độ này đều có lưỡng viện Quốc 
Hội quyết định những vấn đề chính sách quốc gia. 


Còn chủ nghĩa cộng sản, chỉ có một Đảng duy nhất, nên 
độc tài đảng trị. Ví dụ như Nga Sô, Đông Đức, các nước cộng 
sản Đông Âu cũ hay Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, 
Lào và Cuba trong hiện tại hầu như chỉ có một Đảng duy nhất 
và không có Đảng đối lập. Cho nên tất cả chỉ nói theo một 
chiều, cái gì mà chủ nghĩa cộng sản để xuất đều là quốc sách cả. 
Do vậy cho nên một số người nào đó đã nói một câu rất hay để 
lại cho đời là: “Chủ nghĩa tự do là chủ nghĩa người ta bán cái gì 
mà kẻ khác thích mua; còn chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa mà 
họ bán cái gì chủ nghĩa ấy thích bán”. Từ câu nói nây ta có thể 
nhận chân ra được rằng: Thế nào là Tự Do dân chủ và thế nào 
là độc tài Đảng trị rồi. Ngày nay hầu như tất cả các Đảng Cộng 
Sản trên thế giới đều đã biến đối rất nhiều; trong đó Trung 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 189 


Quốc và Việt Nam là những ví dụ điển hình. Tuy hình thức vẫn 
còn là cộng sản; nhưng chính sách điều hành quốc gia, họ dần 
tiến đến chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường. Bây giờ họ lấy 
vật chất để đo lường sự phát triển; còn chủ nghĩa duy vật của 
Karl Max và Lénin đã lỗi thời với các xã hội Âu Mỹ ngày nay 
TỒI. 

Những vấn đề chủng tộc và sự đối xử sai biệt với người 
Thổ Dân ở Úc là một vẫn đề chính trị tương đối lớn trong cộng 
đồng những người đang sinh sống tại Úc. Nếu đem so sánh với 
dân di cư đến Úc thì Thổ Dân là những người có mức sống 
nghèo khổ nhất so với các sắc dân khác tại Úc. Họ có đến 20% 
số người thất nghiệp; nghĩa là lớn gập 3 lần so với những người 
mới nhập cư. Họ khó khăn trong vần đề tiếp thu nền giáo dục 
hiện đại và đời sống của họ chậm tiến sau người da trắng cả 
hằng 10 năm như vậy. Con cái sơ sinh của họ cũng có sự tử 
vong gấp đôi. Cho đến thập niên 1960 thì cái quyền của người 
Thổ Dân mới được tiến đến phân nửa của công lý và sau phán 
quyết Mabo của Tiểu Bang Queensland vào năm 1993 và nhờ 
đó quyền đầu phiếu phổ thông của người Thổ Dân mới được 
công nhận. 


Vào năm 1975 có những đạo luật của chính phủ Úc được 
ban hành đề cắm đoán việc phân biệt đối xử chủng tộc. Tuy vậy 
có một vải Tiểu Bang và vùng lãnh thổ vẫn còn tồn tại, quyền 
hạn ấy ngự trị ở bên ngoài những đạo luật mới được thông qua 
lưỡng viện Quốc Hội. 

Nước Úc có một nguồn lợi kinh tế thật đồi dào qua việc 
xuất cảng chất Uranium (nguyên liệu để chế nguyên tử). Chính 
phủ giảu có được nhờ vào những tài nguyên thiên nhiên nầy; 
nhưng dân chúng đa phần chống đối lại vì vẫn đề trở nên tai hại 
đối với thiên nhiên, nên nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn 
ra tại nhiều nơi trên đất Úc. Ngoài ra, nó cũng là một sự tai hại 


190 Thích Như Điển 


phá đi thiên đảng đáng sống của con người, trong đó kể cả Thổ 
Dân, đồng thời cũng ngăn cản việc chế tạo vũ khí, mà đó là 
nguyên nhân của kỹ nghệ nguyên tử phải được kiểm soát chặt 
chẽ. Úc là nước lớn thứ 3 xuất cảng chất Uranium; nhưng 
không có những lò phát điện nguyên tử. 


Ngoài nguyên tử ra, động vật quá nhiều ở xứ Úc cũng là 
vấn đề. Ví dụ như lạc đà chăng hạn. Vào năm 2009 người ta 
đoán có hơn 1.000.000 con và trong § năm sau, số lượng này 
tăng gấp đôi, mà muốn giải quyết vẫn đề nầy cũng không đơn 
giản, vì nó liên quan đến những tổ chức bảo vệ động vật và 
thiên nhiên. Kangoroo và chim chóc quá nhiều. Một số động 
vật gây ra chất độc. Đây cũng là vấn đề then chốt đang tôn tại 
trong xã hội của Úc. 


Nền kinh tế chính của Úc là xuất cảng nông sản và những 
tải nguyên tiềm ân năm sâu dưới lòng mặt đất. Có khoảng hơn 
100 hãng lớn xuất cảng, vào năm 2001 trị giá lên đến 50 tỷ đô- 
la Úc và kết quả của việc xuất cảng này đã đóng góp vào một 
phần ba tổng sản lượng kinh tế của quốc gia. Tổng số lượng sản 
xuất và xuất cảng của Úc vào năm 2001 là 154 tỷ đô-la Úc, và 
hiện tại Úc là thành viên của APEC, G20, OECD cũng như 
WTO; đồng thời cũng là vùng buôn bán mở rộng của các nước 
Á Châu cũng như Hoa Kỳ, Chí Lợi, Tân Tây Lan, Singapore và 
Thái Lan. Năm 2010, Úc là nước có xuất cảng đứng hàng lớn 
thứ 21 trên thế giới và nhập cảng đứng hàng thứ 19. 


Kinh tế của Úc chủ yếu là nông nghiệp, có hơn 400.000 
người chuyên lo về lãnh vực nây, tức chiếm 3% của BIP và 
trong đó có 80% nông sản được xuất cảng sang các nước khác 
trên thế giới. Úc có những cánh đồng rộng cò bay thắng cánh, 
cỏ nhiều; nên việc chăn nuôi Ø1a SÚC rất tiện lợi. Có 130 triệu 
con cừu, 25 triệu con bò và nhờ vậy xuất cảng lông thú vật lên 
đến 29% sản lượng của thế giới, có xuất xứ từ Úc Châu. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 191 


Khoảng 6% đất đai trồng trọt được dùng để sản xuất hoa màu 
và cây trái. Lúa mì, lúa mạch chiếm phần lớn đến 45%. Mỗi 
năm Úc thường gặt hái được 20 triệu tấn lúa mì và trên 30 triệu 
tấn đường mía. Ngoài ra rượu nho cũng góp phần không nhỏ 
cho việc xuất cảng này, độ chừng 2,3 tỷ đô-la Úc. Những vùng 
trồng nho nổi tiếng và quan trọng tại Úc là Barossa ở Nam Úc, 
thung lũng Hunter ở New South Wales và Sunray ở Victoria. 


Nền kinh tế của Úc ngoài việc xuất cảng thịt thú vật và 
lông da ra, còn đứng trong bảng giá trị kinh tế cao, khi người ta 
khảo sát vẫn đề địa chất. Ngoài ra còn có những kỹ nghệ than 
đá, sắt thép, vàng, kim cương, Uranium và những hầm mỏ khác 
nữa. Với 282 tấn vàng được sản xuất, nâng lên 12% thị trường 
vàng của thế giới có xuất xứ từ Úc Châu. Năm 2002 riêng vẫn 
đề than đá Úc đã sản xuất tất cả là 343 triệu tấn; ngoài ra sắt 
thép cũng đạt đến 116 triệu tắn. Có hằng tỷ tiền đầu tư qua BHP 
vào năm 2011, việc sản xuất đã đạt đến 600 triệu tấn. Giá cả 
cũng tăng từ năm 2001 đến 2011, đạt 700%, đa phần sắt thép 
được xuất cảng sang Trung Quốc. Nói chung nguôn tài nguyên 
thiên nhiên của Úc còn nằm tiềm ấn đưới mặt đất rất nhiều SO 
với thế giới, nhất là ở núi Weld. Ngoài ra ở Úc cũng xuất cảng 
đến 90% đá thiên nhiên dùng trong kỹ nghệ hạ tầng. 


192 


Quốc huy & Quốc kỳ Úc 


Thích Như Điển 





Nước Úc Trong Tâm Tôi 193 


TƯƠNG LAI 
CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 
VÀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TẠI ÚC 


Theo thống kê của báo chí Việt Nam tại ngoại quốc, SỐ 
người Việt Nam hiện sống tại Hoa Kỳ có trên 1.000.000 người, 
đa phân đã nhập quốc tịch Mỹ và số người sinh ra trên đất nước 
Hoa Kỳ, tự nhiên trở thành người Mỹ; nhưng cha mẹ là người 
Việt Nam. Số người nầy không nhỏ. Ngoài Hoa Kỳ ra, Úc 
Châu, Canada và một vải nước Âu Châu có số người Việt sinh 
sông tại Nga, Đức, Pháp, Anh cũng không phải là ít. Do vậy có 
nhiều tờ báo tiên đoán rằng: Số người Việt Nam hiện đang sinh 
sống trên thế giới độ khoảng trên 3.000.000. Riêng ở Úc, qua 
thống kê của trang nhà Tự Điển Toàn Thơ Mở thì tông cộng số 
người Úc gộc Việt là 159.849 người và có 174.246 người dùng 
hoàn toàn tiếng Việt trong gia đình. Nếu kể cả những trẻ em 
sinh ra tại Úc thì con số người Việt Nam hiện đang sinh sống 
tại Úc là 334.095 người (159.000 + 174.246 = 334.095). 

Trong hơn 300.000 người Việt đang sinh sống tại Úc có 
rất nhiều người làm rạng danh cho nòi giống Việt. Đứng về mỗi 
phương diện đều có nhiều người khác nhau, ở đây tôi chỉ xin 
ghi lại một vải nét đặc trưng của một vài người tiêu biểu để quý 
vị độc giả được lãm tường. Đầu tiên là ông Lê Văn Hiếu. 

Ông Lê Văn Hiếu sinh năm 1954 tại Quảng Trị, sau khi 
tốt nghiệp Trung Học tại Đà Nẵng, ông theo học trường Chính 


194 Thích Như Điển 


Trị Kinh Doanh tại Viện Đại Học Đà Lạt. Vào tháng II năm 
1977 ông là một trong số những thuyền nhân ty nạn cộng sản 
Việt Nam dùng thuyền đi thăng đến Darwin nước Úc. Tại Úc 
ông đã tốt nghiệp Cử Nhân về kinh tế và kế toán, đồng thời ông 
cũng đã tốt nghiệp Cao Học Quản Trị Hành Chánh tại Đại Học 
Nam Úc. Ông cũng là giảng viên tại Đại Học Nam Úc và Đại 
Học Adelaide vê các môn phiên dịch và luật kinh thương. Từ 
tháng 92 năm 2014 ông được bồ nhiệm làm Toàn Quyên Nam 
Úc với nhiệm kỳ 5 năm. Ông là ngƯỜI. gốc Á Châu đầu tiên 
được bồ nhiệm vào chức vụ quan trọng này tại Úc. 


Đọc tin này chắc chắn ai trong chúng ta lại không vui, vì 
lẽ người Việt Nam khi bỏ nước ra ởi, ai ai cũng mang một hoài 
bão là làm sao thực hiện được trọn vẹn giá trị của hai chữ “Tự 
Do” mà họ đã đánh đổi cả mạng sống của mình trong rừng sâu, 
trên biển cả v.v... Đó là kết quả của bao nhiêu năm miệt mài 
học tập, làm việc và đóng góp công sức của mình vào xã hội 
mới, nên mới được như vậy. Ở Đức từng có Phó Thủ Tướng 
người gốc Việt xuất thân từ Cô Nhi Viện ở Sóc Trăng. Đó là 
Dr. Philipp RöBler. Có một Thượng Nghị Sĩ Nguyễn Thanh Hải 
ở Thượng Viện Canada, nhiều chính trị gia ở Hoa Kỳ, Khoa 
học gia Nguyệt Ánh v.v... đã đương và sẽ đóng góp phần mình 
vào việc phát triển tài năng cũng như công sức của mình nơi họ 
đang cư trú, mà nơi đó không phải là quê hương Việt Nam. 


Tại Nam Úc mới có thêm một Thượng Nghị Sĩ tên là Ngô 
Tùng. Ông sinh năm 1972 và đã đắc cử vào Thượng Viện Nam 
Úc vào năm 2014. Ông gốc là dân ty nạn Cộng Sản, đã đến 
Philippines lúc 10 tuổi. Điều ấy có nghĩa là sau 30 năm ở Úc, 
ông Ngô Tùng là một người trẻ đã tiễn thân rất nhanh trong một 
xã hội đa văn hóa và đa chủng tộc như Úc. Xin chúc mừng 
những người trẻ có nhiều tương lai tươi sáng cho con đường 
chính trị nầy. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 195 


Tôi đã từng đi hết các thành phố lớn ở Úc như: Sydney, 
Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth, Darwin, Canberra, 
Tasmania, Cairns, Townville v.v... và đã gặp rất nhiều người, 
nhiều đoàn thể, nhiều ký giả của nhiều tờ báo khác nhau từ năm 
1979 đến nay (2015), kế ra cũng đã 36 năm rồi và trong chừng 
ấy thời gian Cộng đồng người Việt của chúng ta tại Úc đã thê 
hiện vai trò nổi bật của người ty nạn cộng sản trên mọi phương 
diện. Từ tôn giáo cho đến văn hóa, chính trị. Từ buôn bán cho 
đến nông nghiệp. Từ học hành cho đến diễn viên điện ảnh, âm 
nhạc v.v... Nghĩa là ở bất cứ bộ môn nảo, người Việt Nam cũng 
đều có mặt cả; nhưng phải tuyên dương như phần trên tôi đã đề 
cập đến là vẫn đề học vẫn. Cha mẹ dẫu có ít học đi chăng nữa; 
nhưng khi đã đi vượt biên ty nạn rồi, họ cô găng hết mình để lo 
cho con cái học xong Trung Học, khuyến khích lên Đại Học; 
xong Đại Học tiếp học Cao Học và sau đó lây bằng Tiến Sĩ. Tôi 
biết có rất nhiều gia đình như vậy. Cũng có nhiều gia đình có 
bao nhiêu người con là có bấy nhiêu cái bằng Tiến Sĩ, Cao Học. 
Đó chính là niềm hãnh diện của cha mẹ. Từ đó con cái họ sẽ tự 
do xây dựng đời sống tương lai của mình. Con họ có thể trở 
thành Tu Sĩ của một Tôn Giáo nào đó hay Giám đốc của những 
Ngân hàng lớn nổi tiếng trên thế giới, hoặc giả làm giảng viên 
Đại Học hay làm kinh doanh v.v... chắc chắn từ căn bản giáo 
dục, con người không thể đi lùi lại với trào lưu tiến hóa của 
nhân loại. 

Tôi cũng đã từng đi vào những nông trại rộng thênh thang 
ở Adelaide; nơi ấy chỉ trồng toàn là cả tím, dưa leo, cà chua hay 
rau cải v.v... thấy mà mát mắt và thắm đượm cả tắm lòng. Vì 
tôi gốc là nông dân, sinh ra tại quê hương xứ Quảng Nam nghèo 
nàn, nên đi đâu và ở đâu, tôi cũng đều thích đồng ruộng, cây cỏ, 
hoa màu. Có những năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tổ chức những 


196 Thích Như Điển 


khóa tu học vào cuối tháng 12 tại Adelaide hay Canberra, ở 
Sydney hay Melbourne luôn được những chủ nông trại cung 
câp hăng trăm loại rau quả khác nhau cho khóa tu mà không 
tính tiền. Quả thật đây là một chất liệu dưỡng sinh xanh, rất cần 
thiết cho mọi người. Có lẽ chính phủ Úc khuyến khích phát 
triển nông nghiệp; nên không đánh thuế nhiều vào các sản 
phẩm nây; nên những nông dân canh tác thoải mái trên nhiều 
cánh đồng rộng mênh mông như thế. 


Ở Úc cũng như tại Hoa Kỳ và Canada; nơi có Cộng đồng 
người Việt đông đảo; nên các chính phủ sở tại cho xây dựng 
những Trung tâm cộng đông thật là to lớn và thanh lịch, nhằm 
đáp ứng cho mọi nhu câu sinh hoạt của con người. Tại Úc có 
Trung tâm Sinh hoạt người Việt tại Sydney năm trên miếng đất 
cạnh chùa Pháp Bảo. Ở đây Cộng đồng tổ chức thường xuyên 
những buổi thuyết trình của các diễn giả về nhiều đề tài khác 
nhau như: Kinh tế, Văn hóa, Chính trị, Tôn giáo v.v... Cũng có 
tổ chức Văn nghệ, Viovinam Việt Võ Đạo hay Gia chánh v.v... 
Thật ra các nước khác tại Âu Châu, Cộng đồng người Việt mơ 
được một cơ sở như vậy mà chưa thực hiện được. 


Tôi cũng đã có nhiều lần đi dạo phó Banktown hay 
Cabramatta tại Sydney; thấy những trái chuối xiêm, chuối già, 
chuối sứ, hay nhìn tận mắt được những trái mít, trái ối, trái 
khế... rồi rau mồng tơi, rau húng, rau muống, đậu đũa, đậu 
ngự, mãng cầu, thanh long v.v... thấy như một quê hương Việt 
Nam đang hiện hữu giữa chốn trời Tây nầy. Đến đâu mà nghe 
có tiếng Việt, nhìn thấy những cửa tiệm người Việt là tôi vui 
rồi. Đây có lẽ là niềm tự hào của người xa xứ chăng? Khi chưa 
có những khu phố Việt như thế, ta hay đi phố Tàu hay phố 
Nhựt; nhưng đến những khu phố kia, chúng ta thấy lạc lõng hơn 
là những khu phó thuần túy Việt Nam. Vì lẽ cái hồn dân tộc 
không thê gởi gắm được ở những khu phố khác. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 197 


Những năm 1979, 1980 nhà cửa ở Úc rất rẻ, có nhiều 
người mua đến hai hay ba căn, rồi cho thuê. Bây giờ họ lời to. 
Vì sau 30 năm giá cả đất đai tại Úc tăng đến mấy chục lần. 
Đồng đô-la Úc tuy mất giá rất nhiều so với thời gian khi người 
Việt mới đến Úc ty nạn; nhưng cơ sở vật chất của người Việt 
Nam quá nhiều, so với số người đang ở đó. Tôi biết có nhiều 
gia đình có đến 3 hay 4 căn nhà và căn tốt nhất dùng để ở; còn 
những căn khác thì cho thuê. Hầu như ít có người Việt Nam nào 
vỡ nợ vì mua nhà; trong khi các ngân hàng lớn, các hãng bảo 
hiểm trên thế giới lại vỡ nợ. Điều nầy giống như một phép lạ. 
Người ngoại quốc khó hiểu; nhưng người Việt Nam tự hiểu họ 
hơn ai hết. Vì lẽ họ ăn tiêu rất tằn tiện. Mặc cũng vậy. Vào mùa 
Đông, họ mua đồ hạ giá để lại cho năm sau, còn vào mùa Hè họ 
lo dè xẻn cho hè năm tới. Họ không đua đòi theo việc ăn mặc 
mang tính cách thời trang mà lại biết để dành. Do vậy dâu cho 
họ có bị thất nghiệp cả 3 tháng đến một năm mà vân có tiền trả 
cho ngân hàng. Điều nầy người ngoại quốc không hiểu được 
người Việt Nam. So với người Thổ Dân ở Úc, thì người Việt 
Nam đang sinh sống trên Thiên Đường hạ giới đây; nhưng với 
Thổ Dân nào biết xử dụng mọi cái quyên để được vươn lên như 
người Việt. Tổ Tiên họ đã ở Úc cả hằng mấy ngàn năm nay 
nhưng đâu có được cái vinh dự ấy; trong khi người Việt mới chỉ 
đến Úc có 40 năm thôi, mà đã như vậy rồi; cho nên ngay cả 
người da trắng cũng ganh tị, huống là những dân tộc khác, hiện 
đang sinh sống tại đây. 

Từ những ngày đâu tiên của cuối thập niên 1970 đầu thập 
niên 1980 ở Úc chỉ có mấy chùa chính được thành lập theo thứ 
tựy là: Chùa Pháp Bảo (Sydney), chùa Quang Minh 
(Melbourne), chùa Phước Huệ (Sydney) và những năm sau đó 
lần lượt các chùa Pháp Hoa (Adelaide), chùa Vạn Hạnh 
(Canberra) v.v... được thành lập và đến năm 2015 nầy theo 


198 Thích Như Điển 


danh sách địa chỉ của lịch Khánh Anh đăng tải được biết tại Úc 
có 45 chùa tất cả. Dĩ nhiên là còn nhiều Niệm Phật Đường và 
Đạo Tràng nữa; nhưng những nơi ấy đa phần do Cư sĩ điều 
hành, không có Tăng, NI trông coI; nên không có ghi vảo lịch. 
Khi vào trang nhà quangduc.com mục Đại Hội Khoáng Đại kỳ 
V (015) của Phật Giáo Úc Châu, chúng ta thấy giáo Hội tại Úc 
Châu có tất cả 37 cơ sở thành viên thuộc các đơn vị Tự Viện ở 
các Tiểu Bang. Như vậy sau gần 40 năm số lượng chùa Việt 
Nam từ 3, 4 ngôi; nay đã có trên 40 ngôi chùa lớn nhỏ được xây 
dựng trên đất Úc. Từ những ngôi chủa xây cất quy mô như: 
Pháp Bảo, Quang Minh, Thiên Án, Phước Huệ (Sydney) hay 
Vạn Hạnh (Canberra) hoặc Pháp Hoa (Adelaide); Quảng Đức, 
Quang Minh (Melbourne) còn có chùa Pháp Quang (Brisbane) 
và Phổ Quang (Perth) v.v... đã đóng góp phần mình không nhỏ 
vào sự phát triển trên lãnh vực tinh thân Tôn Giáo của người 
Việt tại xứ Úc nây. Người Việt Nam tuy nghèo hơn người Úc; 
nhưng tỉnh thần rất giàu có; cho nên sau gần 40 năm an cư tại 
Úc rồi, có nghề nghiệp hắn hoi, con cái học hành thành đạt, họ 
đã đóng góp cho sự phát triển về niềm tin của họ không ít và 
vai trò của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đã là Giáo Hội chính thức 
tại đất nước nây. Vì trong 45 ngôi chùa lớn nhỏ â ấy, có đến 37 
ngôi chùa là thành viên của Giáo Hội này. Giáo Hội có nhiều 
thăng trầm; nhưng sau 4 kỳ Đại Hội Khoáng Đại, Hòa Thượng 
Thích Như Huệ, Phương Trượng chùa Pháp Hoa đã đảm nhận 
vai trò Hội Chủ của Hội Đồng Điều Hành và sau Đại Hội 
Khoáng Đại kỳ V của Giáo Hội tại Tu Viện Quảng Đức ở 
Melbourne tháng 5Š năm 2015 vừa qua; Hòa Thượng Thích Bảo 
Lạc, Phương Trượng chùa Pháp Bảo đang đảm nhận nhiệm kỳ 
V này trong 4 năm kể từ năm 2015. Ngoài ra, Hòa Thượng 
Trưởng Lão Thích Huyền Tôn hiện Trụ Trì chùa Bảo Vương tại 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 199 


Ardeer, Tiêu Bang Victoria là Tăng Giáo Trưởng của Hội Đồng 
Giáo Phẩm Trung Ương. 

Như bên trên tôi đã trình bày, tôi không biết rõ về lai lịch 
của chư vị Giáo Phẩm tại Úc Châu; nên tôi không viết riêng 
từng vị một, ngoại trừ Hòa Thượng Thích Như Huệ và Hòa 
Thượng Thích Bảo Lạc như đã viết sơ lược ở trên. Nay nhân 
chương này có đề cập đến “Tương lai của người Việt Nam và 
chùa Việt Nam tại Úc” nên tôi chỉ xin điểm qua một vải nét tiêu 
biểu của một số chùa và một vài vị Tôn Túc mà tôi quen biết 
xưa nay để giới thiệu đến quý Phật Tử xa gần. Phần chính xác 
sẽ được Đệ Tử hay Môn Phong của các Ngài giới thiệu riêng 
sau. 

Tại Tiểu Bang Victoria có 12 chùa là thành viên của Giáo 
Hội. Đầu tiên là chùa Bảo Vương do Hòa Thượng Trưởng Lão 
Thích Huyền Tôn thành lập từ đầu thập niên 1980 và chùa đã 
được đi dời nhiều lần. Hiện tại chùa nằm tại vùng Ardeer thuộc 
thành phố Melbourne. Năm nay Ngài gần 90 tuổi; nhưng cốt 
cách đạo phong của một Trưởng Lão rất oai phong. Ngài rất 
giỏi chữ Hán, thông tuệ kinh điển và các khoa nghi Du Giả, 
chuyên về trì chú của Mật Tông. Ngài có tính bộc trực và gốc 
người Quảng Ngãi, rất được nhiêu người kính mến và nề phục. 

Chùa Thiên Đức do Hòa Thượng Thích Tịnh Minh khai 
sơn và Trụ Trì. Ngài nguyên là Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự 
của Giáo Hội. Chùa Thiên Đức nằm tại vùng St. Alhaus thuộc 
thành phố Melbourne 


Tu Viện Quảng Đức do Thượng Tọa Thích Tâm Phương 
thành lập và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì. Cả hai vị 
là anh em ruột sinh ra trong một gia đình tại Nha Trang. 
Thượng Tọa Tâm Phương hiện là Viện Chủ và là Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của Giáo Hội. Dáng người 


200 Thích Như Điển 


cao, ăn nói nhỏ nhẹ và hoạt động xã hội tại quê nhà cũng như 
hải ngoại rất tích cực. Chùa vốn là một trường học cũ được đập 
bỏ và xây cất mới lại hoàn toàn; nay đã khánh thành được nhiều 
hạng mục như: Chánh Điện, Tháp Báo Ân, Tăng Xá, liêu 
Phương Trượng v.v... 


Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng thay bào huynh để Trụ 
trì ngôi Tu Viện nầy từ năm 2014, Thây hiện là Phó Tổng Thư 
Ký 1, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp. Chủ biên trang nhà 
quangduc.com, là một trong những trang nhà có số độc giả vào 
đông nhất trên thế giới. Thầy là tác giả và dịch giả của nhiều 
sách Phật học nổi tiếng. Tiếng Anh của Thượng Tọa rất chuẩn 
và giảng pháp rất lưu loát cả Việt ngữ lẫn Anh ngữ (xin xem 
thêm phân nây tại Tự Điển Toản Thư Mở Wikipedia tiếng 
Việt). 


Chùa Linh Sơn do Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo khai sơn. 
Ngài nguyên là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục 
của Giáo Hội; đồng thời Ngài cũng là bậc trưởng thượng của 
môn phái Linh Sơn tại Úc Châu trong hiện tại. Chùa Linh Sơn 
năm tại vùng Reservoir thuộc thành phố Melbourne. 


Chùa Giác Hoàng do Thượng Tọa Thích Giác Tín khai 
sơn Trụ Trì. Chùa mới xây xong chánh điện và được khánh 
thành vào mùa Phật Đản năm 2015. Thây là Phó Tổng Thư Ký 
2 và là Tông Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật Tử. 
Chùa năm tại vùng Noble Park thuộc thành phố Melbourne. 

Chùa Kim Cang do Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn trụ 
trì. Thầy hiện là Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục và 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ. Thầy xuất thân từ Bình Định 
nên nghi lễ Phật Giáo Bình Định rất rành. Chùa năm tại vùng 
Narre Warren North thuộc thành phố Melbourne. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 201 


Chùa Bảo Minh do Đại Đức Thích Viên Tịnh sáng lập và 
Trụ Trì. Chùa năm “tại vùng Clarina thuộc thành phố 
Melbourne. Chùa nây vẫn còn năm ở dạng “cải gia vi tự” nhưng 
cũng có nhiều Phật Tử lui tới. Hiện Thầy là TổngVụ Phó Tổng 
Vụ Nghi Lễ và xuất thân từ Quảng Nam. 

Chùa Huệ Quang do Đại Đức Thích Thông Hiếu sáng lập 
và Trụ Trì. Chủa nằm tại vùng Sunshine thuộc thành phố 
Melbourne. Hiện Thầy là Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ của 
Giáo Hội. 

Chùa Diệu Âm đo Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết sáng lập và 
Trụ Trì. Chùa nằm tại vùng St. Albans thuộc thành phố 
Melbourne. Ni Sư hiện là chánh Thủ Quỹ của Giáo Hội. 


Chùa Phật Quang do Ni Sư Thích Nữ Chân Kim sáng lập 
và Trụ Trì. Địa điểm tuy nhỏ hẹp; nhưng chùa được xây dựng 
theo truyền thống chùa viện tại Việt Nam. Chùa năm tại vùng 
West Footscray thuộc thành phố Melbourne. Hiện Ni Sư là 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh của Giáo Hội. 

Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh do Sư Cô Thích Nữ 
Nguyên Khai sáng lập và Trụ Trì. Ngôi nhà đang dùng làm 
Niệm Phật Đường tuy nhỏ; nhưng rất xinh xắn, dễ nhìn. Hiện 
Sư Cô là TổngVụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội. 

Tu Viện Từ Ân do Đại Đức Thích Hạnh Phẩm thành lập 
và Trụ Trì. Chùa nằm tại ven đô thành phố Melbourne, cảnh trí 
rất trang nhã, thanh tịnh. 


Chùa Bồ Đề do Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên thành lập và 
Trụ Trì. Chùa năm tại St. Albans thuộc thành phô Melbourne. 

Ngoài ra tại Melbourne có chùa Quang Minh rất nồi tiếng 
do Thượng Tọa Thích Phước Tân trụ trì; nhưng chùa nây thuộc 
Giáo Hội của Cô Hòa Thượng Thích Phước Huệ; nên không 


202 Thích Như Điển 


trực thuộc ở đây; nên không giới thiệu thêm các chỉ tiết khác. 
Tuy nhiên quý vị nào có cơ duyên đến Melbourne thì cũng nên 
thăm viếng chùa này, vì chùa Quang Minh có một Chánh điện 
và một Hội trường rất hiện đại, có thê chứa nhiều ngàn người 
cùng một lúc. 


Ngoài ra còn có chùa Hoa Nghiêm TT Thiện Tâm trụ trì) 
vùng Spring Vale, Melbourne cũng bê thê không kém. 


Sau đây là các chùa thuộc Tiêu Bang Nam Úc. 


Chùa Pháp Hoa là một trong 5 chùa được thành lập sớm 
nhất tại xứ Úc do Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Như Huệ 
khai sơn và Trụ Trì trong thời gian gần 30 năm, sau đó Ngài trở 
về ngôi Phương Trượng và trao chức vụ Trụ Trì lại cho Đại 
Đức Thích Viên Trí. Trong 4 nhiệm kỳ trước, Ngài là Hội Chủ 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan và bắt đầu nhiệm kỳ 5 (2015-2019) 
Ngài trở thành Chứng Minh Đạo Sư của Hội Đồng Giáo Phâm 
Trung Ương cũng như Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội (xem 
thêm phần viết về Hòa Thượng ở chương trước). 

Chùa nằm tại vùng Pennington thuộc thành phố Adelaide 
của Tiểu Bang Nam Úc và đây cũng là ngôi chùa Việt Nam tại 
Tiểu Bang nây. Thật ra khi người ty nạn cộng sản Việt Nam 
đến Tiểu Bang Nam Úc từ sau năm 1975; nhưng số Phật Tử 
tương đối ít, vả lại chưa có Tăng, Ni nào định cư tại đó; cho nên 
Đạo Hữu cựu Hội Trưởng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Nam Úc 
ông Nguyễn Văn Tươi và đồng bào tại đó sinh hoạt chung với 
các Hội Phật Giáo Nam Tông như Lào và Cam Bốt. Mỗi tháng 
họ sinh hoạt với nhau từ một đến hai lần và mỗi lần như vậy họ 
thỉnh một vị Sư Nam Tông người Lào hay Cam Bốt đến hướng 
dẫn tụng kinh bằng tiếng Pali và nghe pháp cũng như dùng cơm 
chung với nhau. Họ thường hay mượn Hội Trường của trại tạm 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 203 


cư tại Adelaide để cử hành những nghi lễ nầy. Đến năm 1979, 
1980, 1981 khi mà Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Như Huệ 
chưa hiện diện nơi đây thì chính chúng tôi, mỗi lần từ Đức qua 
thăm Úc, tôi đều có viễng thăm Nam Úc; mỗi lần ít nhất có một 
cái cuối tuần tại đó và thuở ấy tôi có những đề nghị như sau: 

- Chúng ta theo Phật Giáo Đại Thừa, đa phần theo Tịnh 
Độ Tông và tụng kinh bằng tiếng Việt; trong khi đó Phật Giáo 
Đại Thừa của chúng ta nghe tụng tiếng Pali không hiểu, thì đó 
là vẫn đề khó khăn đầu tiên. 

- Vấn đề kế tiếp theo là chúng ta dùng chay khi đến chùa, 
nhất là vào những ngày rằm hay mồng một; nhưng các vị Sư 
Nam Tông và Phật Tử Nam Tông thì không phải như vậy. 

- Vả lại số Phật Tử Việt Nam chúng ta cũng nhiều hơn họ. 

Từ ba điểm nêu trên, tôi đi đến kết luận và đề nghị với bà 
con Phật Tử Việt Nam chúng ta tại Adelaide rằng: 

Như vậy chúng ta sẽ khó mà hoạt động lâu dài chung với 
hai nước kia được. Chúng ta cũng không thể xây một ngôi chùa 
chung như vậy được; nên tôi xin đề nghị là Phật Tử Việt Nam 
chúng ta nên tách ra Hội này và lập một Hội khác mang tên là 
Hội Phật Giáo Việt Nam tại Nam Úc và Đạo Hữu Nguyễn Văn 
Tươi vẫn xin giữ chức Hội Trưởng, vì Đạo Hữu là nhân viên 
ngoại giao của Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa từ An Độ sang 
đây ty nạn; nên rẤt rành tiếng Anh và cung cách ngoại giao, 
Đạo Hữu â ây có thể tiếp tục công việc nầy và nếu tôi nhớ không 
lầm một lần họp của tháng 2 và tháng 12 năm 1980 Hội Phật 
Giáo Việt Nam tại Nam Úc được thành lập. 

Kế từ đó trở đi, bà con Phật Tử mình đi mượn nơi khác để 
hội họp, lễ bái mỗi khi thỉnh được chư Tăng về và kế từ năm 
1981 đến năm 1984 Hòa Thượng Thích Bảo Lạc vẫn thường 
hay lên xuống Adelaide để hướng dẫn cho Phật Tử và mãi đến 


204 Thích Như Điển 


năm 1983, 1984 khi Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Như Huệ 
từ Nhật Bản qua Nam Ức, Ngài đã chính thức khai sơn và làm 
Trụ Trì chùa Pháp Hoa cũ cũng như mới từ đó cho đến năm 
2013, 2014. 


Chùa Quan Âm tọa lạc tại vùng Woodville North thuộc 
thành phố Adelaide do Ni Sư Thích Nữ Viên Thông sáng lập và 
Trụ Trì. Chùa cũng là một ngôi nhà biến thành nơi thờ Phật. 
Tuy nhỏ nhưng rất trang nghiêm và có nhiều Phật Tử lui tới tu 
học tại đây. Hiện Ni Sư là Phó Thủ Quỹ của Giáo Hội. 


Các Chùa tọa lạc tại Tiểu Bang New South Wales. 


Tiểu Bang New South Wales rất lớn và có dân số rất 
đông, nhất là thành phố Sydney có đến 4 triệu rưỡi người đang 
sinh sống và người Việt Nam cũng ở Tiêu Bang này nhiều hơn 
các nơi khác tại Úc. So về diện tích đất đai thì Tiểu Bang này 
lớn gần gấp 3 lần nước Việt Nam (Việt Nam rộng 331.690 cây 
số vuông và có 93.421.835 người; trong khi đó chỉ riêng Tiểu 
Bang New South Wales của Úc rộng 800.642 cây số vuông và 
dân số toàn bang chỉ có 7.544.500 người). Tại đây có rất nhiều 
chùa và chùa Pháp Bảo là ngôi chùa được thành lập đầu tiên tại 
Tiểu Bang New South Wales cũng như toàn thê Liên Bang Úc 
từ cuối năm 1980 và đầu năm 1981. Tính đến nay (2015) cũng 
đã 35 năm rồi. Sáng lập Trụ Trì là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc. 
Sau 25 năm, Ngài về ngôi Phương Trượng và trao nhiệm vụ Trụ 
Trì lại cho Đại Đức Thích Phổ Huân (xem thêm ở chương trên 
về Hòa Thượng Thích Bảo Lạc). Nhiệm kỳ V của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân 
Tây Lan, Ngài giữ chức vụ Hội Chủ. Chùa nằm tại thành phố 
St. Jonhs Park thuộc Sydney và gần khu Cabramatta; nơi đó có 
nhiều người Việt ty nạn đang sinh sống. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 205 


Tu Viện Đa Bảo ở Blue Mountains cũng do Hòa Thượng 
Thích Bảo Lạc sáng lập, đầu tiên năm tại Campbelltown; nhưng 
từ năm 2010 đã thiên di về vùng núi đồi vùng Blue Mountains. 
Cả hai nơi nầy đều dùng làm chỗ tịnh tu và nhập thất của Hòa 
Thượng Phương Trượng Thích Bảo Lạc và mới đây có tạo thêm 
một cơ sở khác cũng gần chùa Pháp Bảo, nằm tại vùng 
Wallacia, thuộc thành phố Sydney; gọi là Thiền Lâm Pháp Bảo, 
do Đại Đức Thích Phổ Huân quán xuyến trông coi. Từ năm 
2003 đến 2012, trong vòng liên tục 10 năm như vậy; mỗi năm 
tôi có 2 tháng ở lại Campbelltown và Blue Mountains để tịnh tu 
nhập thất; nhờ vậy mà trong vòng 10 năm này tôi đã có 20 tác 
phẩm cũng như dịch phẩm để lại cho đời. 

Thiền Viện Minh Quang theo hệ phái Khất Sĩ do Hòa 
Thượng Thích Minh Hiếu khai sơn, sáng lập Trụ Trì. Ngài hiện 
là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân 
Tây Lan. Hòa Thượng giảng pháp rất lôi cuốn; nên các Tông 
Phái Phật Giáo Việt Nam đều chấp nhận Ngài một cách dễ 
dàng; nhờ vậy mà chỉ trong vòng 10 năm định cư tại Úc, Hòa 
Thượng đã cải gia vị tự, rỒi xây dựng ngôi Đại Tự Minh Quang 
tại thành phố Canley Vale rất bề thế. Ai nhìn thấy cũng phải 
khâm phục và tán thán. 

Chùa A Di Đà do Thượng Tọa Thích Nguyên Trực khai 
sáng và Trụ Trì. Hiện Thượng Tọa là Tổng Vụ Trưởng Tổng 
Vụ Cư Sĩ của Giáo Hội. Chùa tọa lạc tại vùng Canley Vale gân 
khu thương mại của người Việt Nam, dân cư rất đông đúc và 
tuy là một ngôi nhà được tu bổ lại để làm chùa; nhưng khi vào 
bên trong thây rất trang nghiêm. 

Chùa Trúc Lâm do Thượng Tọa Thích Tâm Minh sáng lập 
và Trụ Trì. Chùa nằm tại thành phố Bankstown; nơi đô thị lớn 
thứ 2 của người Việt tại Sydney nầy. Chùa cũng thuộc dạng cải 


206 Thích Như Điển 


gia vi tự; nhưng nhờ bản tay chăm sóc khéo léo của Thây; nên 
từ bên trong chánh điện ra đến ngoài vườn; nơi nào cũng rất 
xinh xắn, đẹp mắt theo lối cung đình của xứ Huế ngày xưa. 
Ngài có giọng tán tụng thật là cao và trang nghiêm thanh thoát 
như nhạc lễ cung đình khi Ngài cất giọng lên. Hiện Thầy là 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên và Gia Đình Phật Tử. 

Chùa Thiên Ấn do Thượng Tọa Thích Như Định khai sơn 
và Trụ Trì. Ban đầu cũng cải gia vi tự; nhưng sau đó Thầy đã 
mua nhiều ngôi nhà chung quanh và hiện tại chùa đang xây 
dựng rất bề thế. Thây người gôc Quảng Ngãi; giỏi vê nghi lễ; 
nên Giáo Hội đã bầu Thầy vào Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ. 
Chùa tọa lạc tại vùng Canley Vale, thuộc thành phố Sydney, 
Tiểu Bang New South Wales. 


Chùa Hưng Long nằm tại phố Cabramatta do Thượng Tọa 
Thích Đạo Thông thành lập. Vùng nây rất đông người Việt định 
cư, làm ăn, buôn bán; nên nhiều chùa viện cũng theo nhu cầu ấy 
mà được xây dựng nên; để đáp ứng cho nhu cầu tâm linh của 
Phật Tử. 

Tu Viện Nguyên Thiều do Hòa Thượng Thích Quảng Ba 
thành lập và hiện nay trao quyền quản trị qua Đại Đức Thích 
Đạo Hiển trụ trì. Chùa nằm ở vùng FaIrfield Heights thuộc 
thành phố Sydney. Chùa cũng thuộc dạng cải gia vi tự. Hiện tại 
Đại Đức Thích Đạo Hiển giữ nhiệm vụ Tổng Vụ Phó Tổng Vụ 
Thanh Niên & Gia Đình Phật Tử của Giáo Hội. 

Chùa Minh Giác ở Smithfield do Thầy An Thiên thành lập 
và sau khi Thầy ấy tự thiêu, Thầy Hạnh Tri tiếp tục Trụ Trì từ 
đó cho đến nay. Chùa thuộc dạng cải gia vi tự và hiện việc xây 
dựng mới sắp xong, dù vậy chỗ sinh hoạt cũng rất giới hạn. Đại 
Đức Thích Hạnh Tri hiện là Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa 
Giáo Dục. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 207 


Tu Viện Minh Giác tại Cabramatta cũng do Thầy An 
Thiên sáng lập sau chùa Minh Giác và sau ngày Thây tự thiêu; 
Đại Đức Thích Hạnh Hiếu về đây Trụ Trì. Được biết Tu Viện 
đang có dự án mới, di dời đi nơi khác rộng lớn hơn. 

Chùa Liên Hoa do Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc trụ trì. Chùa 
năm ở vùng Marrickville, gần trung tâm thành phố Sydney. Tại 
đây đất đai giới hạn; nên chùa cũng chỉ đang ở dạng cải gia vi 
tự. Ni Sư đang là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh của 
Giáo Hội. 

Tịnh Xá Minh Đăng Quang do Sư Cô Thích Nữ Thành 
Liên sáng lập và Trụ Trì. Chùa nây theo hệ phái Khất Sĩ và 
chùa cũng là dạng cải gia vi tự, năm ở thành phố Cabramatta. 
Hiện Sư Cô là Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh. 


Chùa Báo Ân ở Cabramatta do Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết 
sáng lập và Trụ Trì. Chùa cũng ở dạng cải gia vi tự. Tuy nhỏ, 
nhưng Ni Sư cho sửa sang bên trong lại theo lỗi Đài Loan rất 
trang nghiêm và gọn gàng. 

Chùa Huyền Quang do Thượng Tọa Thích Bổn Điền sáng 
lập và Trụ trì. Chùa nằm ở phố Bankstown; nơi có nhiều người 
Việt Nam đang sinh sống. Đây cũng là một ngôi nhà được sửa 
lại làm chùa và Thượng Tọa đang trong giai đoạn xây dựng 
chùa Huyền Quang rộng lớn hơn cũ. Thượng Tọa Thích Thiện 
Hiền Tổng Vụ Trường Tổng Vụ Nghi Lễ cũng đang trú tại chùa 
nầy. 

Chùa Long Quang do Thượng Tọa Thích Phố Hương sáng 
lập, trụ trì. Chùa cũng thuộc dạng cải gia vi tự. Thượng Tọa Phô 
Hương có giọng ca cải lương rất hay và tán tụng rất giỏi. Chùa 
nây tuy nhỏ; nhưng đã có nhiều người lui tới tu học. Chùa nằm 
tại phố Cabramatta. 


208 Thích Như Điển 


Tại lãnh thổ ACT thủ đô Canberra của xứ Úc hiện chỉ có 
một chùa thuộc thành viên của Giáo Hội. Đó là Tu Viện Vạn 
Hạnh do Hòa Thượng Thích Quảng Ba thành lập từ năm 1984 
đến nay. Suốt thời gian hơn 30 năm qua chùa đã xây dựng được 
những công trình chính như: Cư xá La Hầu La, Trai đường, 
Công tam quan, các Ni xá và Chánh điện đang trong tiến trình 
xây dựng. Hòa Thượng Thích Quảng Ba hiện là Phó Hội Chủ 
Ngoại Vụ. Thây hay đi đó đây để lo cho Đạo; mặc dầu thân thê 
bị bệnh tật; nhưng không vì thế mà những công việc của Giáo 
Hội bị trễ nải. 

Tiểu Bang Tây Úc có chùa Phố Quang lâu đời do Hòa 
Thượng Thích Phước Nhơn sáng lập trụ trì; nhưng sau Giáo chỉ 
số 9, Hòa Thượng và chùa đứng ra ngoài Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây 
Lan. 

Tại thành phố Perth có chùa Quan Thế Âm Ni Tự do Ni 
Trưởng Thích Nữ Phước Trí sáng lập Trụ Trì. Ban đầu chùa 
cũng cải gia vi tự; nhưng sau này thì xây dựng lại rất khang 
trang. Hiện Ni Trưởng làm Vụ Trưởng Vụ NI Bộ Bắc Tông của 
Giáo Hội. 

Tiểu Bang Queensland có thủ phủ là Brisbane. Thành phó 
nây tôi đã đặt chân đến đây từ cuối năm 1979 đầu 1980. Đầu 
tiên tại đây có Hội Phật Giáo được thành lập do Đạo Hữu 
Nguyễn Viết Trưng làm Hội Trưởng và sau đó tạo dựng được 
một ngôi chùa lẫy tên là Phật Đà và sau khi Thượng Tọa Thích 
Nhật Tân về ở đây một thời gian thấy thiếu duyên nên Thượng 
Tọa đi ra riêng và thành lập chùa Pháp Quang từ dạo đó đến 
nay; còn chùa cũ Phật Đà cũng đã được xây dựng hoàn tất. Hiện 
ở Brisbane có 2 chùa thuộc Giáo Hội. Đó là chùa Pháp Quang 
và chùa Linh Sơn. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 209 


Chùa Pháp Quang do Thượng Tọa Thích Nhật Tân xây 
dựng rất bề thế. Chùa nằm tại vùng Durack và Thầy đương kim 
là Tổng Thư Ký của Giáo Hội. 

Chùa Linh Sơn thuộc hệ phái Linh Sơn Pháp Quốc của Có 
Hòa Thượng Thích Huyền Vi. Chùa do Sư Cô Thích Nữ Trí 
Lưu trụ trì. Trước đây chùa nầy cũng là một tư gia; nhưng được 
phép xây dựng lại thành chùa rất khang trang. 

Tại Tân Tây Lan có chùa Giác Nhiên, chùa Trí Đức và 
Quan Âm Đạo Tràng. Quan Âm Đạo Trảng do Thượng Tọa 
Thích Phước Ân khai sơn, trụ trì; nhưng có liên hệ với chùa 
Phước Huệ ở Sydney nhiều hơn là với Giáo Hội. 

Chùa Giác Nhiên do Hòa Thượng Thích Trường Sanh 
sáng lập và Trụ Trì. Ngài hiện là Phó Hội Chủ đặc trách Tân 
Tây Lan. Hòa Thượng xuất thân từ Huế; nên mọi nghi lễ và 
cung cách đều giống hệt tại quê nhà, nhằm giữ gìn truyền thống 
của cố đô, nghìn năm văn vật. 

Chùa Trí Đức do Đại Đức Thích Đạo Nguyên sáng lập và 
Trụ Trì. Chùa nằm tại thành phố Auekland thuộc Tân Tây Lan. 
Đây là một _quốc gia riêng biệt, độc lập với Úc; nhưng hành 
chánh rất gần và giống Úc; nên Úc và Tân Tây Lan bao giờ 
cũng đi chung với nhau. Tại đây số người Việt định cư cũng 
như sinh sống ít hơn ở Úc và đa phần họ định cư tại đây một 
thời gian, lại muốn di dời qua Úc sinh sống dễ hơn. 


Trên đây tôi chỉ xin tóm lược lại thành quả của Cộng đồng 
người Việt và đặc biệt là Phật Giáo và không bản qua các Tôn 
Nho khác như Thiên Chúa Giáo, Tìn Lành, Cao Đài, Hòa Hảo 

.Ở đây họ cũng xây dựng Thánh thất, Nhà thờ hoặc các cơ 
SỞ ở thờ tự để giữ vững niềm tin cho tín hữu của họ. Vì không 
phải là phần chuyên môn của mình ở lãnh vực của các Tôn 
Giáo khác; nên tôi xin phép không đề cập đến; nhưng phải thừa 


210 Thích Như Điển 


nhận một điều: Tất cả các Tôn Giáo đều làm chỗ dựa tinh thần 
rất vững chắc cho Tín Đồ. Dầu cho trong hoàn cảnh nghiệt ngã, 
khó khăn nảo, người có niềm tin vào một Tôn Giáo thì chắc 
chắn một điều đa phần gia đình đó sẽ phát triển mạnh về mặt 
gia đình cũng như ngoài xã hội. Nếu một người không có Tôn 
Giáo tin chắc rằng họ sẽ không có chỗ nương tựa khi gặp biến 
có, khi sóng to gió lớn, khi con người không còn tự làm chủ 
mình được nữa. 

Ngày xưa khi mới đến định cư bất cứ ở một quốc gia nào, 
chúng ta rất khó khăn về vấn đề hội nhập, vì lý do ngôn ngữ, 
phong tục, tập quán v.v... nhất là vấn đề cơ sở. Ngày nay chỉ 
riêng Phật Giáo Việt Nam đã có trên 600 ngôi chùa lớn nhỏ, có 
mặt khắp năm châu bốn bể, để đáp ứng cho những nhu cầu 
quan, hôn, tang, tế; khỏi phải bị khó khăn khi phải đi mượn cơ 
sở khác để tổ chức những lễ nghi trên. Các ngôi chùa và các nơi 
thờ phụng của các Tôn Giáo khác đều đáp ứng được cho nhu 
cầu này. Đây không phải là một hạnh phúc sao! 

Cả một Cộng Đồng to lớn của người Việt Nam trên xứ Úc 
gồm có trên 250.000 người; những ngày đầu tiên sau năm 1975 
có cả hằng trăm, hằng nghìn tờ báo xuất bản tại Úc và nay sau 
40 năm chỉ còn lại một số báo tiêu biểu như: Chiêu Dương, Việt 
Báo, Việt Luận, Nhân Quyền v.v... Họ sông được vì nhờ 
chuyên môn và nhờ quảng cáo, điều ấy có thể nuôi sống những 
tờ báo ấy cho đến tận bây giờ. Đài truyền hình, Radio, Internet 

. là những phương tiện truyền thông đến đại chúng rất hữu 
hiệu và đã có thời những phương tiện này giúp cho người Việt 
rất nhiều trên phương diện tranh đấu cho một nước Việt Nam 
thật sự có tự do dân chủ nhân quyền trong tương lai. 

Người Việt chỉ thua người Nhật ở sự kết đoàn và tôn trọng 
những ý kiến khác. Nếu người Việt Nam hoàn hảo được tất cả 
những phương tiện này, thì thế giới chắc phải còn nể phục 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 211 


nhiều hơn nữa. Đi đâu và đến đâu cũng được nghe báo chí địa 
phương ấy ca tụng tán đương về việc học hành của con em 
người Việt Nam; nhưng ở lĩnh vực khác, cũng có đấy; nhưng 
rất hiếm và hy vọng rằng với đà tiến bộ của nền khoa học thông 
tin như ngày hôm nay trên thế giới, con người, nhất là người 
Việt Nam sẽ có ý thức sâu sắc hơn và lực kết đoàn mạnh hơn, 
để chúng ta có một cộng đồng chặt chẽ hơn. Tôi xin nói một 
điều không ngoa răng: Nếu không nhờ chư Tăng Ni thực hiện 
10 điều trong Luận Bảo Vương Tam Muội thì hơn 600 ngôi 
chùa ấy không được hình thành đâu, dầu cho có tiền rừng bạc 
biển bỏ vào đó, mà lòng người không hòa hợp, thì cá nhân cũng 
chỉ là cá nhân mà thôi. 

Với một Cộng đồng người Việt to lớn như vậy ở Úc nên 
cũng không tránh khỏi những tai tiếng như nạn buôn lậu, ma 
túy, đưa người vào Úc bất hợp pháp v.v... nhưng những việc 
nây đã có luật lệ của Úc trừng trị, nếu những ai không tuân thủ 
đời sống tự do; nhưng phải giữ gìn luật pháp tại xứ nây thì phải 
bị xử theo luật vậy. Tuy nhiên số nây rất ít, so với sự thành 
công của người Việt trên mọi phương diện ở xứ Úc ngày nay; 
và tôi hy vọng rằng trong thời gian ngăn tới, trong vòng 20 đến 
40 năm nữa thôi, người Việt Nam sẽ có chân đứng rất vững 
trong xã hội đa văn hóa của xứ Úc. Mới chỉ 40 năm thôi, mà 
người Việt Nam ty nạn cộng sản đã có một ông Lê Văn Hiểu 60 
tuôi làm đến chức Toàn Quyền tại Nam Úc. Có một Thượng 
Nghị Sĩ tên là Ngô Tùng ở Tiểu Bang Nam Úc mới 40 tuôi thôi 
và anh này khi đến Úc đang ở độ 10 tuổi. Sau 30 năm, anh ta 
đang có một tương lai rất xán lạn tại lục địa nầy. Đó là chưa kể 
hằng trăm, hằng nghìn giáo sư Đại Học hay những nhà nghiên 
cứu hay những nhân tài Y khoa, Bác sĩ. Họ chính là những 
người đang làm vẻ vang cho dòng giống Việt. Chỉ tiếc một điều 
là những thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra và lớn lên tại Úc, 


212 Thích Như Điển 


lớp trẻ này sẽ nhanh chóng quên đi tiếng Mẹ đẻ, thay vào đó họ 
lây ngôn ngữ Anh làm chính, mặc dầu ông bà cha mẹ họ vẫn là 
người Việt Nam. Do vậy căn bản của sự giáo dục là xuất phát 
từ gia đình, chứ không phải học đường. Vì học đường hay xã 
hội, chỉ là những thành quả có được, mà người con trai hay 
người con gái ảnh hưởng ngay từ lúc ban đầu. 

Tôi không quá lạc quan, mà cũng không có gì để bí quan 
cả. Chỉ có một niêm hy vọng và “Hy vọng thì chẳng tốn tiền” 
như tục ngữ của người Đức hay dùng để chỉ mong rằng: “Người 
Việt Nam của chúng ta dầu sống bất cứ ở nơi đâu trên quả địa 
cầu nầy phải có bồn phận đóng góp phần mình cho quê hương 
mình đang sống và đông thời chúng ta cũng không được phép 
quên quê hương Tổ Quốc Việt Nam của mình như người Việt ở 
đời nhà Lý sau khi đi ty nạn nhà Trần vào năm 1224 đến Triều 
Tiên, hay người Việt ty nạn vào thời nhà Minh ở thế kỷ thứ 15 
và nhà Nguyễn Tây Sơn ở cuối thế kỷ thứ 18 tại Thái Lan, dẫu 
cho xa quê hương đất. nước trong từng ây thời gian; nhưng lòng 
họ vẫn luôn hướng về có quốc, vì nơi đó là nơi chôn nhau cắt 
rún của ông bà Tổ Tiên họ. 


II 
HH HH 


Chùa Pháp Bảo, Sydney 





Nước Úc Trong Tâm Tôi 213 





Tu Viện Quảng Đức, Melbourne 


214 Thích Như Điển 


LỜI CUÔI SÁCH 


Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2015 tôi bắt đầu viết lời 
cuối này sau thời gian công phu khuya và sau đúng một tháng, 
tôi đã viết xong tác phẩm thứ 6Š nây. Đây là tác phẩm viết đặc 
biệt về nước Úc và mỗi năm tôi Sẽ cô găng viết về một nước, 
những nơi mà tôi đã đi qua, đã sống, đã làm việc v.v... đề lưu 
lại một cái gì đó cho đời sau và sang năm 2016 tôi sẽ cùng với 
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng dịch chung một quyền sách 
tiếng Anh nhan đề là: “The Zen oƒ Living and Dying — A 
Practical and Spiritual Guide” của Lão Sư Philip Kaplaeau và 
xin tạm dịch là “7hiễn Sống và Chết - Cẩm nang hướng dẫn 
thực hành”. Ngoài ra tôi sẽ cô gắng viết về nước Mỹ cũng như 
Canada; nơi tôi đã thăm viếng gần 50 lần, kể từ năm 1979 đến 
nay. 


Hôm nay cũng là ngày cuối của khóa An Cư Kiết Đông tại 
chùa Pháp Bảo Sydney, Úc Châu. Có hơn 50 Tăng Ni kiết giới 
an cư và 160 Phật Tử tại gia tùng hạ tu tập. Đây là một hình ảnh 
đẹp trong truyền thống Phật Giáo. Tại chùa Viên Giác 
Hannover mỗi năm đều đặn như thế từ ngày Ì đến ngày II 
tháng 7 chư Phật Tử khắp nơi tự động về chùa tham gia khóa 
Tu Gieo Duyên trong 5 ngày đầu và 5 ngày sau tu Miên Mật. 
Năm nay phần Tu Gieo Duyên có 25 Phật Tử tham dự và khóa 
Tu Miên Mật do Thầy Hạnh Giới hướng dẫn có 60 người tham 
gia. Hôm nay cũng là ngày cuối và ngày mai 11.7 bế mạc. Ở Úc 
vào ngày mai cũng làm lễ giải chế an cư Kiết Đông. Đây cũng 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 215 


là một sự trùng hợp giữa 2 chùa, giữa 2 châu lục và điều ấy 
chúng tôi không sắp đặt trước. Có lẽ vì năm nay Phật sự tại Âu 
Châu quá nhiều; nên một số nơi phải sắp đặt chương trình tu 
học cho Phật Tử tại địa phương mình có thay đổi như vậy để 
phó hội các nơi kia. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 
tại Neuss, Đức Quốc, sẽ tổ chức khóa Tu Học Phật Pháp Âu 
Châu kỳ thứ 27; tại Evry, Pháp Quốc, từ ngày l3 đến ngày l6 
tháng 8, có Đại Giới Đàn Khánh Anh, Về Nguồn 9 hay Lễ Hiệp 
Ky Chư Lịch Đại Tổ Sư; Lễ Khánh Thành chùa Khánh Anh sau 
20 năm xây dựng và Lễ Đại Tường của Hòa Thượng Thích 
Minh Tâm. Đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2015 này tại 
Đức, Đan Mạch và Thụy Điển có Phái đoàn Hoằng Pháp đến từ 
Hoa Kỳ và Âu Châu đi thuyết giảng các nơi. Đó là chưa kể 
những Phật sự của từng nước và từng địa phương. Điều ấy có 
nghĩa là chúng tôi rất bận rộn cho việc tu học cũng như hoằng 
pháp. 

Chương trình Tu Gieo Duyên thì mỗi ngày thức dậy từ 5 
giờ 30 sáng; 5 giờ 45 phút bắt đầu ngồi Thiền và sau đó là trì 
tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm; § giờ dùng sáng. Từ 9 đến 
10 giờ rưỡi Thầy Hạnh Luận hướng dẫn quý Phật Tử huân tu 
niệm Phật. Sau đó Cô Hạnh Bình cúng ngọ. 11 giờ tất cả Đại 
Chúng cùng dùng ngọ trai và kinh hành nhiễu Phật. 14 giờ 30 là 
giờ thuyết giảng của chúng tôi; Thầy Trí Học (người Đài Loan) 
qua việc thông dịch của Thầy Hạnh Bồn. 17 giờ do Thầy Hạnh 
Lý hướng dẫn quý Phật Tử đi công phu chiều; 1§ giờ 30 dùng 
tối và 20 giờ bắt đầu lạy kinh Đại Bát Niết Bàn mỗi chữ mỗi lạy 
cho đến 9 giờ thì chấm dứt và tọa thiền. Năm nay đã lạy đến 
Phẩm Ca Diếp của quyên II. Hy vọng còn 4 hay 5 mùa hạ nữa, 
sẽ lạy xong tất cả bộ kinh Đại Thừa nây. Cuối cùng của một 
ngảy là chỉ tịnh. 


216 Thích Như Điển 


Tu Miên Mật thì miên mật hơn; nghĩa là tịnh khẩu hoàn 
toàn và thêm vào phần niệm Phật giữa trưa cũng như buổi tối 
thay vì lễ lạy kinh Đại Bát Niết Bàn. Tuy mệt nhọc; nhưng nhìn 
nét mặt ai ai cũng hoan hỷ an lạc. Vì họ đã tìm được con đường 
trở về nội tâm của mình. 

Khóa An Cư Kiết Đông tại chùa Pháp Bảo Sydney thời 
khóa tu học, hội họp, giảng dạy cũng chăng chịt như thế suốt 
trong 10 ngày; nhưng trên từ Chư Tôn Đức, dưới đến các Cụ 
Ông, Cụ Bà luôn luôn nở nụ cười an lạc, mặc dù ăn ngủ không 
bình thường như ở nhà và nhất là mùa Đông của Úc Châu về 
đêm cũng lạnh lắm. Đặc biệt năm nay cũng như mọi năm; Chùa 
Pháp Bảo và Ban Thực Hiện Kỷ Yếu An Cư đã làm xong một 
tập Ký Yếu 100 trang với những bài viết và hình ảnh được 
đăng tải nơi ấy thật là tuyệt vời. Nhanh kỷ lục, mà ít có trường 
Hạ nào thực hiện được việc nầy. Công đức ấy phải kế đến 
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Phổ Huân, Sư 
Cô Thích Nữ Giác Anh và một số quý vị chuyên môn trình bày 
cho Kỷ Yếu. 


“Ôn có tri tân” vẫn là chuyện nên làm. Vì đây là một chiếc 
cầu từ quá khứ nối liền với hiện tại. Nếu tương lai mà không có 
chiếc cầu của hiện tại bắc nối liền nhau, thì quá khứ và tương 
lai ây không có sự liên tục. Do vậy, nếu tôi có làm được một 
việc gì đó, chăng qua là “muốn bắc một nhịp cầu”. Chỉ đơn giản 
có thế thôi! Còn đúng, sai, tốt, xấu xin để lại cho người đọc 
phẩm bình. Tôi không chủ quan khi viết. Tuy nhiên nếu có điều 
øì sai thì mong quý độc giả góp ý g1úp. 

Lần giở lại xấp hồ sơ cũ đã gần nửa thế kỷ nay; nhưng 
thấy hồ sơ vẫn còn mới nguyên và tôi đã theo thứ tự của thời 
gian, xin xếp vào đây một số hồ sơ đặc biệt của cá nhân mình 
để nhớ lại một thời như thế. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 


+nx9/OYVH tre 2a sự se xeexviye4 c2 G6 


PASSPOR T 
PASSEPORT 
TT an hệ 


h 
Eib4 ⁄ 2£ F0 


Được, 










THÔNG- HÀNH 





217 


Đầu tiên là Passport của Việt Nam Cộng Hòa cấp. Nếu tôi 
không có Passport này thì tôi đã không có thể đi du học tại Nhật 
vào năm 1972 và cũng không thể vào Đức năm 1977. Do vậy ở 
đây tôi thành tâm cảm ân một chính thể như vậy đã giúp cho tôi 
có được chân trời cao rộng như ngày hôm nay. Số thứ tự của 
Passport (ngày xưa gọi là Số Thông Hành và nay gọi là Hộ 
Chiếu) là 006338 do Bộ Nội Vụ Việt Nam Cộng Hòa cấp năm 
1971. Đây là thời điểm sau khi tôi thi đậu Tú Tài II tại Sàigòn 


218 Thích Như Điển 


và Bộ Nội Vụ đã cấp Số Thông Hành nầy để đến Tòa Đại Sứ 
Nhật Bản nộp cùng với các giấy tờ khác để làm Visa vào Nhật. 
Ở đây chúng tôi cũng xin cảm ơn Bà Thạnh, người hướng dẫn 
tôi cũng như thâu nhận hồ sơ thuở ấy (1971) để được xin đi du 
học ở Nhật một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ chừng 2 
tháng sau là tôi đã có giấy xuất ngoại, được niêm yết tên tuôi tại 
Bộ Nội Vụ, nằm trước Bưu Điện Chính Sàigòn thuở bấy giờ. 


Đa êng, 4 CAosa Le 


Sichtvermerke SIchtvermerke 
'Vhas ' laas 


Đer Name dcs Auswekdnhalers et Ín ‡cdcm Sichevermerk zu wicderholen. Der Namc de Auswckinhabcrx bự ịn kcdem Sehtvermerk xu wicdetholcn. 
The name o àe hokder oÝ the documen muø bọc rcpcated in cach visa. Th« name of the hokler of the docueses maust be rcpcated ín cach visa, 


NGH MPL0VWENT PR'WIBIILD 
IIPAB8PORT† 1À “) tA¿£ 
lạm | £ 0AdjIILE 
\ VM e4 Ấ “ẤN HINH 


VISA FOR AUSTRALIA 
(TEMPORARY ENTRY) 


al 0Í an ENTR V4 
%5 bí as amardeđK, 


—. Hi oaeLQ SỐ "ko 


vUatur6 „ TS X Xà NHÀ, KÀ 


xi Mong *']§TRALUA | "thcrifd Office 


PM Avpon 9 
TRueOn,.Ô TÔ VN quy, Category là SE 2V jD.. É 
0 21HAfƒ9g) N : 
-< 
021356 _~ 
T. , 
@ˆ _— 


Deser Auswek cnthĂlt 32 Selen ohne c (na hung, 
'Thá docurneni I€ GỀ COVET. 





Những phần giấy tờ tiếp theo tôi cũng muốn cho sao lại 
và in vào sách nây, vì có liên hệ với Úc và Nhật Bản, sau khi tôi 
đã làm đơn xin ty nạn vì lý do Tôn Giáo tại Tòa Thị Chánh 
Hannover vào năm 1978 và độ 3 tháng sau tôi được cấp giấy ty 
nạn. Lần giở vào bên trong của hồ sơ nầy tôi thấy vào ngày I0 
tháng 3 năm 1980 lúc ấy tôi đang ở Paris để trông coi chùa 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 219 


Khánh Anh cho Hòa Thượng Minh Tâm đi đâu đó. Vì thuở ấy 
Niệm Phật Đường Viên Giác được thành lập tại Hannover còn 
nhỏ và mỗi lần Thầy ấy đi đâu, đều nhờ tôi qua chùa Khánh 
Anh trông chùa và hướng dẫn Phật Tử tại đó trong thời gian 
Thây ấy vắng mặt. Vì thuở đó Hòa Thượng Tánh Thiệt, Thầy 
Nhất Chơn, Thầy Thiện Huệ chưa có mặt tại Pháp và ngày ây 
tôi đã lên Tòa Đại Sứ Úc tại Paris để nộp hồ sơ xin đi Úc. Ngày 
21 tháng 3 năm 1980 tôi vào Úc lần thứ hai và ở Úc cho đến I 
tháng 4 năm 1980 thì rời khỏi Úc để trực tiếp bay sang Nhật 
Bản. 


Sichtvermerk« 
` 


lbenx kế Én jedcre Sklhrvertacrk zư wic 
documesm muni 


(Øw2uÉ- zaê 


PT HÀ 


0H +È 


o2 đhya 


Ji.0215599 


ác: Aommch cát S3 Schen chục Lee, 
contaies XJ pegex, € 





Ngày 2 tháng 4 năm 1980 tôi đã vào Nhật Bản với Visa 60 
ngày được đóng dấu tại Lãnh Sự Quán của Nhật tại Hamburg 
và ngày 18 tháng 4 năm 1980 tôi rời Nhật để trở lại Đức (xin 
xem phần đã trình bày trong chương trước). Đây là thời gian mà 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc đã tốt nghiệp Cử Nhân Tôn Giáo 


20D ThehNhưĐiển 


Xã Hội Học tại Đại Học Komazawa và chuẩn bị sang Hoa Kỷ; 
nhưng nhân việc từ Úc tôi sang Nhật lần này, sau khi đã thành 
lập Niệm Phật Đường không tên tại Lakemba, Sydney chưa đặt 
tên và nhân cơ hội này tôi đã thuyết phục Hòa Thượng Bảo Lạc 
sang Úc. Hòa Thượng đã đồng ý và tiến hành lo thủ tục hồ sơ, 
chỉ trong một thời gian ngắn mấy tháng là xong và đầu năm 
1981 Hòa Thượng đã có mặt tại Úc Đại Lợi để lãnh đạo tinh 
thần cho bả con Phật Tử từ ấy đến nay. 

Ngày 15 tháng 10 năm 1980 lần thứ ba tôi xin Visa đi Úc 
cũng tại Paris. Như vậy chỉ trong năm 1980 nây, tôi đã đi Úc 
đến 2 lần. Ngày 17 tháng 12 năm 1980 tôi nhập cảnh Úc và 





Sichtvermerke Sichtvermerke 
Mi 


tuewckdnlhal»crs at in edem Skđhứvermerk xu wkcchcrhoken. 
K7 me o{ thề Ngiện dĩ ác duanser tiAi tru 03 .d ín cach visa. 
TI01)BEN : MEfNSE 0 à.L:PIER 


Ï PASsðORRTAg R' Y2 
MIIAI UN EMPLỦI 








J.0215399 W:0215599 


Dicxer Awswck cnthăh 32 Scwcn ohne Limachiag. ser Awswekt ohne 
Thhh docuưmen4 contaln Š2 pegcs, cxclaslve oÍ COVET, na King cebeerse na ng: # 





ngày 9 tháng I năm 1981 tôi rời khỏi Úc để đi về Đức. Tôi 
không nhớ rõ là vì lý do gì mà phải đi 2 lần trong một năm như 
vậy; nhưng tôi biết chắc một điều là tôi qua đó trước để chuẩn 
bị cho việc sắp qua Úc của Hòa Thượng Bảo Lạc từ Nhật Bản. 
Sở dĩ tôi về sớm như vậy, vì thuở ấy tôi còn đang học về Phân 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 221 


khoa Giáo dục tại Đại Học Hannover và Semester mùa Đông 
bắt đầu lại, sau mấy tuân nghỉ lễ Giáng Sinh và Tết Tây. 


Lịch sử của một ngôi chùa cũng cần có sự chính xác như 
vậy, mà đây lại là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Úc có tên 
Pháp Bảo lại càng phải được ghi lại tỉ mỉ hơn để người đời sau 
đỡ nhọc công đi tìm sử liệu. Bây giờ có thể chưa quý đâu; 
nhưng nếu. 100 hay 200 năm sau nữa, cũng giống. như người ta 
đi tìm nguồn gốc của người da trắng đến xứ Úc nây lúc nào thì 
ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Úc nó cũng sẽ được nhắc lại 
như vậy. Tôi không là gì cả. Tôi chỉ là một người giúp đỡ, một 
chiếc cầu để tiếp nôi cho một chuyên hành trình, một con thoi 
đưa qua chạy về từ Âu qua Úc từ Úc qua Nhật và từ Nhật trở về 
lại Đức. Ai nhớ, ai quên điều ấy với tôi cũng giống như tâm sự 
của người lái đò mà thôi. Đó là: 


“Đón đưa bao kẻ qua sông 
Nhớ quên mặc kệ vân ông chèo đỏ ” 


Riêng tôi thì phải nhớ, nhớ ơn Hòa Thượng Thích Bảo 
Lạc và Tăng NI Chúng cũng như Phật Tử chùa Pháp Bảo tại 
Sydney đã trực tiếp hay gián tiếp giúp tôi trên mọi phương diện 
của 10 mùa nhập thất trong 10 năm tại Úc Châu (2003-2012). 
Ơn â Ấy. tôi không bao giờ quên và tiện đây tôi cũng xin ghi lại 
tên tuổi của quý Thầy và quý Phật Tử đã giúp tôi trong những 
năm tháng ấy. 


Năm 2002 có Thầy Đồng Văn, Thầy Tôn Nghiêm, Thây 
Hạnh Giới, Thây Hạnh Hảo và Thây Hạnh Tuệ. 

Năm 2003 có Thầy Đồng Văn, Thầy Hạnh Thức, Sư Chú 
Hạnh Đức. 

Năm 2004 có Thây Hạnh Bồn, Sư Cô Hạnh Trì (ở tại Pháp 
Bảo). 


222 Thích Như Điển 


Năm 2005 có Thầy Hạnh Bồn. 

Năm 2006 có Thầy Hạnh Bồn. 

Năm 2007 có Thầy Hạnh Bồn 

Năm 2008 có Thây Hạnh Giả và Thầy Phổ Tắn. 

Năm 2009 có Đạo Hữu Nguyên Trí Nguyễn Văn Tâm. 
Năm 2010 có Thây Hạnh Định. 


Năm 2011 không có ai từ Âu Châu sang; nhưng có Đạo 
Hữu Hồng Hoàng và Đạo Hữu Minh Trường từ Sydney lên hộ 
thât. 


Năm 2012 có Thầy Phố Tấn. 


Tám năm đầu chúng tôi tịnh tu, nhập thất và dịch kinh tại 
thất Đa Bảo ở Campelltown và 2 năm sau tôi nhập thất tại Blue 
Mountains. Trong 10 năm nây với tôi ở tại xứ Úc có quá nhiều 
ý nghĩa. Xin tạ ân Tam Bảo vô vàng và xin cảm ơn tất cả đã cho 
tôi có cơ hội làm người và nói lên tiếng cảm ơn với núi rừng 
cây cỏ của Đa Bảo nói riêng cũng như của nước Úc nói chung; 
của muông thú, cảnh vật của xứ Úc đã làm cho tâm tôi thơ thới 
nhẹ nhàng trong 10 năm của tuôi từ 53 đến 63 như vậy. Đề đáp 
lại với những giá trị miên viễn đó, tôi xin viết lại thành lời, 
băng văn tự tác phẩm thứ 65 của mình nhan đề là “Nước Úc 
trong tâm tôi” là vậy. Nó không ở ngoài, cũng chắng ở đâu, mà 
nó luôn gợi nhớ trong lòng. 





Cũng ngày hôm nay (10.7.2015) trong khi tôi nghỉ giải lao 
khi viết lời cuôi này, tôi bật đài truyền hình lên xem thì thấy đài 
Đức chiếu về nước Úc và đặc biệt là chuyến du hành của hai vợ 
chồng người Úc lái xe đường trường gần 7.000 cây số đi từ 
miền Bắc Darwin và cuối cùng là Adelaide. Họ mang thức ăn, 
niềm hy vọng đến cho mọi người đang ở tại những nơi sa mạc 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 223 


miễn Trung nước Úc. Họ ca tụng quá nhiêu lời mà tôi nghĩ 
răng: Bât cứ một người ngoại quôc nào khi đi ngang qua xứ Úc 
rôi, hăn cũng sẽ có những cảm tình như vậy. 


Ngẫm kỹ lại mà xem thì người Việt Nam mình sống và 
được ty nạn trên xứ Úc quả là phước báu vô song, vì như chúng 
ta đã thấy lịch sử của nước Úc đối với Thổ Dân như trên; họ là 
những người sinh ra và lớn lên tại đất nước nầy mấy chục ngàn 
năm vê trước, mà mãi cho đến ngày hôm nay ở đầu thế kỷ thứ 
21 nầy họ vẫn còn bị phân biệt đối xử ở mọi nơi, mọi lúc. 
Trong khi đó, người Việt Nam có mặt tại Úc chỉ 40 năm thôi 
mà đã có biết bao nhiêu là Dân Biểu, Nghị Sĩ, Toàn Quyền; rồi 
Giáo sư Đại Học, Kỹ Sư, Bác Sĩ cùng những Trung tâm 
Thương mại sầm uất v.v... Song song đó chúng ta đã có gần 60 
ngôi chùa lớn nhỏ tại xứ Úc và các Tôn Giáo khác cũng vậy. 
Nếu làm một bài toán lũy thừa thì không biết là Việt Nam của 
chúng ta thuộc về loại lũy thừa thứ mấy trong phân số học? Dĩ 
nhiên khi ra đi tìm con đường Tự Do, sự chết chóc, bệnh tật, 
đau thương nhục nhã vì hải tặc hãm hại v.v... những vết thương 
như thế khó phai mờ trong tâm khảm của người Việt: nhưng họ 
cũng đã sớm quên đi để lo hội nhập vào xã hội mới nây. Từ 
đây, sau khi an cư lạc nghiệp rồi, họ đoái nhìn lại quê hương 
Việt Nam; nơi ấy có mô mả ông bả Tổ Tiên của họ vân còn đó; 
nơi chôn nhau cắt rún vẫn còn đây và họ vẫn mong chờ có một 
ngày mai tươi sắng đề mong đóng góp phần mình vào sự phát 
triển. của quê Mẹ; nhưng nêu cánh cửa Tự Do vẫn không mở ra 
để sẵn sảng đón mời những người con xa xứ, mà cứ mãi im lìm 
gặm nhấm cùng nhau với độc tài, bất công và đảng trị v.v... thì 
hơn 3 triệu người Việt xa xứ chắc còn lâu lắm mới thật sự trở 
lại quê nhà. Gần đây cũng có nhiều người về thăm quê; nhưng 
đó chăng qua chỉ là những tình cảm riêng lẻ của từng người, 
chứ không là một lý tưởng cho cả một quốc gia dân tộc như xứ 


224 Thích Như Điển 


Đức hiện nay. Sau ngày 9 tháng II năm 1989 bức tường Bá 
Linh sụp đồ, hai miền Đông-Tây Đức hòa quyện thành một và 
ngày 3 tháng 10 năm 1990 họ đã thực sự thống nhất toàn quốc 
lại với nhau. Ngày hôm nay của năm 2015 nầy đương kim Thủ 
Tướng nước Đức, Bà Merkel xuất thân từ Đông Đức và là con 
gái của một Mục Sư. Ngay cả Tổng Thống Gauck cũng là một 
người Đông Đức và cũng là một vị Mục Sư. Trong sự thống 
nhất đó, phía tự do đã chiến thắng; nhưng cái thắng ấy không 
phải chỉ ở kinh tế hay chủ nghĩa, mà là những ai thực sự có tài 
và lo cho quê hương đất nước, thì người ấy sẽ được dân thương, 
dân bầu làm người lãnh đạo. Còn Việt Nam mình thì sao? xin 
quý vị tự nhìn lại chính mình. Ở đây tôi không dám phí phạm 
nhiều giấy mực nữa. 


Tôi đã dùng 10 cây viết của Nhật Bản để viết 192 trang 
viết tay này, môi ngày trung bình từ 3 đến 8 trang. Đây là loại 
bút viết rất dễ, TnỰC ra rất nhanh và tôi ít bị mỏi tay khi câm viết 
và cũng không cần đè mạnh mực mới ra. Nguồn tư tưởng của 
tôi không dừng lại ở bất cứ trang nào. Cứ thế và cứ thế, tư 
tưởng lần lượt theo nét mực buông chữ xuống. Do vậy tôi 
không muốn tốn nhiều mực cho việc của nước nhà, mà với tôi 
chỉ mong sao nước nhà phải lột xác toàn diện, thì lúc đó con 
người mới thật là con người, có mọi quyền như chúng ta đang 
có tại ngoại quốc ngày nay. Những cây viết nây nét rất nhỏ và 
tôi mua l đô-la môi cây trong tiệm ở Ginza, Nhật Bản vào 
tháng 4 năm nây. Nay đem ra xử dụng để nhớ về Nhật Bản và 
Úc Châu, đông thời cũng đề gởi gãm tâm sự của mình vào 
những trang giây trắng mực đen nây để biết đâu một mai đây có 
ai đó đọc đến tác phẩm này sẽ nhớ lại có một người như thế cứ 
mỗi ngày làm nhiệm vụ con tăm nhả tơ, để dệt nên những tơ lụa 
và dệt nên được những hoa gầm nhằm trang điểm cho cuộc đời 
nây càng được nhiều ý vị hơn. 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 225 


- Có người gặp tôi nói: Thưa Thầy! Con đã đọc bài của 
Thây rôi. 
Bài gì? Tôi hỏi. 


Thì bài “ĐI cớ bót” hay đáo đê và con học được nhiêu lăm 


đó. 
Có người bảo: 
Con đã đọc xong quyền “Hương lúa...... TÔI, 
À! Con quên mất. 
“Hương lúa chùa quê”. Còn nữa. Còn “Chuyện tình của 
Hòa Thượng.....”. 


Ý! Không phải đâu — “Chuyện tình của Liên Hoa Hòa 
Thượng”. 


Con xin lỗi Thầy! Con đã quên tựa đề, mà con còn xem 
phim nữa. Hay đáo đê! Sao mà bà Ut Bạch Lan đóng vai Hoàng 
Thái Hậu thật là quá hay. 


Vậy sao? 
Con thưa thật mà. 


Rồi một hôm có cô Ca sĩ Ngọc Huyền đang đứng trên sân 
khẩu chùa Viên Giác Hannover nói vọng xuống khán giả rằng: 


Thầy viết chuyện “Giai nhân và Hòa Thượng” đọc hay 
lắm đây. Còn nữa - chuyện chết và tái sanh như: “Chết an lạc, 
tái sanh hoan hỷ” hay “Hiện tượng của tử sanh” quyền nảo cũng 
hay riêng một giá trị như thật của vấn đề. 


Người nảo chê thì tôi cũng xin đón nhận không sao cả. 
Xin quý vị cứ thật tình góp lời, góp ý. Tôi sẽ không buồn khi 
được quý vị lưu tâm giúp đỡ như vậy. Do vậy khi có người hỏi 
tôi rằng: 


226 Thích Như Điển 


_ Vậy trong hơn 60 tác phẩm, Thây thích tác phẩm nào 
nhât? 


Thật là khó trả lời. 

Điều ấy chắc không có câu trả lời đâu, mà điều tôi mong 
đợi nơi quý vị là quý vị đã đọc bài nào hay sách nào tôi đã viết. 
Chừng ấy đủ rồi. 


Một hôm có một sinh viên Việt Nam đang du học tại Đức 
đên gân bên tôi thưa: 


Bạch Thầy! Tuôi đời con chưa bằng những năm tháng của 
Thây ở ngoại quôc; nhưng con đọc sách của Thây cũng gân 
băng tuôi của Thây rồi! 


Nghĩa là anh ta đã đọc chỉ một lời tựa của một quyền sách 
nào đó, hay anh đã đọc hăng tá chữ nghĩa trong hơn 60 tác 
phâm ây ? 


Dĩ nhiên là con đâu dám giâu Thây. Có sao con thưa vậy. 


Quả thật niềm vui của người viết sách không phải hay 
hoặc dở, mà điều mình viết ra có ai quan tâm không? chỉ ngần 
ây thôi là tác giả cũng vui rồi. Tất cả kinh sách tôi dịch hay viết 
đều không giữ bản quyền. Nếu quý vị nào muốn ¡n ấn, chỉ cần 
ghi xuất xứ là đủ. 

Một ngày nào đó tôi cũng sẽ ra đi, ra đi thật xa như Cố 
Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã có lần ra đi như vậy và những 
gì hơn thua, phải trái ở đời nây xin gởi lại phía sau; nếu còn, chỉ 
mong rằng quý vị nhận được những tư tưởng thanh cao trong 
sách vở ây là điều quý hóa lắm rồi. Tôi xin chấm dứt tác phẩm 
nầy với lời của người xưa bằng nhiều ngôn ngữ như sau: 


“Si vous avez beaucoup dargent, vous pouvez acheter 
uelques LIvres, maIs pas de la Connaissance”. 
, 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 227 


“IHf you have some money, you can buy Some Books, but 
not the Understanding”. 


“Wemn du Geld hast, kannst du ein paar Bùcher kaufen, 
aber nicht deine Weisheit”. 


„Moshi Anatawa okane ga areba, Hon o kaemasu 
keredomo Chishiki o kaenal yol^. 


"Rú guð nĩ yöu qián, nĩ kẽ yïĩ mãi vĩ bến shũ, kš shì bù 
néng mãi zhI shì !" 


„Nêu Anh có tiên, Anh sẽ có thê mua được một vải quyên 
sách; nhưng Anh sẽ không mua được sự hiệu biệt”. 


Viết xong vào lúc l7 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2015 tại 
thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, nhân mùa Án 
Cư Kiết Hạ Phật lịch 2559 — 2015. 


Tác giả Thích Như Điển 


Sách nây do Tự Viện Pháp Bảo 
và quý Đạo Hữu Phật Tử chùa Pháp Bảo 
tại Svdney— Úc Châu 
bảo trợ in và ấn tổng. 
- 2016 - 


228 Thích Như Điển 


Sách và tài liệu tham khảo : 


- Wikipedia bằng tiếng Đức viết về nước Úc trong những 
hạng mục như trên. 


- Những sách của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, 
Sydney — Úc. 
- Báo Pháp Bảo, Sydney — Úc. 


- Ký ức còn lại trong tôi. 


Nguyên tác: Paul Croucher 
Việt dịch: TK. Thích Nguyên Tạng 





Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi 
Nguyên tác: Paul Croucher 
Bản Việt dịch: TT Nguyên Tạng 
An hành: 2012 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 229 


Nam Mô A Di Đà Phật 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Tự Viện Pháp Bảo, Sydney và Đạo Tràng 
Bát Quan Trai Tu Viện Quảng Đức, Melbourne cùng quý Phật tứ có 
phương danh bên dưới, góp phần công đức ấn tổng tập sách "Nước Úc 
Trong Tâm Tôi" của HT Thích Như Điễn, ấn hành nhân Khóa An Cư 
Kiết Đông kỳ thứ 17 của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL 
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 
năm 2016: 


- PT Diệu Yên Trương Hoài Hương 200AUD 
- PT Diệu Mai 100AUD 

- PT Chơn Phước 200AUD 

- PT Đức Phương 200AUD 

- Tâm Huệ & Trần Minh Trí & Katrina 100AUD. 
- Bé Kliara & Kaely & Gisella Tran 100USD. 
- Diệu Hương 50AUD. 

- Trung Thanh 50AUD 

- Thanh Phương I100AUD. 

- Tịnh Kỹ 50AUD. 

- Diệu Quang I00AUD. 

- Quảng Tâm 100AUD. 

- Diệu Nhã 100AUD 

- Nguyễn Văn Thiên 50AUD. 

- Jimmy Hứa 50AUD. 

- Diệu Liên (Thanh) 20AUD. 

- Diệu Âm 100AUD. 

- Chúc Sanh 20AUD. 

- Lê Diệu 50AUD. 

- Tâm Huệ Hạnh 30AUD. 

- Chúc Thường 50AUD. 

- Thanh Tín 50AUD. 

- Nguyên Hiền 40AUD. 

- Thiện Định 100AUD. 

- Thanh Phương I100AUD. 

- Hương Ngọc 100AUD. 


230 Thích Như Điển 


- Ha Pha 50AUD. 

- Diệu Châu 100AUD. 

- Giác Thuận & Chúc Liêm 50AUD. 

- Thanh Mỹ 50AUD. 

- Giác Hoa 100AUD. 

- Giác Tâm 100AUD. 

- Trần Thề Cường 100AUD. 

- Diệu Bích 50AUD. 

- Thọ Nhựt 20AUD. 

- Giác Hoa Thái Thị Kim Thanh 100AUD. 
- Quảng Phụng Thái Quang Hiến 50AUD. 


Tổng cộng là 2.980AUD. 


+» 

Nguyện đem công đức này 
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ 
Trên đên bốn ân nặng 
Dưới cứu khổ tam đồ 
Nếu có ai thấy nghe 
Đẩu phát lòng Bồ Đề 
Hết một báo thân này 
Cùng sanh cõi Cực Lạc. 
Nam Mô A Di Đà Phái. 


ti 


Trình bày bìa  : Đh. Quảng Duy Minh 


Layout : Đh. Như Thân 
Đánh máy : Ðh. Lương Hiền Sanh 
Sửa bản in : ĐĐ. Thích Hạnh Lý 


Lo việc in ấn : ÐÐĐ. Thích Hạnh Bồn 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 


ƠT + CO) 


(‹© œ ¬I!I ƠŒœ 


11 
12 


13 
14 


17 


18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


26 


27 
28 


Truyện cổ Việt Nam 1 & 2 * 
Giọt mưa đầu hạ * 


Ngỡ ngàng * 


Lịch sử Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
trước và sau năm 1975 * 


Cuộc đời người Tăng sĩ * 

Lễ nhạc Phật Giáo * 

Tình đời nghĩa đạo * 

Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo * 

Đời sống tinh thần của Phật Tử Việt Nam 


tại ngoại quốc * 


Đường không biên giới * 

Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Phật Giáo 
Việt Nam tại Tây Đức * 

Lòng từ Đức Phật * 

Nghiên cứu Giáo Đoàn Phật Giáo thời 
nguyên thủy I, II *, II * 


Tường thuật về Đại hội Tăng già Phật 
Giáo thế giới kỳ 5 khóa T tại Hannover, 


Đức Quốc 


Giữa chốn cung vàng * 


Chùa Viên Giác 
Chùa Viên Giác 


Vụ án một người tu * 

Chùa Quan Âm (Canada)* 

Phật Giáo và con người * 

Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 9 

Theo dấu chân xưa * (Hành hương 


Trung quốc I) 


Sống và chết theo quan niệm của Phật 


Giáo * 


Hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma * 
Vọng cố nhân lầu (Hành hương Trung 


Quốc TT) 


Cùng Một Tác Giả 


Nhật ngữ 

Việt ngữ 

Việt ngữ 
Việt & Đức ngữ 


Việt & Đức ngữ 
Việt & Đức ngữ 
Việt ngữ 
Việt & Đức ngữ 
Việt & Đức ngữ 


Việt & Đức ngữ 
Việt & Đức ngữ 


Việt ngữ 


dịch từ Nhật ngữ ra Việt 


& Đức ngữ 


Việt, Anh, 
Đức ngữ 


Việt ngữ 
Việt ngữ 
Đức ngữ 
Việt ngữ 
Việt ngữ 
Việt & Đức ngữ 
Việt & Đức ngữ 
Việt ngữ 


Việt & Đức ngữ 


Việt & Đức ngữ 
Việt ngữ 


231 


1974, 1975 
1979 
1980 
1982 


1983 
1984 
1985 
1985 
1986 


1987 
1988 


1989 


90, 91, 92 


1993 


1994 
1994 
1995 
1995 
1996 
1996 
1997 
1998 


1998 


1999 
1999 


232 


29 
30 


31 


32 
33 


34 
35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 
42 


43 


44 


45 
46 


47 


48 


Có và Không * 
Kinh Đại Bi * (dịch từ Hán văn ra Việt 
văn) 


Phật thuyết Bồ Tát Hành Phương Tiện 
Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh * 
Bhutan có gì lạ? 

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì * 


Cảm tạ xứ Đức * 


Thư tòa soạn báo Viên Giác trong 25 
năm (1979 - 2003, 2004) 


Bổn Sự kinh * 


Những đoản văn viết trong 25 năm qua 


Phát Bồ Đề Tâm kinh luận * 


Đại Đường Tây Vức Ký 


Làm thế nào để trở thành một người tốt 


Dưới cội bồ đề 

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận 

Bồ Đề Tư Lương luận * 

Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập 
thế giới 

Giai nhân và Hòa Thượng * 

Thiền Lâm Tế Nhật Bản 


Luận về con đường giải thoát 


Luận về bốn chân lý 


Thích Như Điển 


Việt & Đức ngữ 
Việt & Đức ngữ 


dịch từ Hán văn ra Việt 
ngữ 


Việt ngữ 
dịch từ Hán văn ra Việt 
ngữ 
Việt & Đức ngữ 
Việt ngữ 


dịch từ Hán văn ra Việt 
ngữ 


Việt & Đức ngữ 


Dịch từ Hán văn sang 
Việt ngữ 


Dịch từ Hán văn sang 
Việt ngữ 


Việt ngữ 


Việt ngữ 

Dịch từ Hán văn sang 
Việt ngữ 

Dịch từ Hán văn sang 
Việt ngữ 

Dịch từ Hán văn 
sang Việt ngữ 

Việt ngữ 

Dịch từ Nhựt ngữ sang 
Việt ngữ 


Dịch từ Hán văn sang 
Việt ngữ 


Dịch từ Hán văn sang 
Việt ngữ 


2000 
2001 


2001 


2001 
2002 


2002 
2003 


2003 


2003 


2004 


2004 


2004 


2005 
2005 


2005 


2006 


2006 
2006 


2006 


2007 


Nước Úc Trong Tâm Tôi 


49 


50 


S1 
52 
53 


54 


55 


56 


57 
58 
59 


60 


61 


62 


63 


64 
65 


Tịnh Độ tông Nhật Bản 
Tào Động tông Nhật Bản 


Phật Giáo và khoa học 
Pháp ngữ 


Những mẩu chuyện linh ứng của Đức Địa 
Tạng Vương Bồ Tát 


Nhật Liên tông Nhật Bản 
Chân Ngôn tông Nhật Bản 


Chất an lạc, tái sanh hoan hỉ 


Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng 
Tư tưởng Tịnh Độ Tông 


Những bản kinh căn bản của Tịnh Độ 
Tông Nhật Bản 


Dưới bóng đa chùa Viên Giác 

Diệu Pháp Liên Hoa kinh / Văn cú 
Hương Lúa Chùa Quê (Hoài Niệm Tuổi 
Thơ) 

Hiện tượng của tử sinh 

Nhật Bản trong lòng tôi 

Nước Úc trong tâm tôi 

Chú thích : (*) hết 


Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ 


Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ 
Việt ngữ 
Việt ngữ 

Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ 

Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ 


Dịch từ Nhật ngữ sang 
Việt ngữ 


Dịch từ Anh ngữ sang 
Việt Ngữ dịch chung với 


T.T. Nguyên Tạng 
Việt Ngữ 
Việt ngữ 


Dịch từ Đức ngữ sang 
Việt ngữ 


Việt ngữ, viết chung với 
Trần Trung Đạo 


Dịch từ chữ Hán sang 
tiếng Việt 
Việt ngữ viết chung với 
H.T. Thích Bảo Lạc 
Việt ngữ 
Việt ngữ 


Việt ngữ 


Sách sẽ xuất bản 2017 


- Nước Mỹ, Bao Lần Đi & Bao Lần Đến 
- Sống và Chết theo Quan Điểm của Thiền học 
(Bản Việt dịch từ Anh Ngữ: HT Thích Như Điển & TT. Thích NguyênTạng) 


233 


2007 


2008 


2008 
2008 
2009 


2009 


2010 


2011 


2011 
2012 
2012 


2012 


2013 


2013 
2014 


2015 
2016 


234 Thích Như Điển 


Quý vị muốn download những bài giảng pháp của Hòa Thượng Phương 
Trượng Chùa Viên Giác Hannover thì xin vào trang : 


Wwww.wiphatgiao.de ; www. quangduc.com ; 
Wwww.viengiac.de; hoặc www.hoavouu.com 


